BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 
Luận Giải 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm & biên tập: Thích Nhật Từ 
Phó chủ nhiệm: Thích Quảng Tâm 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Nhật Từ chủ biên bao gồm 
các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 200 đầu sách nghiên 
cứu và ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu giường 
cần thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 
Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ sách đã xuất 
bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải lương 
và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp thoại 
của Thầy Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ gia 
đình, xã hội đến đạo đức và tâm linh 


Quỷ tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, quý Phật tử muốn ân tông kinh sách Phật giáo, các 
đại lÿ cần nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 


NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM 
ĐT: 0958-430-222; (08) 3839-4121; (08) 3833-5914 
www.daophafngaynay.com 
www.tusachphathoc.com 








TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Luận giảng: ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA 
Anh ngữ: NYIMA TSERING 
Hiệu đính: VYVYAN CAYLEY VÀ MIKE GILMORE 


BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO 
GIÁCNGỘ 


Luận Giải 


Chuyển kệ: Linh Thùy 
Chuyển ngữ: Tuệ Uyên 


NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 


MỤC LỤC 


07167117 1H16 Ea s(241405/ 256 n2jca861011010204086 81060040810 sxesui xi 
Lôi T.EHOTHEIISsievy2temebes3/ 4 kfichiekbopfVESiOGpiÔAiköieteifee xii 
LỠI nhà XUâE DH +2: cá 22140610 004166 00.100 4211ssssssc0/A7 XVI 
Ba mươi bảy phẩm trợ đạo giác ngộ ............................... l 
No thi THltssescsbsssuasssodtsnpdlioeyblassaoebsaoltessei 3 
h5 009... .n...ẻ.ẻ.ẽẻ 3 

Ba mươi bảy phẩm IĂỮ [i0 ĐÔ: THỜ O?46659ã/63a860xi13s6 26 

Điều thứ nhhất....................c¿ccccc. 412 1520141261014645612654 52x32 30 

Điều thứ hai........................--- sex SE SEgkegxerxekerkersrkd 38 

HiiỄU th Dã 2 0x su2áb322 x63 86a G0 6caildseses 40 

Điều thứ tư.......................-- ket. xxx EEx kg rkerrkd 41 

Điều thứ năm .................... --¿- ¿sex EkSEEkEEeErrkerkerrrkd 45 
T0 TT... sẽ ẽ. sẽ e‹ 46 

ñỊ T17 TRUY TH, DÍ sáibysssayaeplaGvbsoklasitaab00609/04ib98g166010a00easg832A Ăi 
1 bass 410230xtkebieeaprhakebislebSeokapbsesde 51 
iicttitfiiDí TẾ ayzesatgbiaidv2844080pux916enlspiiaissdi 62 

Tiiệt thif EiTtessisinseeeeeueofluiltGigaabetliplsrtyedoosbia 71 

Tiiltf ti[f GHfÍcosci0666s6snlus2660S2006di4010tessisce 82 

Điều thứ mườii..................- +: se s+Et+kEk‡EckEEeErrkerkerrrkd 94 

Điều thứ mười mộtt......................---- ¿2 + x+EszkeEerered 95 

I| T097 TT Dpsóazxyt60iad6xcu880axbsdieupvdnclairdtEisilasgtadxabioiagina 09 


VỈ s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Điều thứ mười hai...................-- - 56s cxeEexerkerxea 117 
Tiiệt†fEiMŨI Dossssaissbaeesoesnttsuiakeltdbsatosutbsdei 119 
Điều thứ mười bốn...................... . - 2 + x+E+zxexerEerxee 120 
Điều thứ mười lăm...................... -- - 2 xxx +x+Exzxerxerxes 121 
Điều thứ mười sáu...................... -- - ¿cv cxeEexerkerees 123 
Điều thứ mười bảy ..........................-.---c- ca ecrscreereee 125 
Điều thứ mười tám..................... -- - 2 xxx +Eszxexerxereee 128 
Điều thứ mười chín.................... .- - 2 sex +x+zxzxerxerxes 129 
Điều thứ hai mươi................-- -- - 2 sex £EvEzxrxerxes 135 
Điều thứ hai mươi mốt ....................... --- 2s + sex: 138 
Điều thứ hai mươi hai..................... - 2 5e csecxzx£xecxei 139 
Điều thứ hai mươi ba....................-2- - s ecx+zzxe£xecxei 148 
Điều thứ hai mươi bốn.......................----2- 2 +s+cx+xe£x+cxeš 151 
Điều thứ hai mươi lăm: Bồ thí toàn thiện............... 152 
Điều thứ hai mươi sáu: Trì giới toàn thiện............. 153 
Điều thứ hai mươi bảy: Nhẫn nhục toàn thiện ....... 154 
Điều thứ hai mươi tám: Tỉnh tấn toàn thiện ........... 156 
Điều thứ hai mươi chín: Thiền tập toàn thiện......... 157 
Điều thứ ba mươi: Tuệ trí toàn thiện ..................... 158 
Điều thứ ba mươi mỐI.....................-- 2 s+x+zx+x£xezxeš 159 
Điều thứ ba mươi hai.................. - 2 5s sec +cxzxe£xecxei 160 
Điều thứ ba mươi ba.................. - 2 sex cx+Exzxrxerxes 163 
Điều thứ ba mươi bốn.................... - 2 z+x+zx+xe£xecxei 166 
Điều thứ ba mươi lăm..................... - 2 s+s+zx+xerxscxes 167 
Điều thứ ba mươi sắu....................-- - 2 s+x+zx+xerxerxes 168 
Điều thứ ba mươi bảy..................... --s- 2 25s: 170 
E18... 3. ẻ aẽ. 565 Ïẽêšổ sả. 175 


37 Pháp hành Bồ tát đạo.......................--- 2-55 csccscseccscsec I8I 


MỤC LỤC s VÏÏ 


Ba phương diện chính của con đường giác ngộ........... 189 
†=:( Tiối "TT E 5asiajst6aixsbiagftiseligbfuasibsialklssoidbaiplbasillueifoiae 191 
2- Hãy là một người ân cần và tế nhị........................ - 194 
3- Những đặc trưng của luận giải........................... .--- -- 197 
4- Kệ tán đương, nguyện ước trước tác, và khuyến khích 
lìNg, 6 Hệ fOtoigssegaasieteeaviaillsstifttiantasauapllutaueiaioliissadl 198 
5- Sự liên hệ giữa ba con đường ............................- ---- -- 200 
ốm: Vi HY lÃ Suciaselbsosuskbiebstcborbolnsiaradibaliassleda stubedbssis 201 
7= 1471010: THP D da saepdaesiskasislfdabidsltnaasadasadosiaadadasbi 207 
8- Một quan điểm đúng đắn về tính không .................. 210 
9- Huấn thị để thực tập................----- ¿c2 s+cszxecrsrserxee 214 
Kết luận lưu ý trên chủ trương không tông phái ......... 215 

Tổng quan những con đường của Phật giáo Tây Tạng .219 
EẨN Giới THỊ [Eossmswfdtsyssattsugsbngdo9o30ian0aeztb009933460s32svsaisios ma] 
| uy (TƯỜNG TU N1 71 000.0 1. 223 
Tổng quan những con đường của Phật giáo Tây Tạng ..231 

101 TH, D c2 ga 22661316420 006 61ao02442so9itjcbot 66s Ðsi26seea ải 
Chuyền pháp luân lần thứ nhất........................----- 236 
10 ÚC 2122... . .‹- 237 
vI: TU sua bisasatbesasdsosdliaaksdaaaskbbdsaaasssalsasMbsaslaaki an 
Ba mươi bảy phẩm trợ đạo truyền thống................ 240 
Chuyền pháp luân lần thứ hai.....................-.-- 5: 241 
Chuyền pháp luân lần thứ ba....................-- -- 25+: 244 
Những giải thích khác nhau về vô ngã................... 246 
Bồn pháp ấn.......................--- ¿2 +22 2E2EEEEEerrerkerkee 250 
Giới thiệu Mật điển Tantra.............................---..---- 257 
Bồn thứ lớp của Mật thừa Tantra...................----- 267 


Truyền lực gia trì ........................ -.--6csccsccscsxcrsresceee 269 


VỈÏÏÏ s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Chuẩn bị cho sự truyền lực gia trì - quán đảnh - khai tâm..... 270 
Đy trị ihnmig: thổ HPUVDH¿sessuisasiiasdbidiseo tiaengs 273 
Nữ nhân và đạo Phật......................... .- ---¿ ¿5c + S52 <<<+ 275 
Những con đường thật sự của việc thực hành Tantra — 
10111DfL HUY  CÍOTHP 22s6zsoa4psab43ssia4ag0Z6aibdssiaypl3as80sbadgpsae ii 
Tin: tTMfO HT THÁI 9›áxgobastof4040/1646s002a964a104k88a48si84 “7Í 
Iổn tti:[N SE TÃ xuansagalstdubglssisi1sxasbmediaoidstbi 278 
Sự quan trọng cuả việc thân chứng tính không...... 279 
Hiện thưrc tim thức của Phố QUA sassisissseaaanaa 283 
Tantra hành tướng (Tantra tiến hành),.................... 286 
Tánitrg V063. 151itfd Q_: BHHÌ syssssxagissisxlásngssaisgsasya 287 
Tantra yoga tối thượng..................--- 2-2 25s s+zcse¿ 287 
THIET 1E VI/D1HTRRIE HO: ssosesgg23ai310sa33560120040ai3803 63.1% 296 
Chết, trung ấm thân và tái sinh .........................-..-- 298 
Thôi điEt tu HIẾP» sosgoenltloroadtzoseogigiaxni 305 
Tầng bậc hoàn thành..........................-- 2-52 25s 2+zcse2 306 
Nhữnơ TỪ nơi Ghi) KHANH sussisiissesiisbadatbeanesaylbdsetissa 313 


Lội trí ăn và hội HƯỚNG sxáccv6xct016s.60Ä4a16 62.006 317 





LỜI GIỚI THIÊU 


“Ba mươi bảy phẩm trợ đạo giác ngộ” là tuyên tập các 
bài giảng của đức Dalai Lama do Nyima Tsering dịch tiếng 
Anh và Tuệ Uyên - Thích Từ Đức dịch tiếng Việt, được xem 
là cắm nang tu tập hướng đến sự giác ngộ theo tinh thần Phật 
giáo Tây Tạng. 


Tác phẩm gồm ba phần như sau: Phần đầu gồm 37 phẩm 
trợ đạo, thường được biết đến là Con đường tiệm tiễn (Lam 
Rim) vốn là câm nang luyện tâm, chuyền hóa tâm trong tâm 
lý học Phật giáo Tây Tạng. Khác với 37 phẩm trợ đạo được 
đức Phật giảng dạy trong kinh điển Pali, 37 phẩm trợ đạo 
giác ngộ này thực chất là 37 điều tâm niệm, theo đó đức 
Dalai Lama phân tích ứng dụng cho người tu học Phật. Lời 
chú giải của đức Dalai Lama rất gần gũi với đời sống thực 
tiễn, nhờ đó, người học có thể ứng dụng Phật pháp hiệu quả, 
nhằm vượt qua các bế tắc và khổ đau. Mỗi ngày trải nghiệm 
một điều trợ đạo giác ngộ, người đọc sẽ thấy tâm mình nhẹ 
nhõm, thư thái, sáng suốt, điềm tĩnh và tìm ra giải pháp vượt 
qua các bắt hạnh. 


Ba phương diện của con đường giác ngộ là nội dung cốt 
lõi của phần hai được đức Dalai Lama thuyết giảng từ tác 
phẩm của Tổ sư Tông Khách Ba bao gồm thái độ viễn ly, bồ 
đề tâm và tánh không. Nếu sự viễn ly là một nhu cầu, theo 


X s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


đó ta xả bỏ mọi chấp trước về khổ đau thì tâm bồ đề là quyết 
định và khuynh hướng trải nghiệm sự giác ngộ bây giờ và 
tại đây. Đề đạt được tâm viễn ly và tâm giác ngộ, ngài Tông 
Khách Ba khuyên chúng ta cần thầm thấu mọi sự vật hiện 
tượng trên đời vốn không có thực thê từ đó làm chủ được tâm 
trong các biến cô thăng trầm, duy trì được hạnh phúc. Đức 
Dalai Lama, với vai trò là nhà sớ giải phân tích ứng dụng 
luận phẩm này, người đọc sẽ bị cuốn hút vào nội dung luận 
phẩm với sự khéo léo giải thích của đức Dalai Lama như vị 
đại hành giả của truyền thống Mật tông Tây Tạng. 


Phần 3 “Tổng quan những con đường của Phật giáo Tây 
Tạng” được đức Dalai Lama giảng giải vào năm 1988 tại 
Luân Đôn như bức tranh giới thiệu về các trường phái và bản 
chất của Phật giáo Tây Tạng. Đi từ việc giới thiệu các giáo 
pháp căn bản của đức Phật như tứ diệu đế, tam vô lậu học, 
bốn pháp ấn, đức Dalai Lama giới thiệu về các mật điển Tan- 
tra. Bốn thứ lớp của mật thừa Tantra gồm Tantra hoạt động, 
Tantra tiến hành, Tantra yoga và Tantra tối thượng được giới 
thiệu trong tác phẩm này như nên tảng để đạt được sự cảm 
thông về phương pháp tu “quán bản chất tham ái” để vượt 
qua tham ái. Phương pháp truyền lực gia trì, quán đảnh, khai 
tâm, phát nguyện của Phật giáo Tây Tạng được giới thiệu 
khá khái quát. Các phương pháp thực tập tâm thức, cái chết 
và tái sanh, thân trung ấm được Dalai Lama giới thiệu theo 
hướng ứng dụng. Đây là cách tu chuyền hóa cảm xúc có phối 
hợp giữa kinh điển Hiển giáo và Mật điển Tantra trong Phật 
giáo Tây Tạng. 


Gộp ba tác phẩm như trên vào tác phẩm này, chúng tôi 
có dụng ý giúp độc giả có cái nhìn bao quát về các pháp tu 
và hành trì của Phật giáo Tây Tạng như một chi nhánh của 
Phật giáo Đại thừa qua lăng kính của Dalai Lama. Tác phẩm 


LỜI GIỚI THIỆU s XỈ 


không chỉ cung cấp cẩm nang hướng đến sự giác ngộ, trải 
nghiệm sự giác ngộ mà còn cung cấp các kiến thức căn bản 
về Mật tông Tây Tạng. Đọc tác phẩm này, độc giả sẽ có cái 
nhìn bao quát về Phật giáo Tây Tạng theo đó có thể có những 
cảm thông về mật pháp tantra vốn là yêu tố tiếp biến văn hóa 
của Phật giáo Tây Tạng. Giải thoát có thể thực hiện từ nhiều con 
đường, Phật giáo có thê được hiểu qua sự đa dạng của các nên 
văn hóa và tác phẩm này chính là nhịp cầu giúp ta hiểu được 
nhiều con đường Phật pháp và sự đa dạng văn hóa đó. 


Giác Ngộ, ngày 1]6-6-2012 


TT. Thích Nhật Từ 
Tông Biên tập 
Tạp chí và Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay 





LỜI NGƯỜI DỊCH 


hi mới đọc tựa đề quyên sách này “Commnentary 
k on The Thirty Seven Pracfices ofa Bodhisaffvad” 
tôi cứ nghĩ là tác phẩm 37 Phẩm Trợ Đạo Bỏ Để 
chúng ta thường gặp với tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý 
túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phân, 
mà lại được đức Đạt Lai Lạt Ma giảng giải nên tôi cố gắng 
đi tìm để đọc cho được. Nhưng rồi kiếm mãi không thấy các 
nhà sách có quyên sách này, nên tôi lại phải lùng kiếm trên 
mạng và thấy chỉ ở tận Thư Viện Lưu Trữ & Hoạt Động của 
Tây Tạng ở Dharamsala, Ấn Độ mới có nên tôi phải đặt mua 
tận bên ấy. Nhưng khi sách gửi đến, mã số bưu điện của tôi là 
95038 thì bên gởi lại thêm một số 0, tức là 9503890, nên bưu 
phẩm phải đi vòng vòng lên tận tiểu bang Washington rồi 
mới đến tay tôi. Và rồi khi đọc ra lại thấy không phải là Ba 
Mươi Phẩm Trợ Đạo Bỏ Đề như chúng ta thường biết đến. 
Sau này tôi lại thấy trên trang Amazon. com có quyên này, và 
trang web của giáo sư Berzin cũng có quyền này, và nhờ thế 
tôi lại tìm ra bản tiếng Anh “8a Phương Diện Chính của Con 
Đường Giác Ngổ” trên trang của giáo sư BerzIn. 


Tôi vẫn muốn đề tựa đề của tác phẩm này là 8a Mươi 
Phẩm Trợ Đạo nhưng thay chữ Bồ Đề bằng chữ Giác Ngộ 
tức là Ba Mươi Phẩm Trợ Đạo Giác Noộ, có người đã nói 
với tôi là tựa đề này không thích hợp, mặc dù người ấy không 


XỈV s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


nói, nhưng tôi biết ân ý là không muốn trùng hợp với tác 
phẩm Ba Mươi Phẩm Trợ Đạo Bồ Đề với tử niệm xử, v.v... 
Nhưng tôi nói lại là tại sao tác phẩm nảy lại không có 36, hay 
38 phần mà lại có đúng 37 phần nếu dịch sát nghĩa là '8a 
mươi bảy điểu thực hành của Bồ Tá£, nên tôi nói là bồ tát thì 
cầu sự giác ngộ nên tôi để tựa là 8a Mươi Phẩm Trợ Đạo 
Giác Ngộ nên không trùng hợp với 8a Mươi Phẩm Trợ 
Đạo Bồ Đề dù chữ bồ đề có nghĩa là giác ngộ, nếu thắc 
mắc hay tò mò thì cứ đọc 8a Mươi Phẩm Trợ Đạo Giác 
Ngộ do đức Đạt Lai Lạt Ma giảng và Tuệ Uyên chuyển 
ngữ thì rõ, như tôi cũng từng tò mò vì số 37 của một tác 
phẩm Phật giáo. 


Và với tác phẩm “Ba Phương Diện Chính Yếu của Con 
Đường Giác Ngộ” một bản luận rất ngắn của ngài Tông 
Khách Ba sơ tổ tông Hoàng Mạo, nhưng tôi rất tâm đắc, tôi 
nghĩ đây chính là cách mà tôi đặt nền tảng tu học, với ba 
phương châm, mà tôi nghĩ một Phật tử Đại thừa dù Hiển giáo 
hay Mật giáo đều dựa trên nền tảng này, đấy là: 


- Thứ nhất là phát nguyện viễn ly: Một chí nguyện chân 
thành xa lìa sinh tử, thoát ly tam giới, đê đạt đên quả vị giải 
thoát, hay miệt bàn, tự lợi toàn triệt. 


- Thứ hai là thấu triệt tánh không, vì có thấu triệt tánh không 
mới có thê tiêu trừ tât cả phiên não đê đạt đên sự giải thoát. 


- Thứ ba là phát tâm bồ đề, một nguyện ước tu đạt đạo 
quả giác ngộ vô thượng vì lợi ích của tât cả chúng sanh, lợi 
tha hoàn toàn. 


Tuy thế, tôi nghĩ nhiều người thường bị lắn cắn trong phát 
nguyện viễn ly và phát tâm bồ đề, và nghĩ rằng hai thứ này 
không thê đi đôi với nhau. Nhưng tôi nghĩ răng, chí nguyện 
giải thoát chính là nền tảng của giác ngộ. Hay nếu một vị bồ 


LỜI NGƯỜI DỊCH s XV 
tát nếu không hoàn toàn diệt trừ ngã chấp, quét sạch luyến ái 
thì không thê làm việc lợi tha chân thành. 

Và phần cuối trong quyên sách này là tìm hiểu tổng quát 
về những phương pháp tu học của Phật giáo Tây Tạng. 

Mong rằng quyên sách và những lời vàng ngọc của đức 
Đạt Lai Lạt Ma được đến với những người yêu mến đạo giải 
thoát, từ bi và giác ngộ. 


Nam mô A Di Đà Phật. 
Ân Tâm Lộ, ngày 29-4-2012 
Tuệ Uyễn 





LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


(In lần đầu) 


của Ngulchu Gyalsas Thogmed Zangpo là một 

trong những luận bản phổ biến nhất của Phật giáo 
Tây Tạng, hợp thành hệ thống trong luận bản Luyện Tâm và 
cũng có thê được giải thích theo truyền thống Con Đường 
Tiệm Tiến Lam Rim. Những lời chỉ dẫn trong ấy là vượt thời 
gian và những liên hệ của nó là phố quát. 


†: phẩm 8a Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộ 


Luận giải này của đức Đạt Lai Lạt Ma thứ mười bốn, như 
được phổ biến trong thời gian truyền giảng giáo lý Thời Luân 
(Kalachakra) tại Đạo Tràng Giác Ngộ, Ấn Độ, là đặc biệt 
bởi sự trong sáng, thực tiễn và thâm thúy của nó. Mỗi đoạn 
kệ của tác phẩm được giải thích một cách chính xác và trong 
một ngôn ngữ thấu đạt. 


Hơn nữa, đức Đạt Lai Lạt Ma đã ban cho những lời giới 
thiệu trong mỗi ngày của khóa giảng mà trong ấy Ngài đã 
liên hệ đến mỗi khía cạnh của đời sống hàng ngày của chúng 
ta. Học hỏi luận giải này chúng ta cảm thầy răng đức Đạt Lai 
Lạt Ma đang nói chuyện trực tiếp đến mỗi chúng ta, và nó là 
phố quát trong sự áp dụng. 


XVỈÌI s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Khi chúng ta áp dụng và thực tập một cách chân thành, 
giáo huấn này sẽ phát triển một lòng từ bi yêu thương ấm áp 
đặc biệt. Do thế, những điều chứa đựng trong tác phẩm này 
sẽ lợi ích cho những học giả Phật giáo lẫn những độc giả 
thông thường. 


LIBRARY OE TIBETAN WORKS AND ARCHIVES 





BA MƯƠI BẢY PHẨM 
TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 





NGÀY THỨ NHẤT 


MỞ ĐẦU 


Chúng ta tập hợp cùng nhau ở Đạo Tràng Giác Ngộ để 
tiến hành nghỉ thức truyền pháp Thời Luân (Kalachakra). 
Quý vị đã đến từ nhiều nơi khác nhau do nơi lòng thành tín. 
Trên những phương tiện vận chuyên nghèo nàn mà quý vị đã 
phải chịu đựng trong một hành trình nhọc nhăn, nhưng quý 
vị đã quên đi điều ấy đề tập hợp ở đây. 

Chúng ta sẽ thực hiện đại nghi thức khai tâm truyền pháp 
sau này. Nhưng trước nhất, có nhiều người ở đây chỉ có một 
lòng tín ngưỡng đơn thuần trong Pháp Bảo mà không có 
một sự thông hiểu thực sự về giáo pháp. Họ không có kinh 
nghiệm về nghe và lắng nghe giáo pháp, và vì vậy không biết 
ý nghĩa thật sự của nó. Trong thời gian lễ khai tâm truyền 
pháp sẽ không có thời gian dành cho một sự giải thích dài 
dòng. Do thế, nếu chúng ta để thời gian này lãng phí, không 
có điều gì tốt lành được hoàn thành đáp lại cho sự khó nhọc 
và tốn phí liên hệ đến việc tập họp về Đạo Tràng Giác Ngộ 
của quý vị nơi đây. 

Mục tiêu sự tập họp của quý vị nơi đây đề lắng nghe giáo 
pháp và tiếp nhận lễ truyền pháp nhằm mục đích chuyền hóa 
tâm thức của quý vị. Vì cung cách suy nghĩ là nguyên nhân 
chính đề đạt đến, và điều kiện để duy trì, một tính cách tích 


4 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁCNGỘ 


cực của tỉnh thần. Trong một vài trường hợp ngoại lệ một 
tính tính cực hiện hữu bắm sinh trong tâm thức, nhưng điều 
này rất hiếm hoi. Do vậy, có thê là rất ích lợi nếu chúng tôi 
dành một ít ngày đầu tiên để giải thích những ý nghĩa tổng 
quát của giáo pháp. Chúng tôi cảm thấy rằng nên gởi đến 
(thỉnh thoảng) những lúc tuy ngắn ngủi nhưng thích thú vì 
thế tất cả chúng ta không cảm thấy mệt nhọc. 


Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu sự giải thích tổng quát 
này, trong trường hợp đặc biệt chúng tôi sẽ bao gồm một sự 
giới thiệu đến giáo huấn Đại thừa. Chúng tôi sẽ giảng dạy 
bằng truyền khâu Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộ 
được sáng tác bởi NguÏchu Gyalsas Thogmed Zangpo q245- 
1369), là những điều trình bày những hướng dẫn thiết yếu 
cho sự thực hành của Bồ tát. 


Luật Tạng nói rằng khi lắng nghe giáo pháp chúng ta 
không nên ngồi trên ghế hay đứng, cũng không mang giày, 
đội nón hay quấn khăn, cũng không mang vũ khí hay che 
dù. Một trường hợp ngoại lệ có thê cho phép được làm đến 
một vài điều trong những điều này ấy là sự kiện bệnh hoạn. 
Đức Thế Tôn nói, trong giới luật của giáo pháp: Nếu xảy 
ra trường hợp người bệnh phải bán tắt cả những đô trang 
hoàng của hình tượng đức Phật, luận giải và kinh điển để tôn 
tại, thế thì họ nên làm như thể. 


Điều ngoại lệ này được chế nên bởi vì Phật pháp căn bản 
trên lòng từ bi yêu thương. Thực tế, từ bi yêu thương là gốc 
rễ của Phật pháp. Do thế, điều này được áp dụng ngày hôm 
nay ở đây. Mặc dù con người chúng ta chưa bị bệnh, nhưng 
có nguy cơ rằng họ sẽ ngã bệnh bởi vì mặt trời như thiêu đốt. 
Do vậy, (mọi người) được phép đội nón hay che dù. Tương 
tự như thê, những tu sĩ nào không có nón có thê dùng một 
phần của y áo đề che lên đầu của họ. 


NGÀY THỨ NHẤT s 5 


Sự cải thiện điều kiện vệ sinh phải được quán chiếu thích 
hợp tốt đẹp đến thời tiết và một thái đội thích nghi tốt tùy 
theo điều kiện từng quốc độ, nơi chốn và khí hậu. Những ai 
đã đã vượt thắng bốn yếu tố nội tại không phải lệ thuộc và 
những yếu tố ngoại tại. Nhưng vì chúng ta chưa khắc phục 
được những yếu tố nội tại chúng ta nên hành động tùy theo 
với cường độ của năng lực ngoại tại. 


Trước khi giảng pháp trong truyền thống của chúng tôi, 
chúng ta trì niệm chân ngôn mantra đề ngăn chặn hay nhỗ gốc 
rễ bất thiện, và cũng trì tụng Tâm Kinh Bát Nhã đê tiêu trừ 
chướng ngại. Đây là bởi vì chúng ta không có kinh nghiệm 
với những trở lực kết quả từ những năng lực bắt thiện hay từ 
những ai đã hướng dẫn những người khác lạc đường trong 
khi lắng nghe và thuyết giảng giáo pháp. Hôm nay, chúng 
ta sẽ trì tụng Tâm Kinh Bát Nhã để tịnh hóa ám chướng và 
sau đó chúng tôi muốn khởi đầu những lời cầu nguyện bằng 
việc trì tụng nghi lễ cúng dường Văn Thù Sư Lợi ba lần; rồi 
thì chúng tôi sẽ bắt đầu thỉnh cầu đến Ngài Văn Thù Sư Lợi. 


Ô Đáng Từ Bi, bằng những tia quang tuyến từ tâm toàn 
thiện toàn giác toàn trí... 


Rồi thì chúng ta cúng đường thỉnh cầu đến mạn đà la và 
sau khi hoàn tất mạn đà la này, nhằm mục tiêu hợp nhất động 
lực của đạo sư và đệ tử, chúng ta phải tiến đến trì tụng cầu 
nguyện quy y ba lần, và phát sinh tâm vị tha. Cầu nguyện 
quy y là: 

Con nguyện quy y Phật bảo, Pháp bảo, và Tăng bảo cho 
đến khi đạt đến giác ngộ. 


Chúng ta tiễn hành quy y với hai dòng này. Sau đó, chúng 
ta thường hôi hướng công đức mà chúng ta tích tập qua tính 
quảng đại, lăng nghe và giảng dạy giáo pháp. Người thuyêt 


Ố s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


giảng trì niệm, “Công đức mà con tích tập qua việc giảng 
dạy...” và thính chúng trì nệm, “Công đức mà chúng con tích 
tập qua lắng nghe Giáo pháp...” vì thê thay đôi ngôn ngữ tùy 
theo trường hợp. Chúng ta cũng nên bao gồm việc hồi hướng 
này: “Với công đức lành này, nguyện cho tất cả những hành 
vỉ lành tích tập được của ba thời trở thành 7 HC nhân để 
đạt được thể trạng tối thượng của giác ngộ”. Đây là đang 
phát khởi tâm giác ngộ (bodjici#a) trong hình thức của khẩn 
thỉnh hay nguyện cầu. 


Tất cả quý vị đã thiết lập một chí nguyện mạnh mẽ để 
đến Đạo Tràng Giác Ngộ vì những giáo lý này. Quý VỊ không 
đến đây đề nghĩ về thực phẩm hay thức uông được cung câp 
cho quý vị, cũng không phải vì một tiết mục lớn được xem ở 
đây, cũng không phải vì đến đây quý vị sẽ được danh thơm 
tiếng tốt. Quý vị đến đây đề tiếp nhận những giáo huấn Pháp 
bảo, bao gồm những giáo lý của Đại thừa, Mật thừa Tantra, 
Tantra yoga tối thượng, và lễ truyền pháp quán đảnh Quang 
Hoa Thời Luân (Ka/achakra) của đức Thê Tôn. Do thế, quý 
vị đã đến đây vì một mục tiêu tốt đẹp và đã đặt một nỗ lực 
không mỏi mệt đề tiếp nhận những giáo huấn Pháp bảo này. 
Nếu ai đấy ở ngoài từ bên ngoài quán sát điều này, họ có thể 
cho rằng tất cả những nỗ lực này là ở trong sự phù phiếm hão 
huyền. Nhưng khi chúng ta nhìn vào mục tiêu và lý luận tiềm 
ấn, nó cực kỳ lợi ích. 


Ngay cả nếu quý vị không từ bỏ đời sống trần tục này để 
theo đuôi giáo pháp, hãy làm một nỗ lực như điều này biểu lộ 
rằng một sự hy hiến được tiến hành vì lợi ích của giáo pháp 
và là một dấu hiệu quyết định mạnh mẽ. Điều gì là mục tiêu 
phía sau nỗ lực không mệt mỏi và một quyết định mạnh mẽ 
như thế? Mục tiêu, hay lợi ích, và căn bản của việc tìm cầu 
giáo pháp đấy là tất cả chúng sinh cùng chia sẻ một cảm giác 


NGÀY THỨ NHẤT s 7 


của “cái tôi” và ước ao khao khát hạnh phúc và hòa bình, 
cũng như là một khát vọng xa lánh đau buôn và khô não. 


Loại cảm giác này được kinh nghiệm ngay cả bởi một 
con côn trùng nhỏ bé. Trong trường hợp của nhân loại, chúng 
ta có thê thấy rằng cho dù người đến từ phương Tây, Đông, 
trung nguyên hay biên địa của xứ sở họ và cho dù làn da của 
họ là đen, đỏ, vàng hay trắng, tất cả đều tìm cầu hạnh phúc 
và xa lánh đau buôn. 


Trong tâm tư chúng ta có thê bày tỏ một suy nghĩ, “Xin 
cho tôi có hạnh phúc”, mặc dù chúng ta không hiểu cảm giác 
này hệt “cái tôi” một cách rõ ràng. Trên cơ sở kinh nghiệm 
của “cái tôi”, chúng ta đã từng nghĩ chắng hạn như, ““Xin cho 
tôi hạnh phúc; xin cho tôi đừng gặp khó khăn, xin cho tôi 
sống. lâu và đừng chết; xin dài tôi có một đời sống tốt đẹp với 
vô số thực phẩm và áo quần”. Vì thê mọi thứ trở về lại “cái 

°, Sau đấy, chúng ta nghĩ về thân quyền “tôi”, xứ sở “tôi”. 


Ti này giống nhau ở mỗi con người, và cũng đúng cho 
tất cả mọi tạo vật cho đến một con côn trùng bé nhỏ. Chúng 
không có một tâm thức rộng rãi và thông minh, chúng cũng 
không sở hữu một tư tưởng đa dạng mà con người chúng ta 
có. Tuy nhiên, chúng vẫn có một cảm giác của “cái tôi” và 
chúng có thê cảm thấy. “Xïn cho tôi hạnh phúc,” hay “Tôi 
đang trong tình trạng nguy cấp, xin cho tôi được thoát khỏi 
cơn nguy biến này”. Do thế, tất cả chúng sinh cùng nguyện 
vọng giống nhau,như khao khát cho hạnh phúc và không 
muốn khổ đau. Có những nguyện vọng này là quyền lợi của 
chúng ta, nó là hợp lý, và chúng thường có thể được hoàn 
thành. Chúng ta dựa trên những phương pháp khác nhau để 
theo đuôi những mục tiêu này, đề thích ứng với năng lực của 
chúng ta và đề đối phó với nhiều trình độ khác nhau của khổ 
đau để chúng được tiêu trừ và hạnh phúc được đạt đến. 


8 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Hạnh phúc và khổ đau có thể tùy thuộc trên thân thê hay 
tâm thức. Hơn thê nữa, chúng có thể tùy thuộc trên thân thê 
hay tâm thức ngắn hạn hay dài hạn; không chỉ trong kiếp 
sống này mà cũng trong kiếp sống tới. Cho đến khi nào đời 
sống này còn hiện hữu và quan tâm, chúng ta có thể phản 
chiếu trên những lợi lạc từ tuổi thơ cho đến tuổi già; trong 
những hình thức của của giây phút hiện tại, chúng ta có thê nghĩ 
về những lợi ích đài hạn liên hệ đến hôm nay và ngày mai. 


Mặc dù côn trùng có những suy tư về hạnh phúc và khổ 
đau tương tự như con người, khả năng tìm cầu hạnh phúc và 
loại bỏ khổ đau của chúng thì tạm thời và trải ra một khoảng 
thời gian ngắn ngủi. Chúng không thể suy nghĩ về tương lai 
xa xôi trong những hình thức như 5, 10, hay 30 năm tới cũng 
không thê nhớ lại thời thơ ấu của chúng. Nhưng những con 
người chúng ta suy nghĩ việc hoàn thành hạnh phúc và khử 
trừ khổ đau không chỉ cho hôm nay, ngày mai và ngày kia, 
mà xuyên qua toàn bộ đời sống của chúng ta. Chúng ta cũng 
nhìn xa hơn chính chúng ta để suy tư về hạnh phúc của thân 
quyến và bè bạn của chúng ta, xa hơn nữa là xứ sở chúng ta 
và toàn thê giới. 

Do thế, tìm cầu hạnh phúc và loại trừ khổ đau liên quan 
đến sự hiện hữu những khả năng khác nhau trong nhiều 
phương thức khác nhau. Một số người hoàn thành những 
việc to lớn và những người khác kém hơn. Nói một cách phổ 
quát, so sánh với động vật con người chúng ta có một phạm 
vi rộng rãi về những loại hạnh phúc mà chúng ta cô gắng 
để đạt đến và khổ đau chúng ta cô gắng để loại trừ. Từ thời 
điểm con người hình thành cho đến nay, chúng ta đã dành đời 
sống chúng ta để theo đuổi những khuynh hướng này, mặc 
dù chúng ta có thê không thức tỉnh rằng chúng ta đã liên hệ 
trong một sự theo đuổi như thể từ thời khắc lọt lòng mẹ. Trải 


NGÀY THỨ NHẤT s 9 


qua thời gian thơ ấu, chúng ta có thể có kinh nghiệm một số 
hạnh phúc tạm thời nào đấy, những điều mà sau này chúng ta 
tìm kiếm giống như thế. Thí dụ, chúng ta có thê đã từng nói 
dối một điều nho nhỏ nào đây, chăng hạn như để đón nhận 
những lời ngọt ngào hay quà cáp, và chúng ta liên hệ chính 
mình hoàn toàn trong một mục tiêu nhỏ bé như vậy nhằm 
mục tiêu kinh nghiệm một hạnh phúc nho nhỏ và để tránh 
một khổ đau be bé. Dần dần, khi chúng ta lớn lên, khổ đau và 
hạnh phúc của chúng ta trở nên to lớn rộng rãi hơn và sâu sắc 
hơn và những khó khăn hơn cũng sinh khởi. 


Phương pháp quan trọng nhất để tìm cầu hạnh phúc và 
loại trừ khổ đau là gia tăng kiến thức, và vì thế chúng ta làm 
nên chương trình qua việc thành lập trường học. Và trong 
những trường học này, nhiều môn học khác nhau được giảng 
dạy, bao gồm những ngôn ngữ. Ngôn ngữ bao gồm nhiều 
từ ngữ và chuyên chở nhiều ý nghĩa trên nhiều chủ đề khác 
nhau. Tâm thức quản lý tất cả những điều này phải là rất sắc 
bén và có thê suy nghĩ trong nhiều cách khác nhau; chúng ta 
đưa ra một nền giáo dục chính xác nhằm mục tiêu phát triển 
những bộ não mà chúng là hàm tàng những tâm tư rộng rãi 
khoáng đạt như thế. 


Cũng có những khổ đau của thân thể mà chúng ta cô gắng 
để tránh. Những bệnh viện đã được thành lập để chữa trị 
nhiều bệnh tật khác nhau. Giống như thế, mục tiêu của ăn, 
uống, làm việc — cho đù nó là công việc đồng áng, hãng 
xưởng nhà máy hay bất cứ điều gì - cũng là để tìm cầu hạnh 
phúc và loại trừ khổ đau. Trong thế giới ngày nay, chúng ta 
tìm ra toàn bộ phạm vi của những phong tục và hệ thống, tình 
hình và chính sách, tiêu chuẩn tiền tệ và quan điểm, tuy thể tất 
cả có cùng khuynh hướng tìm cầu hạnh phúc và loại trừ khổ đau 
và đơn giản là những phương diện và phương pháp khác nhau. 


10 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Trong những điều này, những quan điểm khác nhau đã 
hình thành bởi vì con người bắt đầu khám phá vấn đề này 
một phần nào đấy sâu sắc hơn. Nhiều phương pháp khác 
nhau nhằm mục tiêu mang đến hạnh phúc và loại trừ khổ 
não đã được thiết lập như kết quả của việc khám phá phân 
tích như thế. Một trong những điều ấy là sự hình thành đảng 
Cộng Sản. Những người Cộng Sản nói rằng nguyên nhân 
chính của khổ đau nhân loại loại là sự bất bình đẳng về tài 
sản của những khu vực hay giai cấp trong xã hội. Vì vậy, sự 
phân phối lại tài sản là phương pháp mà những người Cộng 
Sản hành động nhằm mục đích mang lại hạnh phúc cho nhân 
dân và loại trừ khổ đau cho họ. Đây là một quan niệm. 


Trong tất cả những quan điểm hiện hữu, có những thứ 
không chỉ dừng tại sự khám phá đơn thuần những phương 
pháp đề mang đến hạnh phúc tạm thời và giải thoát khổ đau 
ngắn hạn. Những người chủ trương những quan điểm này 
bắt đầu bằng việc khám phá nguyên nhân và điều kiện tạm 
thời này, quán sát sự sinh khởi của những nguyên nhân và 
điều kiện tạm thời này và rồi thì tại nguyên nhân của nguyên 
nhân, và nguyên nhân của nguyên nhân ấy, và tiếp tục, giống 
như liên kết của một dây xích. Bằng sự suy nghĩ và khảo sát 
sâu sắc chúng ta đi đến quan điểm của giáo pháp. 


Chúng ta có thể quán chiếu nhiều khía cạnh khác nhau 
của khổ đau và hạnh phúc — làm thế nào những khổ đau này 
đến với chúng ta; làm thế nào đề hạnh phúc phát sinh trong 
một ý nghĩa rộng lớn; làm thế nào và từ nơi nào mà thê giới 
này đi đến hình thành hiện hữu và tùy thuộc vào nguyên 
nhân nào; mục tiêu và lợi ích gì của đời sống trong thế giới 
này (vì cho dù có lợi ích hay không, thế giới vẫn hình thành 
hiện hữu căn cứ trên sự tồn tại trước đây của nó); tương lai sẽ 
là gì, và cá nhân có thê làm gì về nó, và chúng ta nghĩ gì về 


NGÀY THỨ NHẤT s l] 


nó. Hãy suy nghĩ một cách xây dựng về ý nghĩa của những 
điều này rằng chúng ta không chỉ tùy thuộc vào những gì 
chúng ta thấy bằng cặp mắt của chúng ta và nghe qua đôi tai 
của chúng ta, mà chúng ta phải tiễn sâu hơn vào trong chủ đề. 


Một số người quy cho sự hiện hữu của thế giới và nhân 
loại là do Thượng đề, và nói rằng đây là tất cả sự tạo dựng của 
Ngài. Có nhiều sự giải thích khác xa điều này, cũng có một 
số căn cứ trên lý luận một số thì không. Do thế, một số người 
cho ra đời những triết thuyết với lời tuyên bố rằng, “Điều này 
là hợp lý điều đó là không hợp lý”, trong khi những người 
khác không có những tư tưởng thâm sâu như thế nhưng dành 
hết đời sống của họ có được cho một cuộc sống, dựa trên trên 
hạnh phúc tạm thời và xa lánh tạm thời khổ đau. Trong hai 
loại người này, một là loại mang trong mình một triết thuyết 
và thứ đến là loại không nghĩ đến một chủ thuyết nào. Trong 
những người mang lấy triết thuyết lại có hai loại, những 
người mang chủ thuyết về ngoại tại (không Phật giáo) và 
quan điểm nội tại (Phật giáo). 


Khi đối diện với vấn đề sâu sắc này, làm thế nào đề đạt 
hạnh phúc và tiêu trừ khổ não, trong việc liên hệ với thân thể 
chúng ta có thể thấy rằng đấy là sự tập trung trên sự cần thiết 
của thực phẩm và áo quần, với những khía cạnh tiếp theo là 
nhà cửa, giường chiếu, và những nhu dụng vật chất khác. 
Nhưng chăng bao lâu rõ ràng rằng không đủ chỉ có thê tìm 
ra thực phẩm thỏa mãn cho bao tử. Khi chúng ta khám phá 
sự khổ não và hạnh phúc của thân thể sâu xa hơn, chúng ta 
thấy rằng mặc dù chúng là những kinh nghiệm mạnh mẽ, so 
sánh với nói về hạnh phúc và khổ đau của tâm thức thì cường 
độ mạnh hơn nhiều. Người nào đấy có thê có một. thân thể 
khỏe mạnh và đồi dào thức ăn và uống, nhưng nếu người 
ấy có một tâm tư đau buồn, người ấy có thể trở nên quân 


12 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


trí và ngay cả dự tính tự tử. Có những người trở nên giàu có 
vô cùng nhưng luôn luôn căng thăng; họ hô hấp nặng nhọc 
và thường nói năng trong tư thái không thỏa mãn và không 
vui lòng. 


Trái lại, chúng ta có thể quán sát những người luôn duy 
trì sự tĩnh lặng và an lạc ngay cả khi họ thiếu thốn đồ ăn và 
thức uống. Nếu chúng ta có một tỉnh thần an lạc và thanh 
thản, thế thì họ hoàn toàn có thê chịu đựng những khổ đau 
của thân thê. Tuy thế, nếu tâm tư chúng ta quá căng thắng, 
khi tiếp nhận một vật phẩm gì đây chúng ta liền muốn một 
thứ khác ngay lập tức và thế là chẳng biết một sự phỏng đoán 
nào có thể có cho sự liên hệ như thế tiếp theo. Khi điều gì 
ấy xảy ra hơi sai sót, chúng ta không thê chịu đựng nó. Một 
tâm tư như thế, không có một sự chịu đựng mạnh mẽ, sẽ luôn 
luôn không hài lòng ngay cả nếu người ấy sống trong một 
hoàn cảnh rất tốt đẹp. Do thế, chúng ta có thê thấy rằng tâm 
thức là điều quan trọng chính yếu, và rằng chúng ta có thê 
loại trừ khổ não tinh thần và tìm thấy nguồn gốc an lạc hạnh 
phúc qua cung cách suy tư của chúng ta. 


Đó là tại sao người ta đối diện những hoàn cảnh tương 
tự trong những phương thức khác nhau. Thí dụ, chúng ta có 
thể thấy hai bệnh nhân trong một bệnh viện, một người tiếp 
nhận Giáo pháp và có niềm tin trong luật nhân quả, và người 
kia không có tư tưởng về nghiệp báo và trở nên khích động, 
có gắng để loại trừ hiện trạng khổ đau lúc ấy. Châm ngôn 
Tây Tạng có câu, “/oq miệng, toét mũi” — có nghĩa là điều 
bất hạnh xảy ra cho cả hai người — tuy thế một người trong 
họ cảm thấy hoàn toàn thất vọng và không thê chịu đựng nỗi 
khổ, kêu khóc trong đớn đau. Người kia cũng bị dày vò với 
cùng nỗi đau khô, lại hiếm khi biểu lộ nó, duy trì một sự thái 
độ tnh lặng và mạnh dạn. 


NGÀY THỨ NHẤT s 13 


Chúng ta có thể nhìn vào chúng tôi, những người Tây 
Tạng đang sống tha hương rải rác khắp nơi trên thế giới và 
phải dựa vào những người khác. Tuy nhiên, mặc dù chúng 
tôi đối diện với những khó khăn này, tâm tư chúng tôi rất tĩnh 
lặng và dường như rất thỏa mãn. Đã gần 15 năm từ khi chúng 
tôi trở thành những ngưỜi tị nạn và bây BIỜ, nói một cách phổ 
thông, có rất ít những vân nạn Xây Ta. Nhiều người Tây Tạng 
đã tập họp về đây vì khóa thuyết giảng giáo huấn này dường 
như thoải mái, và đại đa số những người Tây Tạng đến từ 
Bhutan, Ấn Độ và Sikkim đã tham dự buổi tiếp kiến hôm qua 
trang phục rất sặc sỡ, mặc dù như những người tỊ nạn chúng 
tôi không sở hữu một nơi chốn riêng của chúng tôi (nhưng 
chúng tôi có) đấy là kích thước lòng bàn tay của chúng tôi. 


Thực tế rằng ,mặc dù sống trong những hoàn cảnh khó 
khăn và căng thăng như thê, chúng tôi đã sinh sông thoải mái 
là một phân qua sự thông tuệ và tinh thân sắc xảo. 


Nhưng trong một chiều hướng khác nó tùy thuộc trên 
phước đức của chúng tôi, cả to lớn hơn và kém cõi hơn. Tùy 
thuộc vào phước đức của chúng tôi chúng tôi không rơi vào 
một tình cảnh không lo liệu được và mọi việc đã diễn ra một 
cách tương đối êm ái. Hãy nhìn vào một viễn cảnh rộng rãi 
hơn, thời điểm này trong lịch sử Tây Tạng cũng chỉ là thời 
điểm nhất thời mà thôi. Chúng tôi chưa dùng tất cả những 
phước đức của chúng tôi; nó đang bị vướng mắc giống như 
La Hầu La nắm bắt mặt trời và mặt trăng. Điều này xảy ra 
một cách rất bất ngờ, nhưng không phải nó chấm dứt tất cả 
và có hy vọng một sự tăng trưởng phước đức của chúng tôi. 
Vì thế, tất cả chúng ta phải phát sinh một lòng can đảm phi 
thường, hoàn thành tất cả những việc làm nhiều nhất mà 
chúng ta có thê, tích tập phước đức và có những tắm lòng hảo 
tâm. Thu thập phước đức là quan trọng và cực kỳ mạnh mẽ. 


14 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Tương tự như thế, tôi đã có một quyết tâm mạnh mẽ bởi 
vì tuổi trẻ của tôi sống nhiều năm. Tất cả chúng ta nên có một 
tâm tư mạnh mẽ như thế nhằm đề sống cho một thời gian dài 
và thái độ của chúng ta nên là một thái độ phát sinh can đảm 
như tôi đang làm. Những tu sĩ lão niên không nên chán nản 
hay ngã lòng, mặc dù chúng ta già đi, tóc chúng ta trắng thêm 
hay bị hói đầu. Nói chung, phước đức hay công đức của quý 
vị sẽ biểu lộ sự hỗ trợ. 


Đây là chủ đề của tất cả mọi khía cạnh, và điểm chính 
của chúng tôi là điều này: Mặc dù chúng ta đối diện nhiều 
vấn nạn và nghịch lý, nhưng hãy vẫn có hy vọng và tĩnh lặng 
trong tâm chúng ta. Có một tâm tịnh tĩnh trong khi đối diện 
những khó khăn là tất cả sự lợi lạc. Nó không có nghĩa rằng 
bằng sự thực tập Giáo pháp chúng ta sẽ lập tức loại trừ nạn 
đói khát hay làm tăng thêm tổng lượng thực phẩm cần thiết 
của đồ ăn và thức uống. Nhưng bằng sự tư duy về Giáo pháp 
chúng ta có kinh nghiệm tịch tĩnh và sự tịch fĩnh ấy sẽ cho chúng 
ta một niềm hý lạc. Điều này là xứng đáng, có phải không? 


Do vậy, mặc kệ có đời sống sau khi chết hay không, có 
nhân quả hay không, có Ba Viên ngọc quý hay không, trải 
qua cả cuộc đời của chúng ta và trong đời sống hằng ngày 
của chúng ta chúng ta nên giữ nội tâm của chúng ta tĩnh lặng 
và đừng làm khó khăn cho những người bạn của chúng ta. 
Rất tốt đề duy trì một thái độ vui tươi trào phúng, đem lợi ích 
đến cho những người khác và dành đời sông trong mục tiêu 
này. Cũng thế, khi chúng ta thức dậy vào sáng sớm, chúng 
ta nên tỉnh thức về khả dĩ rằng điều gì ấy không may có thể 
xảy ra cho chúng ta hôm nay. Rồi thì nếu có điều gì bất hạnh 
thực sự xảy ra, tâm tư chúng ta đã chuẩn bị tốt và chúng ta sẽ 
có thể duy trì sự cân bằng tình trạng của tâm thức. Trước khi 
đi ngủ vào buổi tối chúng ta nên phản chiếu trên những sự 


NGÀY THỨ NHẤT s l5 


chuẩn bị tốt mà chúng ta đã làm qua SuY nghĩ những tư tưởng 
như vậy trong buôi sáng. Trái lại, nêu chúng ta dự đoán là 
an bình vui vẻ mỗi ngày và chỉ nghĩ về những khía cạnh tích 
cực, tâm tư chúng ta sẽ bị quấy động khi điều gì ấy không 
vui xảy ra hay chúng ta gặp một người mà với họ chúng ta 
không cảm thấy thoải mái, và chúng ta có một đêm bồn chồn 
vào cuối một ngày. 

Chúng ta phải có một sự can đảm để chịu đựng bất cứ 
hoàn cảnh khó khăn nào có thê khởi lên. Nếu một người khác 
giáng xuống một sự tốn hại trên chúng ta và chúng ta trả đũa 
lại, có thê chúng ta cuối cùng phải đến tòa án; nếu chúng ta 
để cho những người bạn của mình liên hệ trong trường hợp 
sẽ có những vấn đề với tổn phí và sở hữu. Không có mục tiêu 
nào làm nguyên nhân cho quá nhiều vấn đề khó khăn, trái lại 
sẽ có lợi ích trong nhẫn nại với vấn nạn. Hầu hết mọi người 
không thể thực hành trong cách này và là lòng tốt bụng (từ 
bi) đến mọi người, biểu lộ lòng yêu thương đến người khác 
và giúp đỡ người khác. Nếu chúng ta có thể tăng trưởng thái 
độ này trong xã hội, thế thì sẽ có hy vọng thật sự và chân 
thành cho hòa bình trong thế giới này. 


Thật là sai lầm để theo đuôi những mục tiêu cho hạnh 
phúc và xa lánh khổ đau bằng việc lừa đối và làm mất mặt 
người khác. Chúng ta phải có găng đạt đến hạnh phúc. và loại 
trừ khổ đau bằng lòng tốt bụng của từ bi và cư xử tốt. Thật 
không tốt để nghe về những người tìm kiếm những mục tiêu 
này bằng cách cư xử không đứng đắn và mánh khóe lừa đối, 
bằng việc ám sát và qua chiến tranh. Nhưng trong thế giới 
ngày nay người ta biêu lộ ra bằng hành động của tham lam 
và lừa dối, và thật sự đang dùng những phương thức như vậy 
để tìm cầu hạnh phúc. 


16 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Chúng ta đã đang thấy những tiến trình vật chất to lớn 
trên thế giới, nhưng những nước lớn tiếp tục làm thất vọng 
những nước nhỏ và rất nhiều chết chóc xảy ra như một kết 
quả. Mặc người ta có thể tin tưởng họ sẽ tìm hạnh phúc và 
loại trừ khổ đau trong cách này, thật sự sẽ có nhiều sự đấu 
tranh, nhiều đói khát, nhiều dối trá, nhiều căng thăng, và nói 
chung những người bị áp bức phải chịu đựng nhiều khổ đau 
hơn trong thê kỷ XX. 


Điều này không xảy ra bởi vì thiếu thốn thực phẩm hay 
điều kiện thuận lợi. Trường học và bệnh viện đang được phát 
triển và nhà cửa và phương tiện giao thông đã được cải thiện, 
đồ ăn thức uống đang gia tăng. Nhưng sự thật và tính lương 
thiện đã bị đánh mắt trong xã hội và đó là tại sao có ít hạnh 
phúc an lạc hơn. Những ai với sự giàu có và quyên lực có thể 
làm bất cứ điều gì họ muốn, trái lại một người chân thật và 
trung thực nhưng không có quyền lực và phú quý sẽ không 
thê thành công. 


Những thí dụ này thường thấy trong xã hội ngày nay, 
là những điều rất buồn, và những giá trị sai lầm phổ biến 
như thế lại cũng là nguyên nhân cho những bất hạnh đồ 
xuống nhiều nơi. Những ngày này mọi người đang nói về 
hòa bình và sự thật từ Trung Hoa và Ấn Độ đến những quốc 
gia phương Tây. Nhưng trong thực tế, những khổ đau đã đến 
những người bị áp bức bởi vì những khái niệm sai lầm ở phía 
sau cung cách mà xã hội chúng ta thực hiện chức năng của nó. 

Do vậy, chúng ta trở lại điều được gọi là Pháp bảo. Giáo 
pháp không nên được thực hành riêng cho những người ở 
những vùng xa xôi hẻo lánh, hay những người thô lỗ có quan 
niệm hẹp hòi. Trái lại nó nên được thực hành bởi những 
người có tâm tư cởi mở và tấm lòng rộng rãi. Nhưng không 
có điều gì kỳ diệu về kiến trúc của chùa chiền hay tu viện, 


NGÀY THỨ NHẤT s L7 


cũng không về sự phủ phục, nhiễu Phật, hay cúng dường. 
Thực tế, không chắc về phần đó có phải thật sự là Giáo pháp 
hay không. Nếu trong tâm thức chúng ta có năng lượng tích 
cực (thiện) thế thì đấy là Giáo pháp. Nếu có năng lượng tiêu 
cực (bất thiện) thì đó không phải là Giáo pháp. 


Giáo pháp phải là trong trái tim chúng ta. Nếu tâm thức 
chúng ta thuần hóa, tĩnh lặng, và thư giãn, chúng ta đang 
thực hành Giáo pháp. Nếu ai đấy mặc y áo và nói về tam 
tạng Pháp bảo nhưng không có một tâm thức thuần hóa, đây 
không phải là một người thực hành Giáo pháp. Bất cứ ai có 
Giáo pháp thì tâm tư rất cởi mở, thư thái, khiêm tốn, tĩnh 
lặng và có lòng hảo tâm một cách tự nhiên; nhưng những ai 
lừa gạt cùng xem thường người khác và nói đối thì không 
đang thê nhập việc thực tập Giáo pháp. Thái độ thật sự là 
thực hành Giáo pháp cốt tại sự kiềm chế đối với sự lừa dối 
và không thay đổi với chân lý, không làm giảm giá trị và chế 
nhạo người khác, thể hiện sự khiêm tốn và tiếp nhận một vị 
trí khiêm nhường, có một lòng tốt, giúp đỡ người khác và hy 
sinh tự ngã. 

Ngay cả những người nào đó không chấp nhận thuyết 
tái sinh, v.v... có thê phân tích đề thấy chúng ta có cần Giáo 
pháp trong chính đời sống này hay không và rồi họ sẽ biết. 
Chúng ta muốn an lạc hạnh phúc cho chính mình, và chúng 
ta muốn thân hữu chúng ta vui vẻ. Nhưng, mặc dù chúng ta 
có thê có đồ ăn thức uống dồi dào hiện tại, lại có một trạng 
thái lo lắng trong tâm, và chúng ta phải sống với cảm giác 
này. Chúng ta bắt đầu bất hòa với bè bạn chúng ta, lừa dối 
và bắt nạt và làm nhục họ. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể 
đạt mục tiêu giàu sang và sở hữu vật chất bằng cách này, và 
có thể mặc vào áo quần đắc tiền, mang một chiếc đồng hồ 
đẹp, ăn thức ăn ngon, và uống thức hiếm. Nhưng chúng 


18 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


ta sẽ không vui vẻ nếu tất cả những sự giàu sang này và 
những sở hữu này đã đến từ sự bắt nạt, hạ bệ, và lừa dối 
người khác. 

Có lẽ nó sẽ hao mòn tâm thức chúng ta rằng những hành 
động của chúng ta có thê đưa chúng ta đến tòa án. Bởi vì 
chúng ta là những người với sự giàu sang và quyền lực ngay 
bây giờ, bạn bè chúng ta có thể dùng những ngôn ngữ tôn 
trọng trước mặt chúng ta. Họ có thê nói về những phẩm chất 
tốt đẹp của chúng ta như hiện diện ngay cả vĩ đại hơn những 
đức Thế Tôn nào đấy. Phía sau lưng chúng ta họ sẽ nguyền 
rũa chúng ta và nói những thứ như, “Cầu cho kẻ ấy chết rất 
thảm thiết”, và chúng ta có thê rất khó khăn tìm thấy bất cứ 
người nào thích chúng ta. Do thế, nếu chúng ta phải sống 
trong cách này, mặc dù chúng ta có thể có tràn ngập những 
thứ để ăn và uống, chúng ta tìm hạnh phúc của mình nơi nào? 
Trong chiều sâu của tâm tư chúng ta sẽ không an ồn. 


Cho dù chúng ta có bị điều khiển bởi những người khác 
hay không, khi chúng ta sắp chết chúng ta cảm thấy rằng 
chúng ta đã sống cuộc sống mình trong một cách bắt chính, 
thế thì chúng ta sẽ rất là đau buôn. Tài sản mà chúng ta đã 
tích tập bởi tà mạng không thể mang theo chúng ta được. 
Chúng ta có thê có một tòa nhà rất lớn nhưng phải bỏ lại sau 
lưng. Chúng ta có thê có những tài khoản tiết kiệm thực sự 
nào đây trong ngân hàng với giấy tờ chứng minh, nhưng ở 
thời điểm lâm chung chúng ta không thể sử dụng gì được 
với tiền của ấy. Chúng ta phải bỏ lại cho người thân, cha 
mẹ chúng ta, và những người khác, những người chăm sóc 
chúng ta ở hậu trường. Tệ hại nhất trong điều này là chúng ta 
phải bỏ lại thân thể của chính chúng ta. 


Do thế, bất cứ tiền của nào được tích lũy bằng tà mạng 
trong đời sông này sẽ không mang được lợi ích nào trong lúc 


NGÀY THỨ NHẤT s I9 


lâm chung và thậm chí có thê mang đến rắc rối, như lo lắng 
về việc ai sẽ chăm sóc những tài sản của chúng ta sau khi 
chúng ta chết đi. Hay chúng ta có thể trở nên lo lắng trong 
khi chúng ta hấp hối, sợ hãi rằng những thân nhân tốt bụng 
của chúng ta cuôi cùng sẽ tranh đầu với nhau nhằm mục tiêu 
rớ tay vào tài sản ấy. Có tệ không nếu chúng ta phải kết thúc 
đời sống mình trong cách này? 


Tuy nhiên, nếu chúng ta lương thiện, với một bản chất tự 
nhiên tử tế và một lòng hảo tâm, sinh sống trầm tĩnh và thư 
thái, làm lợi ích cho người khác và luôn luôn xem mình như 
thấp hơn họ, chúng ta có thể chống chọi với sự thiếu thốn đồ 
ăn thức uống tạm thời và có thể thường kết bạn tốt với mọi 
người, và họ trở nên như những người thân của chúng ta. Rồi 
thì khi chúng ta đối điện với khó khăn đúng là có những ai 
đây sẽ giúp đỡ chúng ta. 

Chúng ta những người Phật tử tin tưởng rằng có đời sống 
sau khi chết, và nó có thê được chứng tỏ bằng lý luận. Do 
thế, chúng ta nên phân tích với một tâm tư cởi mở, suy nghĩ 
một cách sâu sắc về kinh nghiệm của chúng ta. Chắc chắn có 
đời sống sau khi chết. Bởi vì sự kiện này, những nghiệp báo 
tích tập (y báo) của chúng sinh đã mang đến kết quả hoàn 
cảnh của thế giới chúng ta (chính báo) trong tổng quát, và 
nghiệp quả cá nhân đã đưa đến những điều kiện mà chúng 
ta hưởng thụ. Nếu không có đời sống sau khi chết, chúng ta 
đã phải nói rằng thế giới này đã hình thành và hiện hữu mà 
không có một nguyên nhân — không có thể có một sự giải 
thích nào khác hơn. 


Chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm hạnh phúc trong đời sống 
kế tiếp nêu chúng ta sống trong một cung cách ân cần "và từ 
bị bây giờ, do thế chúng ta có thể cảm thấy thoải mái về điều 
ấy. Nhưng mặt khác, sẽ khổ đau như thế nào chúng ta sẽ phải 


20 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


chịu đựng trong kiếp này và kiếp tới nếu chúng ta đam mê 
trong việc phi đạo đức? Vì thế đây là một lý do giá trị để 
tham gia trong việc thực hành Giáo pháp. Tóm lại, người thê 
hiện tốt bụng và lịch sự đem đến hạnh phúc; kẻ biểu hiện thô 
lỗ là nguyên nhân cho nhiều thứ tai hại xảy ra. 


Ngày nay có những người trên thê giới không tin tưởng 
nơi Giáo pháp và phê phán nó. Do thế, nó tùy thuộc chúng ta 
khéo giảng giải tốt về Giáo pháp và rồi thì sẽ không có cơ sở 
nào cho sự bình phẩm. Thí dụ tốt thiết lập bởi một hành giả 
thực hành Giáo pháp, người hành động với một trái tim tốt 
và lòng từ bi đối với chúng sinh cùng xã hội trong tổng quát, 
có thê được nhìn thấy và chấp nhận bởi mọi người, cho dù 
họ tin có đời sống sau khi chết hay không. Từ quan điểm của 
đời sống này đơn thuần, có một trái tim tốt và làm lợi ích cho 
người khác là những thái độ thích đáng cho mọi người, cho 
dù họ có là những người thực hành Giáo pháp hay không. 

Do thế, cốt lõi của Giáo pháp là phát sinh một trái tim 
tốt, và sự giải thích hoàn toàn làm thế nào để sinh khởi một 
lòng hảo tâm được tuyên thuyết trong giáo huấn Đại thừa. 
Giáo huấn Phật giáo này xuất hiện trong kỳ kiếp của một 
nghìn đức Phật. Trong những đức Phật đã thị hiện, vị thứ tư, 
đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, thường được biết đến trong 
thế giới hiện tại. Trên mảnh đất tôn quý Ân Độ và tại ngay 
nơi này, Đạo Tràng Giác Ngộ, đức Phật Thích Ca đã giác ngộ 
2.500 năm trước đây. Ngài đã chuyên pháp luân lần đầu tiên 
ở vườn Lộc Uyên và tuyên thuyết nhiều giáo huấn Pháp bảo 
cho đến khi nhập niết bàn. Ngài làm sáng tỏ nhiều khía cạnh 
khác nhau của Giáo pháp trong thế giới loài người và chư 
thiên, cũng như dưới mặt đất, trên mặt đất và phía bên trên 
mặt đất, từ những đệ tử thông thường, đến những nhóm nhỏ 
của những thính chúng bất thường, đến những thính chúng 


NGÀY THỨ NHẤT s 2l 


lạ lùng, phi thường bí mật. Ngài đã ban bố những giáo huấn 
Pháp bảo khác nhau, mạnh mẽ, thâm thúy trong cách này. 


Nếu cô đọng, chúng hình thành hai loại xe, mà Đại thừa 
cao sâu hơn Tiểu thừa trong lĩnh vực của tư duy đây là tâm 
sinh và trong sự hướng dẫn của sáu toàn thiện (lục ba la 
mật), và kết quả của sự thực tập này là ba thân (pháp thân, 
báo thân, và hóa thân). Giáo huấn Đại thừa là siêu việt trong 
những khía cạnh chỉ đạo đa dạng. Trong Đại thừa lại có kinh 
điển hiển giáo và mật điển tantra, trong ây tantra xuất hiện 
sau kinh điển. Vì thế, sự phối hợp giáo huấn của kinh điển và 
mật điển là cực kỳ quý báu. Đây là thể loại Giáo pháp nở hoa 
ở Ấn Độ và được truyền sang Tây Tạng, non nước Tuyết Sơn. 


Giáo huấn đạo Phật cũng lan rộng về phía Bắc đến Mông 
Cổ và nhiều vùng đất cho đến gần đây chúng ta biết là một bộ 
phận của Nga, và phía Đông đến Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật 
Bản v.v...Về phía Tây, giáo pháp truyền đến A Phú Hãn và 
một số địa điểm khác nữa. Chính đức Phật đã tiên đoán rằng 
giáo huấn Đại thừa sẽ lan truyền “về hướng Bắc), đấy là từ 
Ấn Độ vào Tây Tạng và từ phía Bắc Tây Tạng vào Mông Cổ. 


Phật pháp bắt đầu ở Ấn Độ trong thời kỳ đức Phật Thích 
Ca còn tại thế, Ngài đã chuyển pháp luân lần thứ nhất mà 
giáo lý chính yếu là căn bản cho Phật giáo Tiểu thừa. Ngài đã 
giảng dạy giáo lý Đại thừa đến một số người diễm phúc, mặc 
dù dường như rằng những giáo huấn này không phổ biến hay 
cũng không được biết đến nhiều trong thời Phật tại thế. Đây 
là tại sao trong quá khứ cũng như ngày nay một số người đã 
phàn nàn rằng giáo lý Đại thừa không phải là những lời tuyên 
thuyết của đức Phật. 

Sau khi Phật nhập niết bàn, giáo lý Đại thừa thoái hóa 
cho đến khi chỉ còn danh xưng và tình trạng ảnh hưởng này 


22s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


đã diễn ra trong một thời gian dài. Theo sự tiên đoán của đức 
Phật, Long Thọ và Vô Trước đã đặt nên tảng cho sự sống lại 
của Đại thừa, và giáo huấn Đại thừa đã rộ nở nhiều thế kỷ 
sau đó. Rồi thì cả giáo thuyết Tiểu thừa và Đại thừa dần dần 
yếu ớt xanh xao trên thánh địa Ân Độ cho đến khi dường như 
giáo thuyết đã bị biến mất một cách hoàn toàn. 


Trong khi ấy, ở Tây Tạng, có nhiều cuộc thăng trầm từ 
khi giáo pháp được du nhập cho đến ngày nay, nhưng Phật 
pháp không bao giờ bị chết đến không còn một dấu vết nào 
trên quê hương chúng tôi. Giáo pháp đã bị suy thoái trong 
thời kỳ của Langdarma, và thời kỳ đó kéo dài khoảng 80 
năm. Tuy nhiên điều ấy chỉ xảy ra ở U-Tsang, bộ phận trung 
tâm của Tây Tạng, và giáo pháp vẫn duy trì năng động trong 
những vùng chung quanh trung tâm. Sau đó có một vài sự huy 
hoàng và suy thoái trong sự lan truyền của giáo pháp, nhưng sự 
phối hợp giáo lý của kinh điển Hiển giáo và Mật điển tantra đã 
từng được duy trì bảo quản ở Tây Tạng trong một nghìn năm. 


Sự phát triển theo thứ tự thời gian đã diễn tiến ở Tây 
Tạng từ cựu phái Nyingma đến tân phái Sarma. Trong tân 
phái Sarma có các tông Sakya, Kagyud, Kadam, Jonang, và 
Gelugpa. Xuyên qua những tông phái này, có nhiều danh 
xưng và kỹ năng được phát triên, cũng như có nhiều phương 
pháp mở rộng tỉnh vi những giáo huấn của kinh điển và mật 
điển và những cung cách giữ gìn những hướng dẫn của những 
đạo sư tôn kính của các tông phái. Có những sự khác biệt nho 
nhỏ trongsự tiếp cận (hay tiến trình), nhưng tất cả đều giống 
nhau trong sự phối hợp giáo lý của Hiển giáo và Tantra, mà 
nó đã trở thành sự phát triển cao độ ở Tây Tạng. Do bởi điều 
này, những vùng lân cận của Bhutan, Sikkim, Ladakh, Mon 
(Arunachal Pradesh), và Mongolia đã trở thành những học 
trò của nền văn hóa tôn giáo Tây Tạng. Ngày nay những vị 


NGÀY THỨ NHẤT s 23 


thầy giáo Tây Tạng đã là những người ly hương trong khi 
những người đệ tử tiếp tục duy trì ôn định một cách thoải 
mái; nhưng hôm nay thầy và trò cùng tập họp với nhau ở đây. 


Giáo huấn của đức Phật mà chúng ta đang thực hành, bao 
gồm sự phối hợp của kinh điển và mật điển, là cực kỳ thuần 
khiết và lợi ích. Tâm giác ngộ (bodjicifa) và một trái tim 
đức hạnh thánh thiện, được diễn giải trong kinh điển Hiển 
giáo là nền tảng chính. Mật điển Tantra sẽ trở nên những 
ngôn ngữ đơn thuần khô khan nếu chúng ta không có tâm 
giác ngộ (bodjhicia) và cũng không có gì đặc biệt hay kết 
quả thâm sâu đạt được trong việc học hỏi nó. Tương tự như 
thế, cả Tiểu thừa và Đại thừa là được diễn giải từ kinh thừa 
(hay kinh điên Hiền giáo). Nếu quan điểm thâm thúy của tính 
không - được trình bày một cách thiện xảo trong giáo huấn 
Đại thừa — văng mặt, Tantra trở nên không có tác dụng và 
không thê đơm hoa kết quả trong bất cứ sự thực chứng nào. 


Như đã được diễn giải trong kinh điển, tâm giác ngộ 
(bodhicitra) tôn quý ấp ủ những người khác thân thiết hơn 
chính mình có lòng từ bi và yêu thương như gốc rễ của nó. 
Và quan điểm về tính không, mà nó có nghĩa là tất cả mọi 
hiện tượng không có một sự hiện hữu vốn có và là thuần 
khiết từ ngay lúc ban đầu, cũng được giải thích trong ấy. Nếu 
chúng ta thiếu kiến thức kinh nghiệm về sự phối hợp của hai 
điều này, tâm giác ngộ và tính không, thế thì chúng ta không 
thể đạt đến những kết quả từ việc thực hành giáo pháp thâm 
diệu của Mật điển Tantra. 


Do thế, chúng ta phải giữ gìn sự viễn ly, tâm giác ngộ 
(bodhicitIa) và quan điểm đúng đắn (của tính không) như 
nền tảng, như đã được diễn giải trong kinh điển. Từ quan 
điểm của Tantra Yoga Tối Thượng, chúng ta phải căn cứ trên 


24 ‹ BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


giai tầng phát khởi và giai tầng hoàn thiện trên nền tảng này. 
Nếu chúng ta làm điều này, những kết quả thâm diệu và bao 
quát sẽ xảy ra, như đã được giải thích trong Mật điển Tantra 
và những luận giải tương ứng của chúng. 


Không có lợi lạc nào trong những hướng dẫn thâm sâu 
như thê mà không có nên tảng ấy, mặc dù có thê có những 
giai tầng phát khởi và hoàn thiện, kinh mạch, khí, và hạt, 
v.v... Chúng ta phải biến thành một sự thiện xảo thật sự để 
tiếp nhận những lời giảng dạy, giống như chúng ta có thê 
đón nhận được một loại thuốc mạnh được ban cho chúng 
ta và không thể có một thể trạng quá yếu đuôi đề chịu đựng 
nó. Do thế, chúng ta phải biết ba phương diện chính của con 
đường giác ngộ - viễn ly, tâm giác ngộ và chính kiến (về tính 
không) — nhằm mục tiêu để thực tập giáo pháp Tantra, và rồi 
tư duy cùng uốn nắn tâm thức chúng ta một cách thích đáng. 
Rồi thì sự thực hành Tantra sẽ rở thành sự phối hợp của kinh 
điển Hiên giáo và Mật điền Tantra. 


Năng lực sống động của bất cứ con đường nảo, cho dù nó 
là kinh điên Hiện giáo hay Mật điên Tantra, là tâm giác ngộ 
(bodhicifa) tôn quý. Vì thê nó cực kỳ quan trọng. 


LOẶO: 


Bây giờ chúng tôi bắt đầu trao truyền và giảng giải về Ba 
Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộ (hay Ba Mươi Bảy Điêu 
Thực Hành của Một Vị Bỏ Tát), được sáng tác bởi học giả Tây 
Tạng Ngulchu Gyalsas Thogmed Zangpo. Không có thời gian 
để tìm hiểu tiêu sử chỉ tiết của ngài bây giờ, nhưng ngài là người 
cùng thời và rất được tôn kính và tin tưởng bởi Buton Tham- 
chad Khyenpa (Buton Rinpoche). Chuyện được kế rằng, có một 
lần Buton Rinpoche có một nỗi đau đớn trên tay ông và ông 
thỉnh cầu tác giả, nói rằng: “Ngài có tâm giác ngộ trong tim 


NGÀY THỨ NHẤT s 25 


ngài, vì thế hãy gia hộ cho tay con”. Có rất nhiều đệ tử tìm học 
những giáo huân của cả Buton Rimpoche và Thogmed Zangpo. 


Bất cứ quan điểm nào ngài theo đuổi, chỉ đơn thuần nhìn 
vào luận bản của ngài chúng ta có thê biết rằng Thogmed Zang- 
po là hiện thân của tâm giác ngộ, và vì thế sự hướng dẫn này 
cực kỳ lợi lạc. Những vị Bồ tát có thể được biết bằng những dấu 
hiệu tự nhiên của các ngài, giống như ngọn lửa vô hình có thể 
kết luận qua khói và nước có thể được phỏng đoán qua việc thấy 
còn diệc. Qua việc đọc luận bản này chúng ta hiểu sự thích hợp 
với danh hiệu Bồ tát cho Thogmed Zangpo. 


Thogmed Zangpo có một con cáo mà ngài thường đem 
theo bên ngài, giống như như một con chó nuôi. Bởi vì Thog- 
med Zangpo tĩnh lặng và từ tâm cực độ, con cáo cũng trở nên 
tốt bụng. Nó không làm tổn thương bắt cứ ai và cũng không ăn 
thịt. Tâm hồnThogmed Zangpo rất nhạy cảm nên ngài luôn luôn 
khóc khi ban bố giáo huấn. Một số đệ tử nói rằng họ luôn luôn 
vui cười bất cứ khi Toàn thiện Rinpoche Buton giảng và bất cứ 
khi nào Thogmed Zangpo dạy họ luôn luôn phải rơi nước mắt. 


Thogmed Zangpo đã trở thành một học giả lớn do sự học 
hỏi nghiên tầm một cách rộng rãi vào thuở thiếu thời và ngài 
trước tác những luận giải trên những luận thuyết lớn. Ngài 
đã đặt tâm giác ngộ (bodhicifa) làm đối tượng chính trong 
sự thực tập của ngài vào cuối cuộc đời của ngài, và ngài trở 
thành một đại học giả và hành giả qua việc tập trung chỉ trên 
tâm giác ngộ (bodhicifa). 


Chúng tôi tiếp nhận sự truyền khâu Ba Ä⁄ươi Bảy Điễu 
Thực Hành của Một Vị Bồ Tái và sự giảng dạy này từ Khunu 
Lama Tenzin Gyaltsen Rinpoche. Ngài tiếp nhận nó từ một 
đại hành giả viễn ly cực độ, một đạo sư của Nyingma ở tu 
viện Dzogchen miền Đông Tây Tạng. 


26 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Chúng ta bát đầu với nghỉ thức khai đàn kiểu mẫu của 
luận bản, tiệp theo là phân chính của luận bản, và cuôi cùng 
là kêt luận. Nội dung cúng dường khuôn mâu đên những bậc 
giác ngộ được phân chia làm kính lê và phát nguyện trước 
tác luận bản: 

Nam Mô Thánh Quán Tự Tại 

Con luôn luôn phủ phục tôn kính qua ba nghiệp đến 

Đạo sư tối thượng và Đắng hộ vệ Quán Tự Tại, những 
vị luôn luôn nhìn thây 

Tắt cả những hiện tượng là không đi không đến 

Nhất tâm nỗ lực để làm lợi ích cho chúng sinh. 


Bằng việc xưng danh, “Nam mô Thánh Quán Tự Tại”, 
tác giả đang cúng dường đến đạo sư và Đắng hộ vệ Quán 
Thế Âm. Phật và các vị Bồ tát trong phổ thông không được 
đề cập ở đây, nhưng sự đề cập đặc biệt đến đạo sư và Quán 
Thế Âm, điều này chứng tỏ rằng luận bản này biểu lộ sự thực 
hành của những vị Bồ tát. 


Vì gốc rễ của tâm giác ngộ (bodhicia) là từ bi và đại 
từ bi là gốc rễ của sự phát sinh một khuynh hướng cương 
quyết, bằng việc dựa trên từ bi mà tâm giác ngộ (bodhicifra) 
sẽ được sinh khởi. Quán Thế Âm là thân thị hiện của từ bi 
và của tất cả những bậc giác ngộ, hay chư Phật, và vì thế tác 
giả đã đặc biệt cũng dường đến Ngài. Giống như thế, tác giả 
cũng làm như thế đến đạo sư tối thượng bởi vì trong ngôn 
ngữ của Tô Sư A Đề Sa, “Tát cả những phẩm chất trọng đại 
và thứ yếu được phát sinh bằng việc tín cẩn đạo sư". Điều 


1. Thân, khẩu, ý. 


NGÀY THỨ NHẤT s 27 


này có nghĩa là tất cả những phẩm chất lợi ích cường tráng 
trong tông quát, đặc biệt những phâm chât của Đại thừa, thê 
hiện qua có lòng tin tưởng ở đạo sư. 


Gốc rễ của Đại thừa là lòng yêu thương và đặc trưng nhất 
của tâm giác ngộ (bodjicita) căn cứ trên lòng từ bi. Tất cả 
những phương pháp của thực hành tâm giác ngộ (bođhiciff4) 
xuất hiện trong luận thuyết của tôn giả Tịch Thiên (Shan- 
fideva), như pháp bình đăng và pháp trao đổi chính mình 
với người khác là những thực hành của những vị Bồ tát với 
những tâm thức cực kỳ mạnh mẽ và là được phát triển bằng 
sự tín cân đạo sư. Đây là lý do tại sao cho những sự tôn kính 
đặc thù được thể hiện đến đạo sư. 


Nếu một người tự hỏi về những phẩm chất mà một vị đạo sư 
và Quán Thế Âm được phú cho, câu trả lời là các ngài là toàn 
thiện trong việc từ bỏ những phiền não và trong thực chứng. 
Đây cũng là đòi hỏi sự thực chứng đồng thời của hai chân lý. 
Nếu chúng ta không có thê nhồ góc rễ và từ bỏ những phiền não 
và những chướng ngại đến giác ngộ, chúng ta không thê nhận 
thức hai chân lý một cách đông thời. Rồi thì không thê giúp ích 
cho sự thể hiện vô trụ một cách toàn tâm toàn ý, căn cứ trên 
sự không dao động và thông hiểu hoàn toàn tất cả những hiện 
tượng như trống không. Do thế, chúng ta cung kính phủ phục 
đến những đạo sư như thê và đức Quán Thế Âm, những vị được 
phú cho những phẩm chất này và biểu lộ những phẩm hạnh của 
Phật, hoàn hảo trong việc từ bỏ (phiền não) và thực chứng. 


Như được tuyên bố trong đoạn kệ tán lễ của luận bản gốc 
của Trung quán luận là: 


Mặc dù thấy tất cả mọi hiện tượng là không đi và 
không đên,... 


Tất cả những hiện tượng duyên khởi là những điều sinh 


28 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


và diệt trong tính tự nhiên như thể, có nghĩa là một cách căn 
bản chúng lìa tám khía cạnh khác nhau của duyên khởi như 
sinh-diệt, khứ-laI, v.v... 


Thể trạng của tâm là không dao động ngay cả trong một 
khoảnh khắc từ sự cân bằng tỉnh thần vô phân biệt trong 
điều mà chủ thê và khách thê là không hai, và ở chỗ không 
có ngay cá một chướng ngại nhỏ nhất từ tâm bắt nhị vi tế, có 
thể được so sánh như đồ nước vào trong nước. Với một trạng 
thái bất động của tâm, chúng ta phát ra những hình thê khác 
nhau trong hàng trăm hay hàng nghìn vị trí biến khắp những 
thế giới tịnh độ và uê độ khác nhau của trần gian. 


Nếu nhân duyên hội tụ ở chúng sinh, những hành vi của 
các bậc giác ngộ sẽ lợi lạc cho họ một cách không thay đôi. 
Do thế, chúng ta nên quy y đến Đắng giác ngộ Quán Thế 
Âm và làm như thế không chỉ khi những hoàn cảnh không 
lành xảy ra. Tác giả nói răng ngài luôn luôn quy mạng từ ba 
nghiệp thân, khẩu, ý với lòng tôn kính từ ngày này trở về sau. 


Tiếp theo đến lời nguyện ước trước tác luận bản: 


Những đức Phật toàn hảo, cội nguồn của tất cả những lợi 
ích và an lạc 

Sinh khởi từ sự thực hành giáo pháp thánh thiện 

_ Khi hoàn thành điều này cũng tùy thuộc trên sự thông 

hiêu những sự thực hành về nó 

Tôi sẽ giải thích sự thực hành của những vị Bồ Tát. 

Những nghiệp báo của chúng ta là cội nguồn chính yếu 
mà từ đây tât cả những khô đau hay hạnh phúc sinh khởi, 
hạnh phúc từ thiện nghiệp và khô đau từ bât thiện nghiệp. 
Vì những nguyên nhân của khô đau là những sai lâm của 
tâm thức, những sai lâm này phải được loại trừ; trong khi 


NGÀY THỨ NHẤT s 29 


những nguyên nhân của an lạc, như thái độ đạo đức tốt, và 
những phẩm chất tốt nên được tăng trưởng. Nếu chúng ta 
phân tích trong chiều sâu, chúng ta thấy rằng phương thức để 
tăng trưởng những phẩm chất tốt và vì thế gặt hái được an lạc 
là tham gia vào (sự thực hành) giáo pháp, vì cội nguồn của tất 
cả lợi ích và an lạc là giáo huấn của đức Phật. 


Do thé, như được tuyên thuyết trong Đại Diễn Giải Mật 
Thừa của Tô Sư Tông Khách Ba: 


Cội nguồn của lợi ích và an lạc của tất cả chúng sinh 
lang thang (ở cõi luân hôi) 

Kế cả chư thiên, chỉ có giáo huấn của đức Phật. Bằng 
sự tin tưởng trong điêu này 

Giữ gìn giáo pháp thánh thiện với một sức mạnh 
mãnh liệt và 

Kiên quyết, ngay cả bằng giá của cả đời sống của các con. 


Chúng ta có thê trở nên giác ngộ hoàn toàn, phú cho tất cả 
những phẩm chất tốt đẹp một cách hoàn toàn và thoát khỏi tất 
cả những ác nghiệp nếu chúng ta thực hành theo giáo pháp. 
Rồi thì một sự tràn ngập tự động của những hành vi đức hạnh 
sẽ xảy ra diễn bày vũ điệu huyền bí để hiển lộ những khía 
cạnh khác nhau tùy theo tính khí và niềm tin của mỗi loại 
chúng sinh chúng ta có thê làm lợi ích cho những kẻ khác 
một cách đồng thời mà không phải nỗ lực. Những thành 
quả như thế của thể trạng giác ngộ tối thượng sinh khởi 
từ sự thực hành Thánh giáo, và trong cách này giáo pháp 
có thê được thấy là nguồn gốc của tất cả những lợi ích và 
an lạc. 


Bằng sự thực hành giáo pháp này, những đức Phật quá 
khứ trở nên giải thoát với tất cả những lỗi lầm và bồi bổ 


30 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


những phẩm hạnh tốt đẹp, hoàn thiện những mục tiêu của 
các ngài và hoàn thành những mục tiêu cho những người 
khác một cách đồng thời và một cách không mệt nhọc. Nhớ 
lại mục tiêu để đạt đến giác ngộ, những phẩm hạnh cùng 
những lợi lạc của giáo pháp, chúng ta nên đặt nó vào sự thực 
hành và không hạn chế chính mình đến kiến thức thông minh 
thuần khiết qua lắng nghe nó. 


Biết một chữ của giáo pháp và đặt đề vào trong sự thực 
hành đem đến những kết quả thâm sâu và đặc biệt; trái lại 
những kẻ có thể lập lại từ trí nhớ một trăm nghìn luận bản 
nhưng không thực hành giáo pháp sẽ không có kinh nghiệm 
được tất cả lợi ích nhiều như thế. Do vậy, đề cập đặc biệt là 
hãy thiết lập mục tiêu cho thực hành ngay lúc này. 


Vì thế, chúng ta nên đặt giáo pháp vào trong sự thực hành 
ngay bây giờ nêu chúng ta đang tìm câu hạnh phúc và khao 
khát xa lánh khô đau, nêu chúng ta ao ước được thoát khỏi 
những sai lâm và đê hoàn thiện tât cá những phâm hạnh tích 
cực. Tác giá cũng giải thích làm thê nào đê thực hành tâm giác 
ngộ (bodđJ/ci/a) tôn quý đê yêu mên người khác hơn chính 
mình, của điêu gọi là sự thực tập tâm giác ngộ (bodhicia). 

Đề tiếp tục đến luận thuyết thực sự, dường như rằng 
chúng tôi phân chia tùy theo sự những sự thực tập của những 
người của ba khả năng khác nhau, nó băt đâu với một sự giải 
thích của những người giới hạn thuộc một phạm vi. 

ĐIỀU THỨ NHẤT 

Bây giờ, khi mà sự biểu hiện to lớn của thư nhàn và 
những hoàn cảnh lợi lạc được tìm thây, 

Đấy là sự thực hành của những vị Bồ tát tuân theo, 

Quán chiếu và thiền tập ngày và đêm để giải thoát 


NGÀY THỨ NHẤT s 3] 


Chính họ và những người khác khỏi đại dương của 
sinh tử luân hôi. 

Dịch kệ: 

1. Tinh tấn kiên trì 
Thân người vững chãi lại nhã nhàn - 
Con thuyên hiểm quý rất khó tâm - 
Giờ ta đắc một không khuyết lỗi, 
Tu tập đêm ngày chẳng dời đổi 
Vượt biển khổ giải thoát luân hôi 
Chẳng riêng ta trọn cả bao người 
Lắng nghe, tư duy và thiển lự - 


Đề thực hành giáo pháp chúng ta cần biết về nó. Đề biết 
về nó, chúng ta cần nghe nó. Vì đây là thời gian mà chúng 
ta đạt được thân người, nếu chúng ta nghe (văn) và quán 
chiếu (tư) giáo pháp, chúng ta đi đến hiểu biết nó. Chúng ta 
nên thực hành (tu) nêu chúng ta có thê làm như thế, vì nếu 
chúng ta không cân thận bây giờ rằng chúng ta đã đạt được 
thân người, thì chúng ta có thể làm gì khi chúng ta không ở 
trong tình trạng con người? Hiện tại chúng ta đang giảng dạy 
và lắng nghe giáo pháp. Nhưng nếu chúng ta sinh như những 
con chó, tình trạng của thân thể chúng ta sẽ cướp đi vận hội 
tốt để nghe và thực hành giáo pháp và sẽ không có cơ hội để 
hướng tâm tư chúng ta đến giáo pháp. Chúng ta bất lực. 


Nhưng chúng ta đã được sinh ra làm người, và không 
chỉ là trong tất cả những con người, mà chúng ta đã sinh ra 
nơi giáo pháp rộ nở. Cũng thế, chúng ta có thê thấy với đôi 
mắt chúng ta và nghe với đôi tai của chúng ta cùng với tâm 
tư chúng ta biết một ít về những gì đáng lìa bỏ và những gì 
nên tiếp nhận. Vì vậy đây là thời điểm mà chúng ta phải thực 


32 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


hành giáo pháp bằng lắng nghe, suy nghĩ, và thiền tập. Bây 
g1ờ, một sỐ người mù chữ, thậm chí không thê đọc chữ nghĩa 
của giáo pháp. Tuy thế, họ đạt đến thân người, và vì thế có 
thể tiến hành một nỗ lực để học hỏi về giáo pháp qua nói 
chuyện với người khác, và họ có thê biết những điều gì đấy 
tùy theo khả năng của họ. 


Trên việc trở nên già đi, năng lực chúng ta để nhận thức 
trở nên không rõ ràng, những giác quan chúng ta trở nên mờ 
tối và chúng ta lầm bằm qua hàm răng chúng ta — tuy nhiên, 
chúng ta đã đạt được thân người và có thê tiễn hành nỗ lực 
nhiều nhất để chúng ta có thê thông hiểu giáo pháp. Thật là 
quá tốt lành để mang một thân người hơn là thân của một con 
chó hay con ngựa. Tối thiêu chúng ta có thẻ trì tụng “án ma ni 
bát di hồng. Vì thế thân người này rất quý giá. 

Tuy thế, không có điều gì kỳ diệu trong việc đạt đến thân 
người một cách đơn thuần. Có hơn bốn tỉ người trong thế 
giới này, nhưng nếu chúng ta đếm con số những người được 
sinh ra ở nơi mà giáo pháp nở hoa, con số ấy sẽ rất là ít. Rồi 
thì trong số những người ấy, không có nhiều người tin tưởng 
nơi giáo pháp và có một cơ hội để thực tập bằng việc lắng 
nghe, suy tư, và thiền tập trên việc kết hợp giữa kinh điển 
Hiện giáo và Mật điển Tantra. Do vậy chúng ta nên đặt mọi 
nỗ lực trong sự thực hành của mình mà không trở nên chán 
nản và chúng ta phải cân thận đề không sử dụng sai lầm sự 
sinh (ra làm người) tốt đẹp này. Vì nếu chúng ta lãng phí thời 
gian của chúng ta và dự đoán đề nêm qua lợi lộc trong tương 
lai, điều đó rất là không thông minh. 


Thật rất khó khăn đề có được một hoàn cảnh thuận lợi và 
sự thư thái. Tại sao thê? 


Bởi vì chúng ta phải có một nguyên nhân hoàn hảo đề đạt 


NGÀY THỨ NHẤT s 33 


được những hoàn cảnh như thế và một sự tái sinh làm người 
không thê có được nếu nguyên nhân ấy thiếu vắng. Nguyên 
nhân để tái sinh làm người là gì? Đấy là sự tích tập đạo đức 
của chúng ta. Tuy thế, thiện nghiệp quá khứ sẽ được nây nở 
và cần được làm mới bởi những hành động đạo hạnh trong 
hiện tại. Thí dụ, một người một lần đã có tiền nhưng bây giờ 
thì không, người ấy không thể đi mua sắm. Tương tự như 
thế, mặc dù trước đây chúng ta đã từng tích tập thiện nghiệp, 
nhưng nó không lợi lạc cho chúng ta nếu chúng ta không có 
nghiệp lành trong hiện tại. 


Thật khó khăn đề biết khả năng của những hành động đạo 
đức mà chúng ta tích lũy lúc trước có còn duy trì với chúng 
ta trong hiện tại mà không bị thoái hóa hay không? Một sỐ 
những hành vi đạo đức chúng ta đã từng tích tập trong quá 
khứ sẽ trỗi dậy từ những thực hành thuần khiết khởi đầu, 
sự thực hành thật sự và sự thực hành quyết định, và một 
số từ những thực hành trong sạch. Những tư tưởng không 
đạo hạnh mạnh mẽ như giận dữ, tàn phá những sự thực tập 
trong sách. Giận dữ là sự tiêu diệt những hành động đạo đức 
rất mạnh bạo và được sinh khởi thường xuyên, căn cứ trên 
những điều kiện to lớn và nhỏ nhoi. 


Chúng ta không thể dựa vào những năng lượng thiện 
nghiệp quá khứ bởi vì chúng ta không chắc nó có một ảnh 
hưởng tích cực với đời sông hiện tại của chúng ta không. Do 
vậy, nêu chúng ta cỗ găng để dựa vào nó, tại thời điểm lâm 
chung chúng ta có thể được đưa đến tái sinh trong thê giới 
con người cực kỳ khó khăn. Nhưng nêu chúng ta bồi bổ năng 
lượng đạo đức mạnh mẽ trong hiện tại chúng ta có thể tin 
tưởng vào điều ấy. 

Khi chúng ta khám phá sự tiếp tục của chúng ta một cách 
chính xác, chúng ta có thê thấy rằng chúng ta đã có một cơ 


34 ‹ BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


duyên để thực hành những việc làm đạo đức mà chúng ta 
có thể tin tưởng; lựa chọn một trong hai, chúng ta có thê đã 
từng hành động những việc làm như thê trong quá khứ nhưng 
chúng ta thấy rằng chúng không đủ năng lực để tin tưởng. 
Nếu gặp trường hợp này, chúng ta nên hành động với một 
sự cần thận tột bực. Chúng ta không nên để tâm thức chúng 
ta giải đãi và dự đoán một tương lai tốt đẹp, bởi vì điều này 
nghĩa là chúng ta đang lừa dối chính mình và đang tồn tại 
trong chân không. Thay vì thế, điều quan trọng cho chúng 
ta là nên cư xử trong một cung cách tích cực trong đời sống 
hiện tại với những điều kiện thư thái và tự tại. 

Người ta có thể tự hỏi rằng thực hành giáo pháp có nghĩa 
là cần thiết phải từ bỏ đời sống xã hội và nhà cửa cùng cộng 
đồng của chúng ta không? Dĩ nhiên, chúng ta nên thực tập 
một cách xác định trong cách này nếu cần thiết phải làm như 
thế. Nhưng cũng có những phương pháp khác mà chúng ta 
có thể thực tập giáo pháp. Chúng ta có thê cố gắng tột bật 
để có một trái tim tử tế ân cần và không tham dự vào những 
hành vi không đứng đắn (hạnh kiểm xấu), chẳng hạn như dối 
trá và trộm cướp, trong đời sống hằng ngày của chúng ta; 
thay vì thế, chúng ta nên chân thật và có hạnh kiểm tốt, làm 
lợi ích cho người khác, kềm chế sự thèm khát của chính mình 
và mãn nguyện với chính mình. Những ai không thê thực 
hành nhiều vẫn có thê thỉnh thoảng trì tụng mật ngôn sáu âm 
“án ma ni bát di hồng của đức bổn tôn từ bi Quán Thế Âm, 
vì đây cũng là giáo pháp. 

Cuộc sống hằng ngày của chúng ta sẽ trở nên đầy đủ ý 
nghĩa khi chúng ta cần thận như thế. Người ta thường cư 
xử một cách tệ hại — chăng hạn như ấp ủ sự lười nhát, nói 
năng thô lỗ, bắt nạt kẻ khác, nói dối, mục đích độc ác và 
chia rẽ giữa những người với nhau, cùng hành động tốn hại 


NGÀY THỨ NHẤT s 35 


đến người khác — phải có gắng để giảm thiểu sự liên lụy của 
chúng trong những hành vi loại này từ ngày hôm nay trở đi. 
Những ai trong nhiệm vụ nên làm mọi nỗ lực đề chân thực 
trong sự đối phó của họ với người khác và tự kiềm chế với 
di trá cùng tham lam quá độ. Đây cũng là giáo pháp. 

Có những người nói rằng: “Tôi là người tội lỗi và vì thế 
tôi không thê thực hành giáo pháp.” Họ nghĩ rằng giáo pháp 
phải được thực hành trong những vùng xa xôi, hẻo lánh trong 
những điều kiện cực kỳ khó khăn cho họ. Nhưng nếu một 
người nào đó là hiện thân của tội lỗi đi nữa, người ấy vẫn 
không muốn phải trải qua khổ đau, chăng hạn như nạn đói, 
khát, và lạnh, và người ấy mong ước tìm thấy hạnh phúc, vì 
thế thật vô nghĩa để dựng nên những chướng ngại này cho 
việc thực hành. 


Nói một cách tổng quát, thật hiếm hoi tìm ra ai đấy mà 
không phải là người tội lỗi. Bằng điều này chúng tôi muốn 
nói răng khi chúng ta dùng chữ “tội lỗi? nó không cần thiết 
phải có nghĩa là “giết người”. Lấy ví dụ của chính chúng 
tôi, chúng tôi đã mang y Pháp, nhưng những tư tưởng nhận 
thức bắt thiện tiêu cực khác nhau vẫn sinh khởi trong tâm tư, 
chẳng hạn như ganh tị với những ai ở địa vị cao hơn, cảm 
giác tranh đua với những sự bình đẳng cùng cảm giác trội 
hơn và chọc ghẹo quây rây những người thấp hơn. Những tư 
tưởng phiền não này sẽ biểu hiện trong cung cách nói chuyện 
và biểu lộ trên gương mặt nếu chúng tôi để chúng dính mắc 
trong tâm tư và chúng sẽ là nguyên nhân cho những điều tiêu 
cực hơn, đặc biệt nếu chúng tôi phát sinh những tư tưởng 
tiêu cực chăng hạn như thái độ tự ái. Bởi vì chúng tôi đã phát 
nguyện phát tâm giác ngộ (5ođhiciía) và chí nguyện giao 
phó chính mình cho sự thực hành tantric, những hành vi như 
thế sẽ phát sinh nhiều việc tiêu cực nghiêm trọng. 


36 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Do vậy, chúng ta không nên nhút nhát bởi nghĩ chính 
mình như một kẻ tội lỗi, trái lại nên cố gắng để trở thành 
những người khá hơn. Bây giờ chúng tôi khoảng 38 hay 39 
tuổi và chúng tôi muốn kiểm soát tâm niệm của mình hằng 
ngày, nhằm mục tiêu tiễn hành một nỗ lực chân thành đề cải 
thiện chính mình trong những năm tháng còn lại của mình. 
Khi chúng tôi phản chiếu lại về quá khứ, dường như một số 
tiến bộ đã biểu hiện. Như được truyền khâu của những tiến 
sĩ Phật học (geshe) dòng truyền thừa Kadampa: “Làm thể 
nào sự cải thiện có thể xảy ra? Bởi vì những hiện tượng hợp 
thành luôn thay đổi tự nhiên, do vậy chắc chắn rằng một 
ngày nào đấy sự cải tiến bộ sẽ xảy ra”. Thê cho nên, bảo đảm 
răng sẽ CÓ Sự cải thiện, mặc dù không dễ dàng đề đánh thức 
sự viễn ly sinh tử luân hồi và tâm giác ngộ (bodhici1a). 


Có những cách khác nhau đề nhìn vào sự thực hành giáo 
pháp. Nếu chúng ta nhìn vào điều ấy về một mặt là, tâm niệm 
của những người thế gian và Thánh pháp là đối lập với nhau, 
như đã được nói là: “74m í những thường nhân và Thánh 
giáo là cực kỳ xa rời nhau”. Nhưng từ một quan điểm khác, 
nếu chúng ta thực hành giáo pháp thì Thánh giáo sẽ rất gần 
chúng ta. Chúng ta không cần phải lìa xa nhà cửa và đi đến 
một nơi thật xa nhưng có thể thực tập trong đời sống hằng 
ngày, không dùng sai thời gian chúng ta thậm chí trong một 
ngày. Đây là một ý nghĩa đầy đủ của sự thực hành. 


Thí dụ, chúng ta không nên mang một thái độ trong khi 
chúng ta đi nhiễu rằng chúng ta chỉ đi bộ, cũng không nên 
tham gia vào những buổi lễ cầu nguyện không có ý nghĩa 
chẳng hạn như đòi hỏi rằng chúng ta không bị làm ưu phiền 
bởi bệnh tật và rằng Sự giàu sang và tuổi thọ chúng ta có thể 
gia tăng. Tốt hơn, chúng ta nên nguyện cầu trong một cung 
cách lành mạnh và chúng ta nên tốt bụng hay từ bi tột bật 


NGÀY THỨ NHẤT s 37 


như mình có thê suốt trong thời gian đi nhiễu một hay hai 
giờ đồng hồ. Chúng ta nên tư duy trên đoạn đường với thông 
điệp từ Hướng dẫn Phương pháp của Bỏ Tát trong Đời Sống: 
“Nguyện cho con luôn luôn là cội nguôn của ân cần tử tế đa 
dạng trong đời sống cho vô lượng chúng sinh, như trái đất 
và bầu trời”. Điều được nói rằng có nhiều lợi lạc từ việc cầu 
nguyện như thế này trong khi đi nhiễu. Chúng ta cũng nên 
đem hình ảnh của Đắng Vĩ Đại và Từ Bi Thích Ca Mâu Ni 
Thế Tôn trong tâm niệm; nhớ lại đức tính ân cần của Ngài, 
chúng ta nên cầu nguyện một cách tinh cần đến Ngài rằng 
bằng nói rằng: “Nguyện cho con được tiếp theo bước chân 
của Phật và phát sinh nội lực sung mãn để trở thành như 
Ngài”. Cũng dường những lời cầu nguyện thiết tha như thế 
đem đến lợi lạc bao la. 


Chúng ta cần lắng nghe, quán chiếu, và thiền tập theo 
giáo pháp nhằm mục tiêu hành động đối với một tình trạng 
toàn hảo của tâm như tâm của đức Phật. Khi lắng nghe, quán 
chiếu, và thiền tập trên giáo huấn Đại thừa một cách tường 
tận chúng ta nên có một sự liên tục giống như dòng nước 
chảy, ngày và đêm, không dùng sai thời gian ngay cả trong 
một khoảnh khắc. 


Trước tiên chúng ta nên học hỏi những phương diện mà 
chúng không biết gì cả. Sau khi có được kiến thức về những 
điều này chúng ta nên phân tích lại và phân tích lại một lần 
nữa, nhằm để tìm hiểu chiều sâu và ý nghĩa của chúng. Một 
khi chúng ta trở nên tin chắc ý nghĩa của chúng, chúng ta nên 
có găng đạt đến kiến thức dựa trên kinh nghiệm của chúng 
trong tâm thức chúng ta, căn cứ trên sự phối hợp của thiền 
tập phân tích và bố trí (quán và chỉ). Tiêu dùng những ngày 
và đêm của mình trong cách như thế được biết như là sự thực 
hành của một vị Bồ tát. 


38 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


ĐIỀU THỨ HAI 
. Từ bỏ hương thôn cũ là sự thực hành của những vị 
Bồ tát 

Đấy là tình thế khát khao như nước, dao động đối với 
quyên thuộc; 

Giận dữ như lửa, trải rộng đến những kẻ thù; và sỉ 
ám, tạo nên một 

Tình trạng mây mù frong tâm thức vì thế hành giả 
quên đi những gì nên tiêp nhận và loại bỏ. 

Dịch kệ: 

2. Lìa sanh quán 

Trụ lâu chốn ấy sanh nhiễm ái, 
Thân tình như sóng dập dồn mãi. 
Ngọn lửa giận hờn kẻ quấy phiên, 
Thiêu công đức cũ bao kiếp hiển. 
Bóng tối che mắt nhìn thiển cận, 
Khó phân hay dỏ, dễ nhằm lẫn. 
Thôi hãy lìa quê cảnh riêng tây - 
Chu Bồ tát trọn hành cách này. 

Vướng mắc, thù hận, và sỉ ám gia tăng trong mỗi người, 
khi chúng ta ở mãi trong quê cha của chúng ta. Chúng ta hình 
thành nên sự vướng mặc không chỉ đên quyên thuộc và bạn 
bè nhưng cũng đên tô tiên chúng ta. Những vướng mắc này 
sinh khởi một cách không thích đáng như hận thù và giận dữ. 
Thậm chí nêu chúng ta nguyện ước thực hành và trì tụng một 
sô chân ngôn, thời gian của chúng ta bị chiêm mât bởi chăm 
lo đến thân quyến và bè bạn cùng chống lại những mục đích 
của kẻ thù. Chúng ta biểu lộ một gương mặt tươi tắn và luồn 


NGÀY THỨ NHẤT s 39 


cúi đến những người quyền thế cao hơn, chúng ta bắt nạt 
những người bị áp bức và lừa dối những ai cùng tình trạng 
giàu có như chúng ta. Tất cả những hành động này sinh khởi 
từ việc ở mãi trong một nơi mà nó có nhiều đối tượng đề 
vướng mắc và giận dữ. 

Nếu chúng ta có một ngôi nhà nhỏ chứa đựng một ít sở 
hữu vật chất, chúng ta không cần sự vướng bận nhiều đến ý 
tưởng giúp đỡ quyến thuộc chúng ta, cũng không cảm thấy 
sợ hãi vì kẻ thù của chúng ta. Nhưng chúng ta có thê vẫn có 
sự vướng mắc mà nó đến từ sự suy nghĩ, “Đây là ngôi nhà 
của fôï”. Tương tự như thế, chúng ta có thể trở nên bận tâm 
lo lắng với những đối tượng vật chất nhỏ bé, vì nghĩ đến việc 
chúng làm thế nào lợi ích cho chúng ta khi sở hữu chúng. 
Những sự tán loạn này làm nguyên nhân khiến chúng ta sử 
dụng những ngày tháng của chúng ta một cách lãng phí. 


Một tu sĩ thân chỉ có thể có một chiếc hộp và một điện 
thờ cùng một hay hai khái niệm thánh thiện của thân, miệng 
và ý trong nhà của người ấy. Tuy nhiên, nếu tu sĩ ấy trở nên 
quá liên hệ trong việc bồ trí những đối tượng ít ỏi này : nhiều 
lần người ấy sẽ xáo trộn bởi những hành vi như thế, tốt hơn 
là dùng thời gian ấy đề trì tụng chân ngôn và suy tư về giáo 
pháp. Do thế, từ bỏ quê cha của một người được biết như sự 
thực hành của một vị Bồ tát. 


Gốc rễ của vướng mắc, thù hận, và tâm tư đóng kín là sĩ 
mê ám chướng, và chúng ta có thê nói rằng vướng mắc và 
thù hận giống như những cận thần của si mê. Về hai điều này, 
thù hận giống như một mãnh tướng can trường người chinh 
phục kẻ thù, trong khi vướng mắc là bộ trưởng ngân khố hay 
kho tàng. Khi tất cả được diễn đạt và hành động, vướng, mắc, 
thù hận và si mê đưa chúng ta cố chấp vào trong sự bất lực 
và sự khó khăn của kẻ khác. 


40 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


ĐIỀU THỨ BA 
Lưu trú ở những vùng hẻo lánh xa xôi là sự thực hành 
của những vị Bồ tát là nơi 
Những phiền não dần dần bị xua tan do việc từ bỏ 
những địa điêm quây rây, 
Đấy cũng là những nơi toàn bộ những hành động tăng 
trưởng một cách tự nhiên bởi không bị làm lãng xao, và 
Nơi mà tâm thức trong sáng cho phép sinh khởi nhận 
thức trong giáo pháp. 
Dịch kệ: 
3. Tránh sao nhãng 
Xa rời hẳn mọi điều khích động, 
Hồn chao đảo sẽ dân tĩnh lặng. 
Tịnh hóa niệm tán loạn buông lung, 
Tâm quy đức hạnh sẽ dân tăng. 
Tuệ sáng tỏ, cảnh vào tiêu điểm, 
Niễm tin nơi Pháp vững vàng thêm. 
Sống một mình ẩn dật nơi đây - 
Chu Bồ tát trọn hành cách này 
Như điều này nói, chỉ đơn giản từ bỏ quê cha hay xứ sở 
của chúng ta không là một câu trả lời. Thí dụ, chúng tôi là 
những người tỊ nạn và bị đây đên phải từ bỏ xứ sở chúng tôi, 
nhưng nêu chúng ta duy trì sự bận tâm với những hành vi thê 
gian chúng ta không học từ kinh nghiệm ây. Mục tiêu chính 
của việc từ bỏ quê cha của chúng ta là có ít cơ hội cho việc 
sinh khởi của vướng mặc, thù hận, và si mê. Trong đoạn kệ 
này những phâm chât tĩnh lặng được làm sáng tỏ. Không 
có đôi tượng làm xao lãng trong một nơi tĩnh mịch như cưu 


NGÀY THỨ NHẤT s 4] 


mang nhà cửa, liên hệ gia đình và sự tích lũy cùng tiêu dùng 
những vật chất tạo được. Giống như thế, không có ai ở chung 
quanh chúng ta nói chuyện về những thứ tham đắm và thù 
hận. Chúng ta có thê ngơi nghĩ trong một nơi nước nôi trong 
lành, không khí tỉnh khiết, chúng ta có áo quần đơn giản và 
không có căng thắng trong tâm hồn từ việc lo lắng đến những 
vật dụng của chúng ta. Từ lúc thức dậy vào buôi sáng không 
có điều gì làm xao lãng chúng ta trong việc thực hành giáo 
pháp, do vậy chúng ta nên tập trung vào giáo pháp trong một 
nơi xếp đặt như thế. 


Nhiều bậc thánh nhân tôn quý đã đạt đến sự chứng ngộ 
cao độ trên con đường tu tập bằng việc nương tựa vào những 
nơi tĩnh mịch. Do thế, nếu chúng ta có được cơ hội cư ngụ 
trong một am thất trước khi lìa đời, như một con vật sống 
trong thiên nhiên, thì đấy là một cơ hội diệu kỳ. 


Đặc biệt vì là những tu sĩ chúng ta không phải bận bịu 
đến trách nhiệm gia đình, chúng ta có ngắng lên và nối gót 
tâm gương của đức Phật và những đệ tử của Ngài, giảm thiểu 
những sự vướng bận của chúng ta về thực phẩm, áo quần, 
tiếng tăm và thách thức những phiên não. Chúng ta không 
đạt đến bất cứ điều gì kỳ diệu chỉ bằng thay đổi áo quần bên 
ngoài và đeo mang những biểu tượng. Biểu hiệu của một tu 
sĩ là khi người ấy đột nhiên đứng lên từ chỗ ngồi của vị 
ấy, không có gì vị ấy cần đề thu thập từ nơi đó. Nếu một vài 
người phải phụ giúp vị ấy khuân mang vật dụng của mình 
khi vị ây lìa khỏi một nơi đề đến một nơi khác, thế thì chúng 
tôi không nghĩ rằng vị ấy đại diện tốt lành cho đời sống tu sĩ. 


ĐIỀU THỨ TƯ 


Từ bỏ đời sống này là sự thực hành của những vị Bồ 
tát vì, 


42 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Thân quyến và bè bạn trong một thời gian dài phải 
chia ly, sự giàu sang và của cải vật chât 
Tích lãy với nỗ lực vô cùng phải bỏ lại sau lưng và 
thân thê, 
Như một nhà khách, phải bị bỏ rơi bởi vị khách tâm thức. 
Dịch kệ: 
4. Bận bịỊu với đời 
Chung sống lâu rồi đến lúc thôi, 
Bạn thân quyến thuộc cũng chia phôi. 
Của tiên lao lách công gom nhặt, 
Xa tít sau khi đời lịm tắt. 
Tâm, là khách trọ của thân, nhà, 
Ngày kia phải dọn bỏ đi xa. 
Xả niệm đừng lo đời hiện tại - 
Chu Bồ tát trọn hành cách ấy 


Chúng ta là những người thực hành giáo pháp chân thật 
nêu chúng ta tìm một nơi tĩnh mịch và có thê xa lánh cuộc 
sống thê gian này. Nhằm để xa lánh đời sống thế gian này, 
chúng ta nên nhìn trên đời sống này như không quan trọng, 
những lý do thiết yếu cho một quan điểm như thế hiện hữu 
là vô thường và sự chết. Tất cả chúng ta phải chết đi không 
sớm thì muộn. Nếu chúng ta có thực hành giáo pháp và 
phát triển một lòng từ bi hay tốt bụng, thế thì khi thời 
điểm của cái chết đến trong những hoàn cảnh của tương 
lai trông triển vọng lắm. Trái lại, thậm chí nếu tất cả những 
người trên thế giới là bạn bè và thân nhân của chúng ta 
cũng không có lợi ích gì ở tại những thời điểm như thế, 
bởi vì chúng ta phải ra đi đơn độc một mình, bỏ tất cả họ 
lại sau lưng. Thí dụ, một người rất là giàu có, chủ nhân 


NGÀY THỨ NHẤT s 43 


của một lô hãng xưởng phải lìa tất cả những nhà máy lại 
phía sau khi người ây chêt đi. 


Từ lúc chúng ta được sinh ra khỏi bụng mẹ cho đến bây 
giờ chúng ta đã yêu mến thân thể này vì thể rất là tận tình 
bằng việc nói rằng “thân thể của tôi, nhưng thân thể này 
không lợi ích gì cho chúng ta vào lúc cuối bởi vì chúng ta 
phải lìa bỏ thân thể này lại đằng sau. Thậm chí cho đến được 
xem như là Đạt Lai Lạt Ma, khi ngày chết của Đạt Lai Lạt 
Ma đến thì dĩ nhiên vị ấy cũng phải lìa thân thể của Ten- 
zin Gyatso. Không có cách nào đề thân thể và tâm thức này 
đi chung với nhau. Một cách thông thường thì, nếu tước đi 
chiếc y vàng “cho gos nam jar”? của ông, Tenzin Gyatso sẽ 
trải qua một sự suy sụp (tinh thần), nhưng tại thời điểm của 
cái chết vị ấy phải lìa chiếc y giải thoát thánh thiện này lại 
phía sau mà không có sự sa sút nào cả. 

Thời khắc sự chết của chúng ta thì không biết chắc được. 
Hình thành những dự tính sẽ xứng đáng để bỏ công nêu chúng 
ta có thê tin tưởng trong sự sửa đổi tuôi thọ, nhưng chúng ta 
không thê tin tưởng giới hạn của đời sống chúng ta bởi vì 
chúng ta không biết khi nào chúng ta sẽ chết. Tất cả chúng 
ta cùng ở đây trong buổi thuyết giảng ngày . hôm nay, nhưng 
một sô người trong chúng ta có thể chết tối nay. Chúng ta 
không thể chắc chăn rằng tất cả chúng ta sẽ gặp nhau lại 
trong chương trình ngày mai. Thí dụ, chúng tôi không thể 
bảo đảm 100% rằng chúng tôi không chết tối nay. 


Do vậy, nêu chúng ta tiêp tục bám víu vào cuộc đời này 
ngay cả một ngày mà chúng ta dùng sai lâm thời gian của 


2. “Cho gos' là chiếc y vàng phía trên, của tất cả tăng ni cũng được 
biết là “la gos”, “nam char” là chiêc y vàng phía trên chỉ dùng cho tăng thọ 
cụ túc giới, “thang gos" là chiêc y phía dưới được dùng cho tăng n1. 


444 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


chúng ta, và cuối cùng trong cách này chúng ta có thê lãng 
phí hàng tháng, hàng năm. Bởi vì chúng ta không biết khi 
nào đời sống của chúng ta sẽ kết thúc, thế cho nên chúng ta 
phải sống trong tỉnh thức và chuẩn bị tốt. Rồi thì, thậm chí 
chúng ta chết tối nay, chúng ta sẽ làm như thế mà không hối 
tiếc. Nếu chúng ta chết tối nay, mục tiêu chuẩn bị tốt lành 
kiết tường. được sinh ra; nếu chúng ta không chết tối nay thì 
chăng có tồn hại gì trong việc chuẩn bị tốt, bởi vì điều ấy vẫn 
lợi ích cho chúng ta. 


Những hành vi của thân thê trong kiếp sống này có thể 
được thấy và thấu hiểu cùng những sự vật có một phương 
thức vận hành đề biêu hiện trong một thời điểm nào đấy. Thí 
dụ, chúng tôi có kinh nghiệm với một sự đối phó nghiêm 
trọng về một trạng thái lo lắng và thất vọng vào lúc đầu khi 
rời khỏi Tây Tạng và đến Ấn Độ, tự hỏi rằng chúng tôi làm thể 
nào đề tồn tại. Trong tiến trình này của cảm nhận từ một quốc 
gia nhân loại này đến của một quôc gia nhân loại khác, chúng 
tôi thấy rằng mọi thứ dần dần tiến triên một cách tốt đẹp. 


Nhưng khi chúng ta lìa thế giới nhân loại, chúng ta cũng 
làm như thế mà không có một người bảo vệ hay hỗ trợ và tất 
cả trách nhiệm hoàn toàn đồ vào chính chúng ta. Chúng ta 
chỉ có chính sự thông tuệ của chính mình để nương tựa vào 
lúc ấy, thế cho nên chúng ta phải mở rộng nỗ lực của chính 
mình nhằm để bảo vệ chính chúng ta. Như đức Phật đã nói, 
“Tu đã chỉ cho các ngươi con đường đến giải NHI. hãy biết 
rằng sự giải thoát ấy tùy thuộc trên các ngươi”. Chúng ta 
phải tích cực nỗ lực trong sự đạt đến tự tại của sự chuyển tiếp 
từ thế giới thấp hơn đến sự giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, 
từ sự tự tại trong hiện hữu thế tục đề đến cứu kính tịch tĩnh. 


Thật khó khăn đề cho hàng chư thiên bảo vệ chúng ta khi 
chúng ta chuyên đên đời sông kê tiệp, vì thê chúng ta nên cân 


NGÀY THỨ NHẤT s 45 


trọng và cũng chuẩn bị tốt nhất ngay bây giờ như chúng ta có 
thê. Chúng ta nên đặt trọng tâm vào những đời sông tương lại 
hơn là chỉ bám víu vào đời sông này, vì thê, chúng ta có thê 
hy sinh và từ bỏ đời sông này. Điêu này được bắt đâu nhâm 
đề thiệt lập sự không quan yêu của đời sông này. 

Thân thê được so sánh như một nhà khách, trong ấy nó 
chỉ là một nơi đê ở lại một thời gian ngăn và không thường 
xuyên. Như đã trình bày vị khách tâm thức đang lưu trú trong 
nhà khách thân thê, như mướn một nơi đê ở. Khi ngày giờ 
đên cho tâm thức lìa xa, rôi thì nhà khách thân thê phải bị bỏ 
lại sau lưng. Hiện hữu không dính mặc vào thân thê, bè bạn, 
sự giàu sang và sở hữu là điêu thực hành của những vị Bô tát. 
ĐIỀU THỨ NĂM 

Xa lánh những bè bạn không đạo đức là sự thực hành 
của những vị Bồ tát 

Những người khi giao du với họ sẽ là nguyên nhân gia 
tăng ba điêu nhiềm ô, 

Những hành vi về lắng nghe, quán chiếu và thiền tập 
đi đên giảm thiêu, 

Và yêu thương cùng từ bi trở nên không còn hiện hữu. 

Dịch kệ: 

5. Lánh ác hữu 

Gặp phải bạn xấu đưa lối lầm, 

Sán hận, tham lam, ngu dại thêm. 
Thời giờ tu tập còn đổi chút, 

Quên lãng Pháp; hành thiên sơ xuất. 
Tam từ bì cho mọi chúng sanh 

Bị chỉ phối, lạc lõng, lãng quên. 


46 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Hãy cắt tiếp giao cùng bạn ác - 
Chu Bồ tát trọn hành chẳng khác. 


Có một sự khác biệt lớn lao giữa những phẩm chất mà 
chúng ta tìm kiếm trong một vị đạo sư đức hạnh và người bạn 
thân, và những thứ mà chúng ta tìm thấy trong một vị thầy 
không tâm linh và người bạn xấu. Có sự lui tới với những vị 
đạo sư đức hạnh và người bạn thân rất lợi lạc, trái lại chăng 
có lợi lạc gì để giữ mối quan hệ với vị thầy không tâm linh 
và bạn xấu. Vì ngay cả nếu chúng ta ao ước trở nên tốt lành, 
bằng việc dần dần tiếp nhận vào tâm tư chúng ta những cung 
cách bất hảo của những người bạn xấu chúng ta có thê mang 
lấy những thói quen phi đạo đức của họ. Điểm này được nói 
là cực kỳ quan trọng. 


Những người bạn thuộc loại xấu hay không phải bạn tâm 
linh mà chúng ta phải từ bỏ là những người mà trong quan 
hệ với họ có một sự gia tăng tự động trong ba loại phiền não 
về vướng mắc, thù hận, và si mê. Một cách tự nhiên, chúng 
ta không thể thực hành giáo pháp qua lắng nghe, tư duy, và 
thiền tập khi nối kết với những người bạn như thế. 

Trong khi tham gia vào trong sự thực hành Đại thừa, 
những liên hệ như vậy sẽ làm giảm giá trị của tâm giác ngộ 
(bodhicifa), mà đây là yêu thương và từ bi. Chúng ta phải xa 
lánh họ như chúng ta tránh xa bệnh dịch. 


ĐIỂU THỨ SÁU 

Theo đuổi ưu tú là sự thực hành của những vị Bồ tát 

Những người bạn tâm linh thậm chí thân thiết hơn 
thân thê của chính họ, 

Khi chúng ta nương tựa với những người bạn tâm 
linh ưu tú, lỗi lâm sẽ giảm thiêu và 


NGÀY THỨ NHẤT s 47 


Những phẩm chất tốt đẹp tăng trưởng như sự tô điểm 
(đánh bóng) mặt trăng. 
Dịch kệ: 
6. Trọng Đạo sư 
Khi phó thác trong tay Đạo sư, 
Chân thật mong cầu hướng dẫn từ 
Bậc thông kinh điển rành tập huấn, 
Trưởng dưỡng như trăng khuyết tròn dẫn. 
Giải mọi nguy khó, xóa ảo hư, 
Nếu trọn lòng tin bậc chân sư, 
Phải tôn quỷ hơn bản thân nữa - 
Chư Bồ tát trọn hành cách đó. 


Đây là một cách nói rằng chúng ta nên nương tựa vị đạo 
sư của chúng ta như người bạn tâm linh, điều mà Geshe 
Potawa cũng tuyên bố rằng: “Không có gì tốt hơn để đến 
một vị đạo sự nhằm tìm kiểm sự giải thoát hoàn toàn. Phẩm 
chất trong đời sống này có thể được học hỏi bằng việc quán 
chiếu. Tuy nhiên, ngay cả có thể rằng không thể cần đến một 
vị thầy. Làm thê nào chúng ta xoay sở mà không có một vị 
đạo sư khi chúng ta bắt chọt chuyển tiếp từ một thể giới thấp 
hơn đến một nơi mà chúng ta chưa bao giờ đến trước đây”. 


Chuyền hóa sự khiếm khuyết này của tâm thức thành một 
trạng thái tinh khiết sẽ không thể xảy ra mà không có tiến 
hành nhiều nỗ lực, và để thực hiện một nỗ lực như thế chúng 
ta phải biết làm thê nào để hướng dẫn nó trực tiếp và kỹ năng 
nào để sử dụng. Nếu chúng ta không biết và không được 
hướng dẫn bởi một người kinh nghiệm, nỗ lực sẽ không có 
kết quả như mong muốn. 


48 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Ai là người kinh nghiệm ấy? Một vị đạo sư đạo hạnh, 
người qua kinh nghiệm của chính mình có thê chỉ cho học 
trò con đường và hướng dẫn phương pháp đề khử trừ chướng 
ngại. Giống như một bệnh nhân tìm kiếm sự giúp đỡ của một 
y sư đề được chữa trị khỏi bệnh truyền nhiễm, do thế, chúng 
ta nên tìm kiếm sự giúp đỡ của một vị đạo sư để giải thoát 
chúng ta khỏi ba nghiệp chướng. Đạo sư là người mà đệ tử 
nương tựa từ trong chiều sâu của trái tim. 


Đạo sư hay vị thầy chân chính không phải là bất cứ người 
nào. Như được nói bởi DharmaraJa Sakya Pandita: “Trước 
khi bắt đầu một dịch vụ nhỏ để mua bán nữ trang và ngựa, 
người ta phải khảo sát một cách sâu sắc và hỏi 7. kiến giúp đỡ 
từ những người khác. Tương tự như thế, sẽ sai lầm nếu đi tìm 
sự giáo huấn ở bắt cứ người nào mà không phân tích kiểm 
nghiệm vị thây tâm linh trước, bởi vì giáo pháp chỉ là những 
phương thức cho việc đạt đến mục tiêu cuối cùng”. Chúng ta 
phải khảo sát một cách hết lòng trong cách này để thấy vị đạo 
sư ây là tương xứng hay chưa. Chúng ta phải kiêm nghiệm 
những đặc điểm này của vị đạo sư một cách cẩn thận: sự 
liên hệ của vị ấy với Luật tạng và Kinh tạng cùng sự sở hữu 
những phẩm chất của một đạo sư Kim Cương, như được giải 
thích trong Mật điển Tantra. 


Một khi đã được thuyết phục rằng đây là một vị đạo sư 
thích ứng, chúng ta nên nương tựa trên viây trong một cung 
cách đúng đắn, xem kiến thức của vị ấy như đồng với Phật và 
từ tâm của vị ấy thậm chí hơn những vị Phật. Chúng ta phải 
có sự tin tưởng trong những phẩm chất của vị ấy và tôn trọng 
VỊ ấy bằng việc nhớ lại từ tâm ân cần của vị Ấy. GIữ gìn sự 
tôn kính này và lòng từ bi ân cần của vị ấy trong tâm chúng 
ta, chúng ta nên thực hành những hướng dẫn liên hệ đến sự 
tín cần đối với vị đạo sư. Chúng ta nên đặt sự nỗ lực chân 


NGÀY THỨ NHẤT s 49 


thành và cúng đường đến đạo sư của chúng ta bằng việc thực 
hành giáo Pháp. 

Sự cúng đường cao thượng nhất mà chúng ta có thê dâng 
đến đạo sư của chúng ta đấy là sự thực hành. Nếu đấy là một 
vị đạo sư tương xứng, chân thực vị ấy sẽ vui lòng hơn bao 
giờ hết với sự cúng đường bằng cách thực hành hơn là với 
những phẩm vật cúng dường mà chúng ta có thê đem đến 
cho vị ấy. Marpa Lotsawa đã đòi hỏi Milarepa sự ráng sức 
chịu đựng những thực hành khổ hạnh trước khi cuối cùng 
cho phép Milarepa nhận lễ truyền pháp quán đảnh. Vào lúc 
ấy, Milarepa không có bất cứ phẩm vật gì đáng giá để cúng 
dường. Một người đệ tử khác của Marpa là Ngok Lotsawa, 
người có những phẩm vật phong phú và Ngok Lotsawa đã 
dâng cúng tất cả cho thầy của mình, ngay cả không chừa lại 
một con đê què chân. Marpa đã hát một bài ca bày tỏ kết quả 
rằng ngài không phân biệt giữa người không có gì để cúng 
dường và người cúng dường tất cả những gì mình có. Điều 
này biêu lộ rằng ngài là một đạo sư phẩm hạnh trọn vẹn. 


Những ai tìm kiếm lợi lạc vật chất không phải là những 
vị thầy Đại thừa xứng đáng, như Sharawa tuyên bó, trích từ 
Con Đường Tiệm Tiến Lamrim của Tô Sư Tông Khách Ba. 
Nương tựa với một vị đạo sư trong một cung cách thích đáng 
được diễn tả ở đây là sự thực hành của những vị Bồ tát. 


LOẶO: 





NGÀY THỨ HAI 


MỞ ĐẦU 


Tắt cả ba điều hiện hữu duyên sinh là vô thường như 
những đám mây của mùa thu; 

Sinh và chết hiển hiện di động như đang tiến hành 
một điệu múa; 

Đời sống của chúng sinh trôi qua một cách nhanh 
chóng như tỉa chớp trên bầu trời; 

Và cuộc sống chuyển dịch với tốc độ của một thác 
nước từ trên đỉnh núi. 

Đoạn kệ này trích từ kinh Gyacher Rolpa diễn tả tất cả 
những hiện tượng, kê cả chúng sinh và những nhân tố môi 
sinh chung quanh, được kết hợp từ nhân duyên như thế nào. 
Do thê chúng thay đổi từ thời khắc này sang thời khắc kia và 
có một tính tự nhiên có thê tàn lụi chuyên biến mãi mãi từ trước 
đến giờ. Không có một hiện tượng nào sẽ duy trì bất biến. 

Chúng ta thấy răng đời sống của chúng ta như những 
chúng sinh là không bền vững một cách đặc biệt. Chắc chắn 
rằng sau khi sinh ra chúng ta phải chết; tuy thế, tư tưởng này 
chẳng bao giờ sinh khởi trong tâm tư chúng ta rằng cái chết 
sẽ đến với chúng ta khi những điều kiện nội tại và ngoại tại 
đặc thù gặp gỡ với nhau, thường thì không cảnh báo trước. 


52 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Cái chết xảy ra một cách bất ngờ với chúng ta và chúng ta 
trôi qua một kiếp sống khác, rồi chỉ còn cái tên của chúng ta 
tồn tại trong thế giới này. Thời điểm như thế sẽ đến. Thậm 
chí trước khi lịch sử của thế giới này bắt đầu được ghi chép 
lại nhiều nghìn năm về trước qua đi, thế mà chúng ta không 
thể chỉ ra một người đơn lẻ nào không chết. Chăng kê là giàu 
có, khả năng, can trường, hay thông minh thế nào chúng ta 
có thê, không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi cái chết. 


Tương tự như thế, tất cả những bộ phận của thân thê là 
tạm thời và là đối tượng liên tục thay đôi, bởi tính vô thường, 
không bền vững, và thoái hóa tự nhiên. Lúc ban đầu trong 
đời sống, đôi mắt chúng ta sắc bén; sau này khi chúng trở 
nên mờ tối chúng ta phải đeo kính, rồi thì dần dần ngay cả 
kính cũng không thê hỗ trợ bởi vì sự thoái hóa khả năng cảm 
giác của sự thấy. Giống như thế, ở thời điểm trẻ tuổi, chúng 
ta có thể nghe rõ ràng những âm thỉnh với đôi tai của chúng 
ta, nhưng những âm thinh này dần dần yếu ớt cho đến khi 
chúng ta điếc và không thê nghe điều gì một cách chính xác. 


Nếu ai đấy quyên rũ khi còn trẻ vì thế những người khác 
thích nhìn ngắm người ấy; sự lôi cuốn ấy có thể trở nên là 
nguồn gốc của tự hào trong thân thể. Nhưng dần dần, với tuổi 
tác, sự trẻ trung và hấp dẫn của thân thể ấy trở nên ốm yếu và 
lưng còng. Thê thì ngay chính thân thể ấy và ngay cả chủ nhân 
của nó cũng cảm thấy bị nó chống lại. Thực sự, người ta có thể 
nói một cách ngạc nhiên rằng ai đấy quá già và khòm lưng mà 
vẫn còn sống, và ngay cả con cháu của người ấy có thể là không 
thể đến gần mà không bịt mũi chúng lại. Người ấy ưu phiền hay 
bị tra tấn bởi sự khổ não của tuổi già cùng tật bệnh, và cảm thấy 
mệt nhọc tỉnh thần khi nghĩ về tự ngã. Một số người già cảm 
thấy giống như chọn lựa cái chết tốt hơn là sự sống. Nhưng 
chỉ bằng nói rằng, “tôi thích chết,” cái chết sẽ không đến. 


NGÀY THỨ HAI s 53 


Khi chúng ta trẻ và hấp dẫn cùng sự giàu sang, quyền lực, 
sở hữu, và sức mạnh, chúng ta là đối tượng cho sự tôn trọng 
của những người khác. Bất cứ chúng ta nói điều gì nó được 
xem như hệ trọng giống như là lời nói của Phật. Nhưng một 
khi chúng ta gối mỏi lưng cong và không còn làm việc được 
nữa, không ai còn nghe những lời của chúng ta nữa. Chúng 
ta trở thành đối tượng của những sự xúc phạm và làm bẻ mặt. 


Cũng thế, trong thời gian tuôi trẻ chúng ta nghĩ rằng 
chúng ta sẽ khuất phục kẻ thù của chúng ta, hỗ trợ thân quyền 
của chúng ta và làm điều này điều kia nhằm để cải thiện sự 
bảo đảm tiêu chuẩn đời sống cũng như tiếng tăm của chúng 
ta. Bận tâm với những tư tưởng như thế, chúng ta sử dụng 
đời sống của mình không đáp ứng tất cả những dự tính của 
chính mình một cách thật sự. Và một cách không thê tránh 
được, mọi việc không xảy ra một cách chính xác như chúng 
ta muốn và chúng ta không thể hoàn toàn tất cả những gì 
chúng ta đã dự trù, điều này sẽ là nguyên nhân làm chúng ta 
hối hận và làm cho bè bạn chúng ta thất vọng. Trong cách 
này, chúng ta đi đến đoạn kết cuộc đời của chúng ta và không 
còn thời gian nào nữa đề làm những kế hoạch mới hay cải 
thiện chính chúng ta. 


Như một thí dụ, chúng ta có thể theo đuổi chương trình 
của một người trong thế giới hiện đại. Người ấy đến trường 
trong buôi thiếu thời của mình và, muốn gặt hái kiến thức, 
người ấy tự hào với những bài kiểm thành công. Tâm thức 
tranh đua này tạo nên một quyết định mạnh mẽ để cải thiện 
khả năng tinh thần và sự thông minh của người ấy. Thân thê 
của người ấy là là đỉnh cao của tình trạng vật lý tại thời điểm 
này và khả năng của người ấy là sắc sảo. 


Sau một thời gian nào đấy cậu bé này trở nên một người 
trưởng thành. Người ây tìm một nghê nghiệp, yêu đương và 


544 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


rồi thành gia thất theo phong tục tập quán thế gian. Đời sống 
của một người thành niên bắt đầu, người ấy trở nên nặng 
gánh với những trách nhiệm và thế là thời gian tự do, vui 
vẻ, thoải mái của tuôi trẻ của người ấy biến mất. Ngay cả 
nếu người ấy hài lòng với đời sông của mình, người ây lại 
lo lắng về người phối ngẫu, và con cái cùng thân quyên của 
mình. Rồi người ấy rơi vào sự ganh tỊ với bẻ bạn của mình 
những người thành công hơn người ấy; người ấy tranh đua 
với những người bằng mình và kiêu ngạo với những người 
thấp hơn mình. Vì thế, người ấy trải qua đủ thứ nỗi khổ về 
thân thê và tinh thần căn cứ trên công việc, lương bồng và 
tiếng tăm của mình. 

Lúc khởi đầu, khi người ấy có một ít thực phẩm và áo 
quản, người ấy chỉ muốn một nghề nghiệp. Nhưng khi ngưỜi 
ây có công ăn việc làm rồi, người ấy mong muốn một nghề 
nghiệp tốt hơn. Người ấy trở nên không vui khi chỉ nhận một 
đồng lương thấp kém và không hài lòng với vị trí của mình. 
Khi vị thế bằng cách nào đã cao hơn, người ấy bắt đầu mong 
đợi người đồng hành thấp kém hơn mình, và dần dần người 
ấy trở nên khoa trương lòng tự hào của mình, nghĩ rằng mình 
trội hơn những người khác. Trong hình thức này, tháng năm 
trôi qua cho đến khi kiếp sống của người ấy đến chỗ kết thúc. 


Nghĩ lại về đời sống trong những tu viện ở Tây Tạng, có 
những tu sinh ngay cả trong tuổi thiếu niên nhưng có khuynh 
hướng học hỏi kinh điển với một tâm tư trực diện đến với sự 
thông hiểu tường tận những kinh luận và đạt đến giải thoát, 
đấy là điều thật sự diệu kỳ. Nhưng có những người khác 
học hỏi chỉ đơn thuần thu thập những kiến thức quảng bác 
hơn những pháp lữ của mình, do thế, họ có thê tạo nên 
những sự khó khăn cho thiện hữu của họ trong thời gian 
tranh luận. 


NGÀY THỨ HAI s 55 


Trong những Lạt-ma và geshe (tiến sĩ Phật học) kỳ cựu 
hơn, có những người hoàn toàn để tâm tư của họ với giáo 
pháp và từ bỏ những hành vi thế gian như chúng chỉ là những 
làn sóng trên đại đương. Nhưng một số tiến sĩ Phật học của 
Hoàng Mạo phái (Gelugpa) có thể bị rơi vào cái bẫy của việc 
trở nên vướng mắc với cái danh tự khô khan “Geshe”, có thể 
thầm nghĩ, “Nguyện cho tôi trở thành một Geshe ŸJjqfulite 
pa”, (theo thứ tự từ thấp lên cao của bằng geshe: Dorampa, 
Lingtse, Tsorampa và Lharampa, Lharampa là cao nhất), và 
những tư tưởng khác giống như vậy. Những ai tìm cầu một 
vị trí tốt, chăng hạn như trụ trì một “học đường tu viện” đối 
với một geshe kỳ cựu hay trụ trì một tu viện địa phương đối 
với một geshe mới tốt nghiệp, là điều cực kỳ khó khăn đề 
họ hướng tâm tư vào giáo pháp. Bởi vì họ đã dành thời gian 
đời sống của họ trong một đường hướng lừa dối, hành động 
trong tác động của tám pháp thế gian (bát phong). Họ bắt 
đầu với một số nguyên tắc và hình thành một kết hợp giao 
du (hay hiệp hội). Dần dần họ thu được danh xưng của một 
vị trụ trì và nhiều người đến nhờ họ tiên đoán. Người ta cũng 
cúng dường, cho đến khi của cải vật chất của họ sung túc đần 
lên đến điểm hai tay họ không đủ để ôm giữ tất cả và họ bổ 
nhiệm một thủ khố. Với một thủ khó, thế là có bốn tay để 
cất chứa tài sản, và khi bốn tay không giữ hết, họ bổ nhiệm 
thêm một tri khó, thế là bây giờ có sáu tay. Họ cũng có thể bổ 
nhiệm thêm một người khác nữa để có tám tay, và vì thể nó 
cứ tăng dần lên theo cách này. 


Nếu chúng ta không thê thuần hóa nội tâm của mình, rồi 
thì sẽ vướng vào những lỗi lầm trong việc thực hành giáo 
pháp, là việc lừa đảo và làm thất vọng người khác, điều ấy 
là không thích đáng. Ngay cả nếu ai đấy cảm thấy rằng mình 
đang thực hành giáo pháp và với một tâm thức buông xả 


5Ó s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


không dao động, nếu người ấy suy nghĩ một cách cần thận 
thì chỉ là đang góp phần cho tám pháp thế gian (bát phong), 
và sẽ rất khó khăn để hiệp nhất việc luyện tập của mình với 
sự thực hành giáo pháp thật sự. 


Nếu đời sông người ấy trôi qua trong cách này và rồi trở 
nên già nua và lưng còng, hoàn cảnh của người ấy giống như 
được diễn tả bởi Je Gunghang Rinpoche: “Hai mươi năm bị 
tiêu phí mà không nhớ để thực hành Thánh pháp, hai mươi 
năm được dùng để nói rằng, “tôi sẽ tu tập,” và hơn mười 
năm nói rằng, 'điều ấy đã không xảy ra, nó đã không xảy ra. 
Đây là câu chuyện của một người đã dùng cuộc đời của mình 
trong một lối rồng tuếch như thế nào”. 


Chúng tôi có kinh nghiệm điều này một cách chính xác 
như được diễn tả ở đây. Trước khi đến 20 tuổi, chúng tôi 
nhạy bén học hỏi kinh luận và có một niềm tin mỏng manh 
trong khái niệm về tính không và tâm giác ngộ (bodhicita). 
Khi tâm thức trưởng thành hơn, chúng tôi bị thúc đây để suy 
tư về những vấn đề khác do bởi phải làm việc với Bắc Kinh. 
Học hỏi kinh luận trong thời điểm khó khăn ấy, thời gian trôi 
qua và chúng tôi đến 25 tuổi. Rồi thì khi người Tây Tạng 
chúng tôi mắt nước và phải rải rác khắp nơi trên thế giới. Sau 
đây, chúng tôi học hỏi kinh luận một ít, suy tư, và thực hành 
ở một vài cấp độ và như thê ấy tôi bước vào tuôi 35 hay 36. 


Rồi thì chúng tôi bắt đầu đặt nhiều năng lượng hơn đối 
với việc thực hành, suy nghĩ rằng nếu tâm thức một người 
không hòa hiệp với sự thực hành giáo pháp thực sự, người 
ấy có thể miệng tụng niệm hàng giờ mà rồi kết thúc không 
phải là biểu hiện giáo pháp thực tế. Hiện tại, chúng tôi đang 
nghĩ rằng nêu không thê thuần hóa tâm thức mình, giáo pháp 
không thể hiền hiện. Ngay cả với thái độ nhắn mạnh trên tâm 
tư và thực hiện năng nỗ nhất để đặt mình trong một sự thực 


NGÀY THỨ HAI s 57 


hành giáo pháp chân thật, dường như nó vẫn giống thời gian 
đang tiêp cận khi chúng tôi dành 10 năm đề nói răng, “Nó đã 
không xảy ra, nó đã không xảy rđ`. 


Do thế, cho dù nhìn bề ngoài chúng ta có lịch sự, tử tế, 
hợp với khuôn phép hay không, nếu chúng ta không thể 
nghiệm tâm thức của mình một cách hoàn toàn thích hợp 
mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn. Chúng ta nên xét đoán chính 
mình theo hai tiêu chuẩn chính của việc có nguyên nhân cho 
sự tự không thích mình hay sự ân hận hay không. Nếu chúng 
ta để ngày tháng của mình trôi qua một cách cầu thả và lãng 
phí, chân chừ việc thực hành, đây là một sự mất mát lớn lao. 
Cuộc sông không chờ đợi: cho dù chúng ta Sử dụng đời sống 
của mình đầy đủ ý nghĩa hay không, thời khắc vẫn bị tiêu 
mòn từng giây, phút. Thế cho nên chúng ta phải thực hành 
giáo pháp, vì nêu chúng ta để côi gian trôi qua, nói rằng, “tôi 
sẽ làm điều này và điều này...” rồi thì, như được nói ở đây: 


Trước khi ngày mai đến để thực hành giáo pháp, 

Có một hiểm họa của cái chết đang đến hôm nay, 

Vì thế đừng tự lừa dối tâm thức chính mình, 

Nếu muốn thực hành giáo pháp, hãy tiến hành ngay 
hôm nay. 


Thí dụ, chúng tôi đang lừa đối chính mình nếu nói rằng 
chúng tôi sẽ tận tâm cho việc thực hành giáo pháp khi tôi đến 
50 hay 60 tuổi. Hiện tại chúng tôi đang ở độ 30 và chúng tôi 
không thể đặt nỗ lực duy nhất vào trong giáo pháp. Chúng 
tôi cũng có những thứ khác đề suy nghĩ đến, đặc biệt trách 
nhiệm lớn lao khi mang lấy danh hiệu Đắng Thánh Thiện 
Đạt Lai Lạt Ma (is Holiness the Dalai Lama). Nhưng nêu 
chúng tôi tiếp tục đồ thừa như thế chúng tôi đang tự lừa dối 
mình. Ngay cả cho một ngày hay một giờ, nếu chúng tôi 


58 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


không thể đặt mình vào trong sự thực hành mà không chần 
chừ thê thì đây là lỗi lâm của chính chúng tôi. 


Dĩ nhiên, chúng ta không thể thực hành §4 nghìn pháp 
môn ngay một lúc. Thầy trò của Long Thọ và Thánh Thiên 
Mã Minh, anh em của Vô Trước và Thiên Thân, Đề Bà, 80 
vị Đại Thành Tựu (1⁄ahasiddha), v.v... không thê thực hành 
giáo pháp một cách hoàn toàn từ ngày đầu tiên. Khởi đầu các 
ngài phải gieo trồng hạt giống trong tâm thức của các ngài 
rồi mới đến thực hành giáo pháp. Các ngài dần dần gia tăng 
sự thực hành và khi thực hành như thế khả năng cho sự thực 
hành cũng tăng trưởng lên, do thế, cuối cùng các ngài trở 
thành những học giả và hành giả không biết mỏi một. 

Các ngài không phải sinh ra là liền tự do với những phiền 
não cấu uẽ, cũng không phải được ban cho tất cả những phẩm 
chất không biết mệt nhọc là gì. Các ngài giống như chúng ta, 
như được nói trong /ớng Dẫn Lối Sống của Bồ Tát (Bod- 
hicharyavaara), do vậy, chúng ta nên phát triển động lực 
đề thực hành và không cảm thấy yêu đuôi. Ngay cả những 
con ruồi và ong mật cũng sở hữu Phật tính, thế cho nên nếu 
chúng có thể phát sinh năng lực nhiệt tình kiên nhẫn chúng 
cũng sẽ có thê đạt đến giác ngộ. 


Do vậy, vì chúng tôi sinh ra là một con người và nếu 
chúng tôi có thể phát sinh năng lực nhiệt tình kiên nhẫn thì 
điều gì ở đó ngăn trở chúng tôi đạt đến tình trạng giác ngộ 
tối thượng? Chúng ta sẽ đạt đến sự tin tưởng vững chắc nếu 
chúng ta thông hiểu Phật tính một cách chính xác, như được 
giải thích trong “Ba la mật”. Có cơ hội đạt đến tình trạng tối 
thượng của giác ngộ khi chúng ta có những nhân duyên đúng 
đắn. Điều ấy tùy thuộc trên mỗi cá nhân của chúng ta có lựa 
chọn để sử dụng những nhân duyên ấy một cách thông tuệ 
hay không; nếu chúng ta làm đúng như thế, chúng ta sẽ đạt 


NGÀY THỨ HAI s 59 


đến tình trạng giác ngộ tối thượng một cách chắc chắn. Đây 
là cách đê phát sinh sự tin tưởng vững vàng. 


Nếu chúng ta có thể đem đến sự thay đổi trong tâm thức 
chúng ta, chúng ta có thê chuyển đổi một khối lượng nào 
đây của những hành vi mà chúng ta đã từng sai phạm phải 
từ ba nghiệp thân, khẩu, ý thành những hành động đạo đức. 
Bắt cứ điều gì thông thường được xem như là không đạo đức 
hay bắt thiện trong quần chúng phổ thông có thể chuyên đổi 
thành những hành vi đạo hạnh, và trở thành nguyên nhân 
tích lũy công đức rộng rãi, bằng năng lực của sức mạnh nội 
tâm. Những hành vi trung tính biểu lộ bởi những người bình 
thường cũng có thể được chuyển biến thành những hành 
vi đạo đức nếu được tiến hành bởi một người có năng lực 
trung bình. Do thế, dần dần thay đổi và cải thiện tâm thức 
của chúng ta và sự thực hành giáo pháp sẽ trĩu quả cùng là 
nguyên nhân của sự tích tập công đức. 


Nói một cách rộng rãi, Phật pháp có hai cô xe, được biết 
là cỗ xe Tiểu thừa và Đại thừa. Cả hai Kinh Thừa Hiển giáo 
và Mật thừa Tantra thuộc vào những đặc trưng của Đại thừa 
Và giáo pháp rộ nở ở Tây Tạng là một sự phối hợp của kinh 
điển Hiển giáo và Mật điển Tantra. Để thực hành loại giáo 
pháp này chúng ta phải thông hiểu nó. Để thông hiểu nó 
chúng ta phải lắng nghe. Do thế, hôm nay chúng tôi sẽ tiếp 
tục VỚI Sự truyền khẩu Bư ÄM/ươi Bảy Điểu Thực Hành của Bà 
Tái, và quý vị nên lắng nghe giáo lý này của Bồ tát Thogmed 
Zangpo với thái độ của một người hướng dẫn tất cả chúng 
sinh đến trình độ giác ngộ tối thượng mà đấy là tự do với khổ 
đau và nguyên nhân của chúng, hãy nghĩ: “Không có cách 
nào khác để hỗ trợ người khác bằng việc đạt đến trình độ 
giác ngộ tối thượng. Nguyện cho con đạt đến trình độ giác 
ngô tối thượng qua việc thực hành con đường của những vị 


Ó0 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Bồ tát, hoàn toàn tận diệt tất cả những ám chướng và thích 
ứng với tất cả những phẩm chất thánh thiện”. 

Bây giờ chúng tôi tiếp tục với sự giảng giải về việc làm 
thế nào nương tựa với đạo sư. Những vị thầy một cách tổng 
quát nên có những phẩm chất này: Các vị phải có phẩm hạnh 
và kiến thức, bản chất từ bi với một năng khiếu to lớn cho 
việc dạy dỗ học trò, và sở hữu một tâm tư thông cảm. Một 
vị thầy tâm linh ngưởi hướng dẫn chúng ta đến một mục tiêu 
căn bản phải có những phẩm chất siêu việt với những điều 
này, như khả năng ban cho người khác sự hướng dẫn đúng 
đắn và là một tắm gương sáng cho học trò. 


Như được nói trong kinh 4/ankara: “Vị thây tâm linh nên 
có một tâm thuân hóa, tĩnh lặng, và bình an, một kiến thức 
đặc biệt và nhiệt tình; vị ấy nên phong phú trong việc truyền 
khẩu với một sự thông hiểu hoàn toàn như thật; vị ấy nên có 
một năng khiếu giảng giải giáo pháp, tính từ bi tự nhiên và từ bỏ 
danh lợi. Hãy tìm cầu (một vị thầy phẩm hạnh như thê).” 


Chúng ta thỉnh cầu một vị thầy tâm linh đạo hạnh thế này, 
phú cho mười phẩm chất, và chúng ta nên nương tựa một vị 
thầy như thế qua chín thái độ tỉnh thằn©). Trên tất cả, chúng 
ta nên tạo một sự bảo đảm với vị đạo sư của mình, hình thành 
nên sự thân cận giữa tâm tư chúng ta và vị ấy. Chúng ta nên 
lắng nghe một cách tập trung đến những gì vị ấy nÓI, và nêu 
đây là một vị đạo sư phẩm-hạnh xứng đáng vị ấy sẽ đưa 
chúng ta đến sự an lạc tạm thời và con đường sẽ lợi lạc cho 
chúng ta trong tương lai. Vị ấy sẽ không đưa chúng ta trong 
một hướng đối nghịch, làm nguyên nhân cho chúng ta sụp đồ 


1. Một người con thông tuệ, như kim cương, nên tảng như chỗ tựa của 
một quả núi vững vàng, một người phụng sự, một câu thang, một con chó 
giữ nhà, một cây chôi, một người bạn tôt. 


NGÀY THỨ HAI s 6Ï 


hiện tại và tương lai. Giống như thế, chúng ta sẽ tiếp nhận lợi 
lạc tùy theo sự liên hệ gân gũi tâm thức chúng ta với vị đạo 
sư của mình như thê nào. 


Như được nói rằng điều cực kỳ quan trọng cho đạo sư 
và đệ tử phân tích lẫn nhau. Vị thầy nên trắc nghiệm đấy là 
một giáo lý thích đáng đến người đệ tử hay không, đặc biệt 
là những pháp quán đánh, và có thích hợp đề nói về Mật điển 
Tantra hay không. Như là đệ tử, chúng ta không nên phán 
đoán vị đạo sư theo dư luận xã hội, chắng hạn vị ấy có một vị 
trí cao hay một tên tuổi nỗi bật hay không, là một vị hóa thân 
hay một vị trụ trì. Đúng hơn, chúng ta nên trắc nghiệm là vị 
ấy có phù hợp để là vị đạo sư của chúng ta không và niềm tin 
của chúng ta có phát sinh trong vị ấy hay không. 


Cho dù vị thầy có một danh hiệu là Lạt-ma, geshe, khen- 
po hay một vị hóa thân tulku hay một chuỗi dài của những 
hóa thân trước đây — hay ngay cả một vị với nhãn hiệu Đạt 
Lai Lạt Ma — chúng ta không nên đặt niềm tin của mình trên 
vị ấy chỉ vì lý do này. Đấy là nói về nội dung giáo pháp, 
không phải là dư luận xã hội trên vị thế cá nhân. 

Giáo pháp có nghĩa là tìm cầu niết bàn, hoàn toàn tự tại, 
vì thế, phương tiện đề tiếp cận đến tình trạng tự do này phải 
được lựa chọn một cách tự do. Không đúng đắn cho ai đây đi 
theo con đường ấy dưới một sự cưỡng bức. Trong Con đường 
Tiệm tiến Lamrim Tô Sư Tông Khách Ba nói rằng, “Hãy có 
một tâm tư như một người con tốt”, có nghĩa là những người 
đệ tử nên đặt tâm thức của họ nương tựa trên vị đạo sư. Một 
người con tốt không khăng khăng răng ý kiến của người ấy 
là đúng; người ấy sẽ làm bất cứ điều gì người cha yêu cầu 
người con làm. Giống như thế, đệ tử nên hành động một cách 
vâng lời như được hướng dẫn bởi vị đạo sư của mình. 


62 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Giáo pháp được làm cho có giá trỊ bởi lý trí, do thế, bất cứ 
điều gì chúng ta nói nên căn cứ trên lý trí mà không phải là 
trên sự tin tưởng mù quáng và mệnh lệnh. Vì giáo pháp được 
ø1eo rắc bởi sự vụng vê này, có nghĩa bị thúc đây nhưng bị 
chỉ dân sa, giông như một mũi tên băn trong đêm tôi, và sẽ 
không thê tồn tại trong thế giới hiện đại. Phật pháp căn cứ trên 
lý trí, và có một nên tảng vững vàng, điều ấy là tại sao tia sán 
rực rỡ này đã lan rộng khắp thế giới và đã không bị làm lu mờ. 

Do thể, tóm lại, trước khi đặt niềm tin của chính mình 
đên vị đạo sư chúng ta nên phân tích một cách cân thận; sau 
khi tìm được vị đạo sư rôi sự tin tưởng của chúng ta vào vị 
ây nên vững vàng. Đây là chúng ta nên tìm câu một vị thây 
tâm linh như thê nào. 

Bây giờ chúng ta tiếp tục chủ đề nói về quy y. 

ĐIỀU THỨ BẢY 

Làm thế nào chư vị thiên thần, chính họ bị giam hảm 
trong lao tù của luân hôi, 

Có thể bảo vệ cho bất cứ ai? Nhưng đấy là sự thực 
hành của 

Những vị Bồ tát nương tựa Ba Ngôi Tôn Quý, là điều 

Sẽ chẳng bao giờ lừa dối người quy y Tam bảo. 

Dịch kệ: 


1. Quy y 
Chư thiên cõi này chưa hết lo, 
Vẫn phải luân hôi, một ngày kia. 
Vướng bận như ta, sao che chở? 
Trong tù còn giải thoát ai khỏi? 
Nhưng Phật, Pháp, và bậc sống nương, 


NGÀY THỨ HAI s 63 


Tự tại cứu độ - chẳng phụ lòng. 
Hãy đến quy y cùng Tam bảo - 
Chư Bồ tát trọn hành cách đó. 


Câu hỏi được đưa ra là, chủ đề quy y nào là cần thiết? 
Chúng ta bị giam hãm trong lao tù của sinh tử luân hồi và bị 
sự chế ngự của vọng tưởng nghiệp báo. Nếu chúng ta nhìn 
vào những vị vua chúa trần gian, a tu la, thổ địa, hay những 
thần linh, chúng ta sẽ tìm thấy nhiều câu chuyện về những 
khổ đau mà họ đã giáng xuống cho con người. Nếu họ hành 
động một cách tích cực họ có thể làm lợi lạc cho chúng ta 
một ít, nhưng không đáng chú ý. Nếu họ là những loại chúng 
sinh mà con người cảm thấy cần phải tế lễ bằng sự giết súc 
vật nhằm để tránh gánh chịu sự phần nộ của vị Ấy, thế thì họ 
không phải là đối tượng xứng đáng để nương tựa. 


Thiên thần và ma quỷ tương tự như chúng ta trong điều 
là họ cũng bị khống chế bởi nghiệp báo và những sự nhiễm ô 
khác. Họ thiếu thô tướng của một thân thê nhưng giống với 
chúng ta trong sự quan. tâm của người khác. Họ là những kẻ 
tôi tớ của phiền não giống như chúng ta, được gọi là vướng 
mắc, thù hận, và vô minh si ám. Do thế, thật vô nghĩa nếu chúng 
ta nương tựa vào thiên thần, a tu la và những chúng sinh khác, 
những kẻ phải chịu những phiền não giống như chúng ta. 


Chúng ta quy y tìm kiếm cho một sự đầy đủ những điều 
mong đợi của chúng ta. Những đối tượng nào của quy y sẽ 
không bao giờ làm chúng ta thất vọng? Có ba điều: Tôn quý 
và tối thượng Phật bảo, Pháp bảo, và Tăng bảo. Để quy y từ 
chiều sâu của trái tim chúng ta đến Tam bảo, hiểu rõ giá trị 
Tam bảo như cội nguồn của quy y qua lý trí, được biết như là 
sự thực hành của những vị Bồ tát. 


Điều được gọi là quy y là điều làm sự phân biệt giữa những 


64 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


người Phật tử và không Phật tử. Chúng ta trở thành Phật tử khi 
chúng ta tin tưởng từ trong chiều sâu của tâm hồn rằng Tam bảo 
là nguồn gốc chân thật để nương tựa; trái lại những người thiếu 
một sự tin tưởng trong Tam bảo và không chấp nhận Tam bảo là 
cội nguồn thật sự của quy y thì không thật sự là những Phật tử, 
ngay cả nếu họ biết nhiều điều về Phật pháp. 


Tính tự nhiên của Tam bảo - Phật bảo, Pháp bảo, và Tăng 
bảo - là gì? Phật là những ai hoàn toàn tự do với tất cả những 
sai lầm, đã diệt trừ chúng. Những sai lầm bị trừ khử không 
phải bên ngoài nhưng là bên trong, và nói một cách rộng rãi, 
chúng ta có thê nói rằng chứa đựng trong môi trường và chúng 
sinh khởi lên từ năng lực của nghiệp báo. Nghiệp báo này đến 
từ tâm thức không thuần hóa và phiền não. Những phiền não 
này cầu thành bát cứ loại tư tưởng nào, mà khi nó khởi lên quấy 
động tâm thức chúng ta và quấy rầy sự an bình nội tại. Do thé, 
sở hữu phiền não là khổ đau. Những phiền não mang lấy tên gọi 
như kết quả của những kiêu thức hành động của chúng. 


Phiền não cấu thành cả vướng mắc (ái luyến) và ác cảm 
(ghét bỏ), và cội rễ của tất cả chúng là vô minh si ám đồng 
mình với tâm thức đóng kín. Qua năng lực của những nghiệp 
báo phiền não tích tập, và qua năng lực của nghiệp quả chín 
muồi, khổ đau hiện hữu. Những phiền não chính cần được 
phá hủy là vướng mắc, thù hận, và vô minh, cũng như những 
tư tưởng tiêu cực bất thiện, kể cả những chướng ngại ngăn 
trở chúng ta nhận diện những hiện tượng vị tế của tự nhiên. 
Tâm thức chúng ta trở nên toàn thiện toàn giác toàn trí do 
vượt thắng tất cả những trở lực này. Một con người được phú 
bẩm những phẩm chất như thế của tâm thức được biết như 
một đức Phật Thế Tôn. 


Ngay cả đức Phật cũng không thường còn, và cũng không 
tồn tại một cách có hữu. Phật tử cũng không tin rằng đức 


NGÀY THỨ HAI s 65 


Phật giác ngộ từ ban sơ, và rằng chúng ta, những chúng sinh 
phải duy trì mãi mãi trong tình trạng hiện tại. Đức Phật người 
đã biểu hiện những hành vi giác ngộ tại Đạo Tràng mang tên 
Giác Ngộ này là một người bình thường như chúng ta lúc ban 
đầu. Ngài trở thành Phật do từ bỏ những sai lầm và phát sinh 
những phẩm chất thánh thiện, từng bước một. Do thế, chúng 
ta cũng không phải ở mãi trong thân phận chúng sinh mang 
kiếp luân hồi nếu chúng ta noi theo gương của Ngài. 


Có một sự tin tưởng thông thường trong thế gian và trong 
quan niệm Tiêu thừa rằng đức Phật là một vị Bồ tát trong 
buổi ban đầu của cuộc đời Ngài và đạt đến giác ngộ trong 
khi thiền tọa đưới gốc cây Tất Bát La ở Đạo Tràng Giác Ngộ. 
Quan điểm của Đại thừa là tất cả những đức Phật không bao 
g1ờ lay động từ Pháp thân và những sự thị hiện khác nhau của 
hóa thân là xuất hiện một cách liên tục, một cách dần dần hay 
đột nhiên, trong các cõi tịnh độ và uế độ. Trong những hóa 
thân này đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni là thứ tư, đã thị hiện 
trong thế giới chúng ta. 


Ngài đã sinh ra như một vị hoàng tử trong một hoàng g1a, 
đã được chuẩn bị đề cai trị vương quốc nhưng rồi thì đã quấn 
y và trở thành một sa môn. Trong sáu năm ngài đã thực hành 
khổ hạnh. Sau đấy ngài vượt thắng Ma vương và đạt đến 
giác ngộ. Đấy là ngài đã giác ngộ lần đầu tiên và đã tiêu trừ 
một cách hoàn toàn tất cả những nhiễm ô của vọng tưởng nhị 
nguyên, đơn thuần là một sự thị hiện. 

Đức Phật có ba thân tự nhiên: Pháp thân là tâm quan sát 
hai chân lý đông thời và cũng phú cho với hai sự thanh tịnh”). 
Thân thể được phú cho với Pháp thân là thân vi tế và chỉ xuất 
hiện với những thành viên là thánh giả (4zya). Báo thân, 


2. Tự tại với phiền não và sở tri chướng. 


ÓÓ s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


được phú cho năm sự vững vàng®), duy trì cho đến khi vòng 
sinh tử luân hôi trống rỗng. Những hóa thân như Phật Thích 
Ca và Phật Ca Diệp thị hiện từ báo thân. 


Giáo pháp thật sự có hai khía cạnh: Phẩm chất viễn ly, 
điều siêu việt và tôn quý trong giáo pháp bao gồm mọi thứ 
từ sự nhồ gốc bất cứ khía cạnh sai lầm nào của tâm thức đến 
chân lý của sự chấm dứt (diệt đé) là điều trừ tiệt hoàn toàn tất 
cả hai chướng® trong tâm một vị Phật. Rồi thì có phẩm chất 
của sự thực chứng, có nghĩa là sự thông hiểu tính không một 
cách trực tiếp, sự thật của con đường (giác ngộ). Những ai 
có thê phát sinh những phầm chất thực chứng và viễn ly trở 
nên tự tại với mỗi nguồn gốc đơn lẻ của sợ hãi, và vì thế giáo 
pháp có thể được xem như một đẳng hộ vệ chân thật. 


Tăng bảo bao gồm những người được phú cho kiến thức 
về viễn ly và thực chứng. Do thế, Phật bảo, Pháp bảo và 
Tăng bảo tối tôn là chủ đề cho sự nương tựa quy y của Phật 
tử. Như minh chứng là những bậc hộ vệ, Phật bảo, Pháp bảo 
và Tăng bảo hiện tại là riêng biệt với chúng ta và là những 
đối tượng cho lòng tín cân của chúng ta. Giống như một 
tội phạm tin tưởng vào luật sư của mình, tâm tư chúng ta 


3. Năm điều vững chắc là năm đặc trưng xác định của Báo Thân Phật 
có tên là: 

1- Về vị trí: các ngài này luôn luôn ngự trong Phật giới trang nghiêm 
rực rỡ được biết là “vô thượng giới”. 

2- Về thân thể: các ngài luôn luôn trang nghiêm với 32 tướng tốt và 
80 vẻ đẹp. 

3- Về thời gian: các ngài sông cho đến khi nào cõi luân hồi vẫn còn 
có chúng sinh. 

4- Về giáo lý: các ngài luôn luôn giảng dạy giáo pháp Đại thừa. 

5- Vẻ đệ tử: các ngài giảng dạy không thay đổi trong một sự vây 
quanh của hàng Thánh đệ tử Bồ tát. 

4. Phiền não chướng và sở tri chướng. 


NGÀY THỨ HAI s 67 


nên tìm câu sự bảo vệ nơi ba ngôi tôn quý này băng việc 
tiêp nhận sự quy y. 


Điều gì được liên hệ đến trong tiến trình tìm cầu sự bảo vệ 
từ Tam bảo? Đấy là việc xua tan những sai lầm và phát triển 
những phẩm chất tốt đẹp của chúng ta làm cho chúng ta có thê 
tự do với những khổ đau và được phú cho an lạc hạnh phúc. Để 
đạt đến điều này, chúng ta phải chấm dứt việc tích tập bất thiện 
nghiệp và chỉ tạo tác những thiện nghiệp mà thôi. Nhằm mục 
tiêu cho việc này, chúng ta phải tiêu diệt tâm thức vọng tưởng 
không thuần hóa là điều làm cản trở chúng ta với sự tích tập 
thiện nghiệp và việc chấm dứt sự phát triển bất thiện nghiỆp. 


Căn bản cho việc xua tan tất cả những lỗi lầm và phát 
sinh những phẩm chất tốt đẹp là tâm thức. Tâm thức có nhiều 
khía cạnh bao gồm năm thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân 
để nắm bắt những đối tượng của chính chúng là sắc, thính, 
hương, vị và xúc. Trọng điểm mà sự năm bắt những đối tượng 
gặp nhau là tâm thức chính, được biết như là ý thức hay giác 
quan tỉnh thần. Giác quan tỉnh thần ấy có những khía cạnh 
khác nhau, một trong những khía cạnh ấy là chức năng trong 
khi chúng ta thức. Có một loại vi tế hơn đây là chức năng trải 
qua khi ngủ và khi chúng ta uê oải. 


Tại thời điểm lâm chung, giác quan tinh thần hay ý thức 
thô dần dần tan biến và chúng ta trải qua một tâm thức vi tế 
hơn, điều ấy do chính tính tự nhiên của nó chăng bao giờ tiếp 
xúc với bất cứ phiền não nào. Những phiền não chỉ tồn tại 
trong ý thức thô mà thôi, và không hiện hữu trong tâm thức 
thật vi tế này. Do vậy, tính bản nhiên của tâm là tự do với 
những phiền não. Đấy là khi tâm thức thô hay ý thức thô sinh 
khởi thì vướng mắc, thủ hận, và v.v... hiển hiện từ lúc này 
qua lúc khác. Nhưng những điều này không ảnh hưởng đến 
tính bản nhiên của tâm. 


68 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Thí dụ, ngay cả một người rất ít giận hờn thì tâm thức 
của người ấy sẽ không luôn luôn đầy ấp bởi giận dữ. Nếu 
tính bản nhiên của tâm không tự do với giận dữ, người ấy sẽ 
trải qua sự giận dữ một cách liên tục cho đến khi nào mà tâm 
thức người ấy vẫn hiện hữu. Cũng thế, nếu phiền não không 
thê tách rời tâm thức, thế thì tâm thức không thê uốn nắn hay 
rèn luyện được. Chúng ta tìm cầu từ bỏ hay ngưng dứt phiền 
não của tâm thức chứ không phải từ bỏ chính tâm thức. 


Bản chất vướng mắc với một đối tượng và hiện trạng đầy 
lùi một đối tượng khác là hai trạng thái khác nhau hoàn toàn 
của tâm thức và không thể tôn. tại cùng một lúc. Những phiền 
não chăng hạn như vướng mắc và ác cảm sinh khởi qua vô 
minh sỉ ám là điều thấy những hiện tượng như tồn tại một 
cách thật sự. Cũng có những khía cạnh tích cực của tâm thức, 
mà chúng vận hành như sự đối trị đến những biểu hiện này 
của vô minh trong tâm thức. 


Chẳng kể tâm thức phiền não mạnh mẽ hay kiên cố như 
thế nào, nếu chúng ta truy tìm nó và phân tích nó một cách 
thiện nghệ chúng ta thấy rằng bất cứ nó biểu hiện cho chúng 
ta được thấy trên một sự giả dối và giống như bong bóng 
nước chợt bùng lên. Chúng ta tin rằng những hiện tượng hiện 
hữu một cách chân thật, nhưng nếu chúng thật sự như thế, 
chúng ta có thê minh chứng sự hiện hữu đúng đắn của chúng 
khi chúng ta khảo sát chúng. Thay vì thế, sự khảo sát của 
chúng ta phơi bày rằng chúng không hiện hữu một cách thật 
sự trong thực trạng của chính chúng. Một khi chúng ta khám 
phá ra điều này, thì không thê tin tưởng những hiện tượng 
hiện hữu chân thật sinh khởi. 

Theo lý do này, những tâm thức sai lầm tạm thời không 
có cơ sở vững vàng bởi vì nó được tìm thấy trong vô minh 
sỉ ám, trái lại những phương diện tốt đẹp của tâm thức có 


NGÀY THỨ HAI s 69 


một sự hỗ trợ trân trọng. Tâm thức sai lầm vọng tưởng tồn 
tại trong một trạng thái suy thoái và nếu chúng ta làm chính 
chúng ta thân quen với những phương diện tích cực của tâm 
thức là những điều có sự hỗ trợ đáng giá, chắc chắn tâm 
thức vọng tưởng đó sẽ trở nên càng ngày càng yếu kém hơn. 
Giống như nóng tăng thì lạnh giảm, ngược lại lạnh tăng thì nóng 
giảm; hay tựa như ánh sáng xua tan bóng tối ngày càng lan rộng 
cùng khắp khi năng lực của nó ngày càng được tăng trưởng. 


Do thế, khi những phẩm chất tích cực của tâm thức được 
phát triển, những khía cạnh sai lầm sẽ mất đi năng lực và 
cuối cùng biến mất. Nhưng nếu trong thời gian thực tập 
những khả năng của tâm thức tích cực bị suy giảm những 
khía cạnh tiêu cực sẽ gia tăng một lần nữa, một số người rèn 
luyện trong tâm giác ngộ (bod”¿cia) liên tục vài tháng và 
thấy một số điều cải thiện nhưng khi hờ hững sự tư duy trên 
tâm giác ngộ (bodđh¡cifa) một lúc, người ây sẽ ngừng thấy 
bất cứ sự cải thiện nào. Điều này là bởi vì người ây không 
có sự hỗ trợ vững vàng và trân trọng của tuệ trí là điều thực 
chứng tính không. 


Sự hỗ trợ càng trở nên vững vàng hơn nêu chúng ta thực 
hành trong sự phối hợp với phương pháp và tuệ trí. Do bởi 
những phẩm chất này tùy thuộc trên tâm thức, chúng tăng 
trưởng một cách vô hạn khi chúng ta thực hành và rèn luyện 
trong chủ đề này một cách liên tục; trong cách này chúng 
ta chắc chăn tăng trưởng những phẩm chất tốt đẹp và giảm 
thiểu những sai lầm của chúng ta. Sự thành tựu này về những 
phẩm chất tốt đẹp và giảm thiểu trong những phẩm chất hư 
vọng của tâm thức được biết như là Phật quả. Cuối cùng 
chúng ta phải phát sinh sự chân thật của con đường (giác 
ngộ) trong sự tiệm tiễn liên tục tinh thần của chúng ta. Đây là 
giáo pháp siêu việt. Như một kết quả, chúng ta đạt đến những 


70 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


phẩm chất ngừng dứt từng phiền não riêng lẻ của tâm thức. 
Rôi thì chúng ta sẽ được tự do với khô đau và sẽ thụ hưởng 
niêm hoan hỷ không thê phá hủy được. 


Chúng ta nên thực tập dần dần trong cách này. Nếu 
không, đơn giản nhận thức rằng như hiện tại chúng ta là thực 
thê tách biệt với Tam bảo không thể làm nguôi những khổ 
đau của chúng ta. Trong thực trạng hiện tại thật khó khăn đạt 
đến phẩm chất của giáo pháp tối thượng. Tuy nhiên, chúng 
ta nên có gắng đạt đến trạng thái này của phẩm chất giáo 
pháp siêu việt bằng việc quyết làm dần dần những sự thực 
hành chuẩn bị mở đầu trước khi tiễn vào con đường (tu tập). 


Cánh cửa chính trên con đường loại bỏ những lỗi lầm và 
thu thập những phẩm chất tốt đẹp là sự thực tập từ bỏ mười 
bất thiện nghiệp. Trong những điều này, ba hành vi bất thiện 
nghiệp hay ba việc không lành mạnh của thân thê là giết hại, 
trộm cắp, và hành dâm bất chính. 


* Không giết hại 


Sự giết hại bất cứ sinh vật nào từ loài người đến những 
côn trùng, nên được tránh. Nếu chúng ta giết hại, hành động 
này tôn hại đến thân thê và đời sống của kẻ khác và vì thế là 
nguyên nhân đê phải trải qua sự hành hạ của khổ đau. Đấy 
là tại sao nói rằng giết hại liên hệ chúng ta trong hành vi bất 
thiện cực kỳ dữ dội. Một hành động như vậy hoặc là do động 
CƠ giận dữ, như trong việc giết hại kẻ thù, hay bởi sự vướng 
mắc trong việc giết hại thú vật đề ăn thịt của chúng. 


Một số luận điển Đại thừa Phật giáo nói rằng ăn thịt tốt 
thôi, trong khi một sô khác thì cho răng hoàn toàn không 
đúng. Trong Luật tạng, hay những tài liệu vê nguyên tắc, nói 


5. Những phẩm chất không ô nhiễm của những bậc Thánh giả. 


NGÀY THỨ HAI s 7Í 


rằng những loại thịt nào đó thì bị cấm đoán, nhưng tự chính 
việc ăn thịt thì không hoàn toàn không được phép. Trong sự 
thực hành thông thường, điều xem như ổn thôi để ăn thịt mua 
từ chợ và nó được xem như là thanh tịnh trong ba khía cạnh, 
hơn là ăn thịt mà chúng ta đặt hàng một cách đặc biệt để con 
vật bị giết cho mục đích ăn thịt này. Chủ đề này được được bao 
hàm trong “Bản Chất Trung Đạo”, cùng những luận bản khác. 


Thực tế rằng một số người thề chừa ăn thịt là tuyệt diệu. 
Tuy thế, nêu chúng ta bỏ việc ăn thịt lại ảnh hưởng bắt lợi 
đến sức khỏe và đe dọa cho chính sự tồn tại của chúng ta 
trong khi thực hành giáo pháp, thế thì chúng ta phải cân nhắc 
điều nào quan trọng hơn và phán đoán trong mỗi trường hợp 
riêng lẻ. Sự giết hại thú vật đặc biệt vì thịt của chúng là một 
hành động bắt thiện và điều ấy làm chúng ta đau buồn. Điều 
gì nữa, có một tập tục kinh khủng về việc sát sinh để cúng tẾ, 
mà động cơ từ sự vô minh sỉ ám. Thật là kỳ diệu nếu không 
có ai trong hội chúng ở đây thi hành việc sát sinh để cúng 
tế trong truyền thống văn hóa của mình. Nhưng nếu có một 
số ở đây theo truyền thống này, thế thì khi quý vị trở về nhà 
nên nói với những người của quý vị rằng đức Đạt Lai Lạt Ma 
cắm việc sát sinh cúng tế. Nếu bằng việc nói lên điều này 
quý vị có thể kêu gọi việc dừng lại những thực hành như thế 
trong cộng đồng quý vị, thì điều ấy rất tốt. 


Nếu quý vị có một số vị thần linh cần thịt thú vật khi cũng 
tế, hãy nói với họ rằng mặc dù quý vị có ý định thê hiện việc 
cúng tế này đến họ, nhưng quý vị đã được đức Đạt Lai Lạt 
Ma yêu cầu đừng làm thế và vì vậy quý vị không tự lo liệu 
được. Trong cách này, quý vị có thê đồ trách nhiệm lên chúng 
tôi. Mặc dù chúng tôi không có bất cứ năng lực nào của thực 
chứng, nhưng chúng tôi đang nói điều này trong khi tìm cầu 
sự nương tựa quy y trong luận điển của đức Phật Thế Tôn, 


72 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


và vì thế đấy là điều hợp lý để tuyên bố như thế. Nếu một số 
trong quý vị ở đây có tập tục sát sinh cúng tế như vậy, bây 
giờ quý vị đã tiếp nhận lễ quán đảnh Thời luân (KølacaRra) 
quý vị phải chấm dứt việc thực hành đó ngay lập tức. Điều 
này giống như một sự liên kết thiêng liêng hay chí nguyện, 
căn cứ trên những thuyết giảng tâm linh này. 


Những kẻ mà con người cúng tế thịt thú vật giống như 
ma quỷ, là những kẻ có một lòng tham muốn máu và thịt. 
Những kẻ â ấy không xứng đáng để cúng tế bởi vì họ không có 
năng lực đề lấy mạng sông những chúng sinh khác, do thế, 
họ đã tìm cơ hội để ăn những thực phẩm như thế dựa trên 
COn người. 


* Không trộm cắp 


Hành động bắt thiện tiếp theo phải từ bỏ là trộm cắp, hay 
lấy những thứ mà không được cho phép, và điều này bao 
gồm bắt cứ điều gì từ những đồ trang súc quý giá cho đến 
những thứ linh tinh nhỏ nhất. Trộm cắp xâm phạm quyền SỞ 
hữu của người khác. Mặc dù nó không bị trừng phạt giông 
như sự tồn hại đến sinh mạng kẻ khác, tuy thế, nhưng người 
tước đoạt sở hữu của người khác phải kinh nghiệm khổ đau. 


Trộm cắp có nhiều khía cạnh: Thí dụ, chúng ta có thể 
thấy và rồi giữ một sở hữu mà người náo đấy bị mất. Mặc 
dù chúng ta không trực tiếp đánh cắp, tuy vậy, người chủ 
của nó đã không cho đi hay bỏ đi vật ây trong tâm niệm. Do 
thế, có một sự khả dĩ hay một cơ may răng chúng ta sẽ tích 
lũy những việc tiêu cực giống như những người đã mang 
lấy nghiệp quả do việc thực sự lấy cắp đồ vật như vậy. Theo 
quan điểm của giáo pháp, nếu chúng ta thấy một đồ vật của 
người nào đấy chúng ta nên tìm và đưa lại cho người chủ 
thực sự của nó. 


NGÀY THỨ HAI s 73 


* Không tà dâm 


Có nhiều loại tà đâm. Trong hình thức những người cư sĩ 
hành dâm bắt chính thông thường liên hệ đến sự ăn nằm với 
những người khác không phải là người hôn phối của nhau. 
Đây là nguồn gốc chính của những mối tranh cãi và xung đột 
trong những con người từ những bậc trí thức ở những xứ phát 
triển cho đến những người bán khai ở những vùng đất chưa 
mở mang. Do thế, những sự xung đột như vậy sẽ không xảy 
ra nếu con người từ bỏ loại tà dâm này. 


* Không nói những ngôn ngữ không lành mạnh 


Tiếp theo chúng ta đi đến những ngôn ngữ không lành 
mạnh là điều liên hệ đến nói dối, nói lời hiểm độc, nói lời thô 
tục, và nói lời vô ích. 


- Nói đối có nghĩa là nói rằng chúng ta đã từng thấy việc 
gì đây mà chúng ta không thấy hay, ngược lại nói răng chúng 
đã không thấy điêu gì đấy mà thực tế chúng ta đã thấy. Điều 
này bị thúc đây do bởi mong muốn thay đổi quan điểm của 
người khác và đấy là thái độ cực kỳ bất thiện, bởi vì nó lừa 
đảo và gian dối người khác. Điều quan trọng là luôn luôn nói 
sự thật. 

- Nói lời hiểm độc nghĩa là nói những điều làm tan vỡ 
mối quan hệ hòa hiệp giữa những con người với nhau. Điều 
đó làm tốn hại đến toàn bộ xã hội và đánh cắp niềm hạnh 
phúc cùng tâm hồn thoải mái của cá nhân, do thế nó rất là tệ 
hại. Những bậc đạo sư lớn của dòng Kadampa đã từng nói: 
“Hãy lưu tâm đến lời của bạn nói, khi bạn ở trong đám đông 
và hãy chủ ÿ đến tâm tư của bạn khi bạn chỉ có một mình. 
Chỉ bằng việc mở miệng của bạn, bạn có thể bị vướng vào 
những thể giới thấp hơn”. Đây là một sự thật. Bằng sự nói 
năng trong một cung cách nào đấy, chúng ta có thể làm cho 


74 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


những người khác bị phê bình khiến trách hay lãnh lấy trách 
nhiệm và vì thế có một hiểm họa tích tập những bất thiện 
nghiệp trong cách đó, do vậy chúng ta luôn luôn chú tâm đến 
lời nói của chúng ta. 

- Nói lời thô tục liên hệ đến những ngôn ngữ lỗ mãn 
hay gay gắt. Khi chúng tôi nói chuyện › với người khác thỉnh 
thoảng dường như những ngôn ngữ sắp vụt ra khỏi miệng 
chúng tôi, thế nên chúng tôi cũng cân cân thận với ngôn ngữ 
của chúng tôi. Khi cơn giận nôi lên, chúng ta không nên 
dùng những ngôn ngữ thô tục với người khác, bằng việc 
nói những lời như, “Ngươi chẳng làm nên trò trồng gì!" 
(You good-ƒfor-nothing) hay “Ngươi thật là ngốc” (You id- 
iot!). Lời nói thô tục làm ưu phiền tâm tư người khác và 
nên từ bỏ, như những tiếng lóng hay tùy tiện, như, “É, ếên 
kia!° (Hey, you!) và “É, ông kia!° (Hey, man!) khi dùng 
để làm giảm giá trị của người khác. Thí dụ, đức Đạt Lai 
Lạt Ma tiền nhiệm luôn luôn gợi sự chú ý của người khác 
bằng cách kêu tên của họ lên. 

- Nói lời vô ích liên hệ đến sự nói năng không có bất cứ 
mục đích gì và sinh khởi từ vọng tưởng. Những thí dụ bao 
gồm nói chuyện về những thứ nhơ bẩn vì những lợi lạc ấy, 
hay thảo luận về chiến tranh và xung đột. Tóm lại, chúng 
ta nên chấm dứt sự say sưa trong tán gẫu hay nói năng bắt 
nguồn từ vọng tưởng những thứ như dính mắc và giận hờn 
đối với chính chúng ta và người khác. Hãy nói bất cứ điều gì 
cần thiết để nói và những lúc khác thì nên giữ im lặng. Điều 
này thật là tuyệt hảo. 

Bây giờ chúng ta có thể thảo luận về hoạt động không 
lành mạnh của tâm thức, những điều ấy gồm ba loại, mang 
tên là sự tham lam, ý chí bệnh hoạn và quan niệm sai lầm. 


NGÀY THỨ HAI s Z5 


° Sự tham lam (tham) liên hệ đến việc tập trung trên 
những sở hữu vật chât của những người khác và hy vọng 
cùng câu nguyện chúng ta có thê thu được những thứ ây. 


- Ý chí bệnh hoạn (sân) nghĩa là tập trung vào những người 
khác với tâm tư tương phản và một xu hướng làm tôn hại. 


» Quan niệm sai lầm (si) bao gồm tư tưởng không có đời 
sống sau khi chết, không có nhân quả cũng không có Tam 
bảo, và được xem như đeo mang một điều trọng yếu tiêu cực 
rất nặng nề. 


Nhận thức mười điều không lành mạnh này và từ bỏ 
chúng được gọi là sự thực hành của mười điều thiện (thập 
thiện nghiệp). 

Lối vào sự thực hành giáo pháp bắt đầu từ nơi này. Dần 
dần, có tâm thức phát triển, chúng ta phát sinh nguyện ước 
giải thoát chúng ta khỏi vòng sinh tử luân hồi cũng như phát 
khởi xu hướng vị tha để giúp đỡ những người khác. Tương 
tự như thế, từng bước từng bước một chúng ta có thê đạt đến 
con đường của chân lý trong chính chúng ta với tất cả những 
đặc trưng của chúng — thấy tính tự nhiên của vô thường trong 
những đối tượng, tính tự nhiên của vô ngã trong những hiện 
tượng và tính tự nhiên của khổ đau trong phiền não của chúng 
sinh. Chúng ta tạo dựng an lạc hạnh phúc và giải thoát khỏi 
khổ đau bằng việc nương trên con đường ngừng dứt (diệt đế) 
và của chân lý. Do thế, giáo pháp được những người Phật tử 
biết như sự nương tựa quy y chân thật. 


Tăng bảo cũng rất quan trọng như một gương mẫu để noi 
theo, và chúng tôi thây điêu này rât hữu ích. Không kê những 
người hiện hữu trong “Kỷ nguyên Hoàn thành”, chúng ta 


6. Thời đại hiện hữu khi chúng sinh sống đến 80.000 tuôi. 


7Ó s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


cũng bắt gặp trong thời đại ngày nay những người ít quan 
tâm đến những vấn đề thế tục và được chuẩn bị để hy hiến 
trong những công tác xã hội nhằm đề thực hành yêu thương, 
từ bị, tâm giác ngộ một cách chân thật, và những tầng bậc 
vững vàng bao quát thắng đến chính cốt tủy của con đường 
(giác ngộ). Khi chúng tôi gặp gỡ những người như thế, chúng 
tôi tự nghĩ, “Tại sao chúng tôi đã không hoàn tắt điều họ đã 
làm? Điều gì đang ngăn cản chúng tôi để hoàn thành điều 
ấy? Chúng tôi khẳng định sẽ hoàn tất điều ấy”. Những tư 
tưởng thế ấy phát khởi trong tâm tư chúng tôi tùy thuộc lợi 
ích và sự ân cần của những người bạn tâm linh, Tăng già. Do 
thế, những người như thế nên được xem như là những đối 
tượng gương mẫu và những thiện hữu tri thức tâm linh, cho dù 
họ có là một thành phần thật sự của Tăng bảo hay không. Và 
chúng ta nên thực hành giáo pháp noi theo những mẫu mực ấy. 


Theo giáo huấn Đại thừa, những thành viên nào thật sự 
của Tăng già tôn quý đã trau dồi tâm giác ngộ (bodhicifra) 
trong sự tiệm tiễn liên tục của họ và được hỗ trợ bởi tâm 
giác ngộ (bodhiciffa) đã đạt đến sự hiệp nhất của tịch tĩnh 
bất động và tuệ giác nội quán tam muội bằng sự thực chứng 
tính không một cách trực tiếp. Đã đạt đến phầm chất của lĩnh 
vực thứ nhất (sơ thiền) và trên nữa, họ can trường và có thể 
hoạt động vì những lợi ích của những người khác một cách 
thành công. Họ có nội lực phi thường, được phú cho một 
kiến thức tinh khiết và không thê đánh bại. Do vậy chúng ta 
có thê thấy rằng Phật bảo là Đắng thủ hộ và giống như là một 
vị y sư, Pháp bảo là sự chân thật và giống như là y được, và 
Tăng bảo tâm linh giống như là y tá, chăm sóc chúng ta như 
những người bạn tốt. 


Những vị Bồ tát nào đang tìm cầu vị trí cao nhất của giác 
ngộ nhâm đê làm lợi ích cho những người khác dang thực 


NGÀY THỨ HAI s 77 


hành đề tìm cầu sự quy y trong Tam bảo. Tiếp nhận sự quy y 
là sự thực hành của những vị Bô tát, và đoạn kệ thứ bảy được 
kêt luận với lời tuyên bô này. 

ĐIỀU THỨ TÁM 

Như được nói bởi đức Thế Tôn rằng những khổ đau 
không thê chịu đựng nôi 

Của những cõi thấp là kết quả của nghiệp báo bắt thiện, 

Do vậy, điều những vị Bồ tát thực hành là chẳng bao 
giờ tạo nên 

Nghiệp báo bắt thiện, ngay cả bằng cái giá đời sống 
của họ. 

Dịch kệ: 

§. Ngưng ác hành 

Đức Phật dạy, khổ phải đa mang 
Của người kiếp sống lắm đau thương 
Là quả bất hạnh do tai ác 

Hại người trong nhiều đời kiếp trước. 
Không muốn về sau khổ kinh hoàng, 
Chớ nao núng dù phải thiệt thân, 
Ngưng dứt mọi ác hành nguy hại - 
Chu Bồ tát trọn hành cách ấy. 

Sự khổ đau của những chúng sinh lưu chuyên trong 
những cõi thâp là cực kỳ khó khăn đê chịu đựng, chăng hạn 
như chúng sinh ở địa ngục khô đau với nóng và lạnh cùng 
Cực, bị đun sôi, thiêu đôt, và đóng băng. Rôi thì có những 
khô đau kéo đải trong những loại địa ngục khác, như địa 
ngục phụ và những cõi gân địa ngục. 


78 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


“Bắt cứ điều gì ngươi đã thi hành, một sự đáp ứng hay kết 
quả đi kèm sẽ tiếp theo sau”. Điều này đường như không thể 
hiểu được đối với tâm nhận thức của chúng ta, tuy nhiên tự 
sự nhận biết là vô hạn và vì thế chúng ta không thể nói rằng 
điều này là đáng ngờ; có rất nhiều thứ vượt ngoài tâm thức 
của người thường. Có nhiều khổ não của những cõi thấp mà 
kết quả từ những hành động nhiễm ô, đức Phật đã nói: “7á: 
cả những điều này phát sinh ra từ tâm vọng tưởng”. Đúng 
như lời Ngài nói vì thế đường như rằng những môi trường 
khác biệt và những chúng sinh của những cõi thấp biểu lộ ra 
từ tâm vọng tưởng. 

Chúng tôi không biết có phải tất cả những điều hiện hữu 
này căn cứ trên sự lượng định từ 4 7} Đạt Ma Cáu Xá luận 
hay không, hay từ Kho Tàng Kiến Thức (Alaya), nhưng chắc 
chắn những thế giới địa ngục là thật sự hiện hữu. Chúng ta 
chứng kiến toàn bộ sự đa dạng của chúng sinh ngay trong thế 
giới nhân sinh của trần gian này, với những khía cạnh khác 
nhau của thân thê, cách sinh nhai và lỗi sống, và những sự 
hiện hữu khác ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Căn cứ 
trên điều này, chúng ta có thê liên hệ rằng những điều kiện 
hiện hữu như thế cũng có trong hàng trăm thế giới khác của 
những cõi trần gian (tam giới). 

Hãy đề chúng ta lưu tâm đến những quý đói (ngạ quỷ), thí 
dụ: Họ khổ sở chính yếu vì sự thiếu thực phẩm và thức uống. 
Vì những ma quỷ hung ác ấy mà người ta sát sinh động vật 
để cúng tế ngay trong thê giới này. Họ sinh ra kiếp quỷ đói vì 
họ đã tích tập những á ác nghiệp. Trong số ấy, một số có nhiều 
năng lực hơn và họ đây những kẻ khác vào trong một vị thê thấp 
kém; những kẻ khác hệ thống này là bất trị, hay nổi loạn. 


Tiếp theo chúng ta hãy nhìn vào sự đau khổ của loài vật 
trong thê giới chúng ta. Có những con vật như mèo, chó, 


NGÀY THỨ HAI s 79 


lừa, và ngựa là những thứ chúng ta chăm sóc, và những thứ 
khác như cừu và dê là những thứ mà chúng ta nuôi để giết 
lẫy thịt. Nếu chúng ta nghĩ về chúng và nhận thấy rằng đời 
sông của chúng không thuộc vê chúng. Chúng không có ý 
định làm tốn hại chúng ta, chúng ăn cỏ, uống nước, và đần 
độn cùng ngu dại. Đó là những điều kiện của đời sống của 
chúng. Do vậy, điều gì cho phép con người cái quyền để ăn 
thân thê chúng? 


Khi những thú vật đó được cho một ít thực phẩm, chúng 
tranh giành và chiến đấu với nhau để có thức ăn, vì tham 
đắm và giận dữ. Thêm nữa, chúng phải chịu đựng khổ đau 
vì bị đánh đập bằng roi vọt. Nhìn cần thận những thứ này sẽ 
đưa chúng ta cảm thấy sự đau buồn về khả năng nhỏ nhoi mà 
những thú vật đó có. Cuối cùng chẳng có ai để bảo vệ và hỗ 
trợ chúng, và chúng phải tự đi tìm thức ăn cho chúng. 


Con người chúng ta đã xây dựng trường học cho việc tìm 
kiếm kiến thức, nhà thương để cải thiện sức khỏe và vệ sinh, 
cùng nhiều nhà máy để sản xuất hàng hóa và để cho công 
nhân một kế sinh nhai. Chúng ta cũng tạo dựng những nông 
trại để cung cấp lương thực cho cung cách lưu chuyển của 
đời sống. Tuy thế, những bệnh viện thú y, có nghĩa là dành 
cho thú vật, một cách chính yếu lại phục vụ cho mục tiêu 
của con người, những kẻ đã sử dụng thú vật để cung ứng cho 
họ một kế sinh nhai. Những nơi như thế đã không được xây 
dựng nên vì cảm xúc thương hại và từ bi cho chính thú vật. 


Con người chúng ta bàn thảo về những lo lắng và vấn nạn 
của chúng ta, chăng hạn như thiếu thốn một cơ hội cho học 
tập, hay không nhận được thuốc men tốt lành hay cho vào 
một bệnh viện với điều kiện tốt đẹp. Nhưng nếu một khi đã 
sinh ra trong hình thức thú vật, thì chúng sẽ phàn nàn với 
ai về những vấn đề này? Thí dụ, nếu một con cừu, một 


80 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


con dê, hay một con gà mái bị bị xe đụng phải, không ai 
mang chúng đến bệnh viện vì chúng đã bị gãy chân. Trong 
thực tế, ai đấy có thê giết chúng. Do vậy, thú vật không có 
ai để bảo vệ và hỗ trợ. Chúng ta có thể chịu đựng điều ấy 
nếu chúng ta sinh ra như một con mèo, con chó hay con heo, 
không có ai hỗ trợ hay bảo vệ, không có thân quyến đề chăm 
sóc chúng ta hay không? 


Những tình cảnh cực kỳ khốn đốn cho những chúng sinh 
trong cõi địa ngục và quỷ đói, cũng như súc sinh. Hiện tại 
chúng ta đạt được kiếp nhân sinh, nhưng chúng ta không có 
lựa chọn nào để kiếp sống tới chúng ta có phải sẽ sinh ra 
trong cõi địa ngục, ngạ quỷ, hay súc sinh hay không. Chúng 
ta sẽ đi bất cứ nơi nào mà nghiệp lực dẫn chúng ta đến. 


Nếu chúng ta có những hành vi đạo đức mạnh mẽ, được 
tích tập toàn hảo, thế thì chúng ta có thể có sự vững tin biết 
rõ rằng chúng ta sẽ không sinh ra trong những thế giới thấp 
(địa ngục, ngạ quỷ, hay súc sinh). Trái lại thật đễ dàng để rơi 
vào những cảnh giới thấp kém, ngoại trừ chúng ta có cơ hội 
để sám hối cho sự tích tập những hành động bắt thiện, và thê 
hiện một chí nguyện vững vàng trong khuôn khổ của bốn 
năng lực” để không liên lụy vào những việc làm tiêu cực 
như vậy một lần nữa. 


Thánh Thiên bình luận: 


Đại đa số con người đi theo 
Con đường của những kế không thánh thiện, và vì thế 


7. 1- Năng lực của hối quá; 2- Năng lực của sự tin tưởng Tam bảo; 3- 
Năng lực của sức mạnh đối lập (đến phiền não, chẳng hạn như kinh hành 
nhiễu Phật, lạy phủ phục, và trì tụng chân ngôn); 4- Năng lực của hứa nguyện 
(prơmise) hay chí nguyện (commi#meni) - - - {thứ ba là thệ nguyện (uow)}. 


NGÀY THỨ HAI s 8Ï 


Hầu hết những chúng sinh phàm phu chắc chắn 
Đọa vào những cõi luân chuyển thấp hơn. 


Do thế, điều sẽ đi theo là đại đa số những người đến 
đây cho lễ truyền pháp Thời Luân (Ka/achakra) sẽ đọa vào 
những cảnh giới lưu chuyển thấp. Do vì thật khó khăn để 
đạt đến sự tái sinh tốt đẹp, những a1 không thực hành giáo 
pháp chắc chắn sẽ đi xuông thế giới thấp. Nếu quý vị đọa 
lạc đến tình cảnh thấp ấy, quý vị có thê chịu đựng nỗi khổ 
đau không? Và bây giờ quý vị có tin tưởng răng quý VỊ 
sẽ không tái sinh trong những cảnh giới thấp hay không? 
Nếu không, quý vị phải cân trọng và thực hành không 
chậm trễ. 


Hãy tìm cầu nương tựa quy y nơi Phật bảo, Pháp bảo, và 
Tăng bảo bằng sự thông hiểu những phẩm chất thật sự của 
Tam bảo. Nhằm để trở thành Phật bảo, Pháp bảo, và Tăng bảo 
của chính mình, chúng ta phải từ bỏ mười điều bắt thiện, với 
một niềm tin mạnh mẽ đồng thời trong luật nhân quả. Căn 
bản trên điều này, trì niệm mật ngôn lục tự (Án Ma Ni Bát Di 
Hồng) thường xuyên nhất mà chúng ta có thê, cùng đảnh lễ, 
và nhiễu Phật kinh hành. Tu niệm rèn luyện chúng ta trong 
viễn ly, và tâm giác ngộ (bodhicitta) và dần dần cải thiện sự 
tiệm tiến tinh thần chúng ta. Tối thiêu chúng ta nên rèn luyện 
chính mình từ bỏ mười điều bất thiện, và thêm nữa chúng ta 
phải đảnh lễ phủ phục, và nhiễu Phật kinh hành. Đức Phật 
luôn luôn nói điều chân thật, nói rằng kết quả của hành động 
bất thiện là khổ đau vô cùng tận. Nếu chúng ta biết điều này 
bằng năng lực lý trí của mình, chúng ta sẽ không tham dự 
vào những hành vi tiêu cực ngay cả bằng giá mạng sông của 
mình. Đây là điều thực hành của một vị Bồ tát. 


Thế là chúng ta đã thảo luận về phạm vi nhỏ hay mục tiêu 


82 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


bậc tiểu của con NGƯỜI. Tiếp theo chúng ta sẽ lưu tâm đến 
con đường phô biên và phạm vi vừa hay mục tiêu bậc trung 
Của Con người. 

ĐIỀU THỨ CHÍN 

Hạnh phúc của ba cõi, như những giọt sương trên đầu 
của một 

Ngọn cỏ, có tính tự nhiên biến mắt trong giây phút 

Do vậy, sự thực hành của những Bồ Tát là cố gắng 

Vì tình trạng tuyệt vời của sự giải thoát không thay đổi. 

Dịch kệ: 

9. Cầu giải thoát 

Như sương mai đọng trong phút giây 
Trên đầu ngọn cỏ, sớm tan ngay, 

Thú vui tìm thấy trong đời tục 

Chẳng lưu tôn, thoáng qua khoảnh khắc. 
Trong khi thành Phật được tự tại, 

An lạc tuyệt vời chẳng đổi thay. 

Tận lực đạt cứu cánh siêu điệu - 

Chu Bồ tát trọn hành cách ấy. 

Sự khoái lạc và những phẩm chất tốt đẹp của cõi luân hồi 
này = điêu được bao gôm trong ba cõi hiện hữu duyên sinh — 
có thê được so sánh với những giọt sương trên đâu ngọn cỏ. 
Một khoảnh khắc có một giọt sương lâp lánh, và thời khác 
tiêp theo nó tan biên không còn dâu vêt. Giông như vậy, tât 
cả những vui thú khoái lạc và hạnh phúc của ba cõi hiện hữu 
duyên sinh không có CƠ SỞ vững chắc và được mô tả đặc 
điêm băng sự không chắc chăn; tính tự nhiên của nó là tàn lụi 


NGÀY THỨ HAI se 83 


trong chốc lát. Niết bàn là tình trạng không biến đổi của an 
lạc hạnh phúc vĩnh cửu, và tìm cầu niết bàn là sự thực hành 
của một vị Bồ tát. 

Không phải chỉ ba cõi lưu chuyên (địa ngục, nga quỷ, sÚc 
sinh) là chứa đựng những khổ đau vô cùng. Nếu suy nghĩ 
một cách cần thận, chúng ta có thê thấy rằng chẳng có một 
thứ hạnh phúc nào cả cho đến khi chúng ta hoàn toàn giải 
thoát khỏi sinh tử luân hồi. Hiện thời chúng ta đạt được kiếp 
nhân sinh, đấy là hình thức tuyệt vời nhất trong cõi luân hồi. 
Nhưng hãy đề chúng ta nhìn lại điều kiện nhân duyên hiện 
tại. Không biết chắc chốn nào chúng ta sẽ tái sinh, chúng 
ta trải qua lo âu bức rức liên tục. Sự tự do hiện tại tạm thời 
của chúng ta khỏi ba cảnh khổ (địa ngục, nøạ quỷ, súc sinh) 
không có gì vững chắc, và sẽ không có gì bảo đảm cho đến 
khi chúng ta có thể tin chắc ở sự hoàn toàn thoát ly sinh tử 
luân hồi. Đây là con đường hay phương thức mà mọi thứ là 
(chân thực như thế). 


Qua khảo sát chúng ta có thể thấy răng tính tự nhiên của 
thân thê con người là khổ đau. Có thê nói rằng không có cảm 
giác mạnh mẽ nào thú vị và khổ đau trong vải tuần đầu của 
đời sống, ngay lập tức sau khi nhập thai. Nhưng rồi thì bào 
thai bắt đầu cảm thấy an lạc và khổ đau một cách sâu sắc. 
Khi nó chuyên động trong tử cung, nó cũng không cảm thấy 
vui thích mà phát ra một cảm giác của không thoải mái, bởi 
vì nó không thể duy trì sự yên tĩnh và thư giãn trong khi bị 
hạn chế trong dạ con. Và nó phải duy trì tình trạng đó trong 
mười tháng ở bụng mẹ, không phải là vài ngày hay vài tuần. 
Sau khi sinh ra, đứa bé phải trải qua một thời gian nếm mùi 
khổ đau giống như một con côn trùng, vì mặc dù nó có một 
hình thức của con người, nhưng nó không thể hành động một 
cách tự do. Trong cách này đời sống bắt đầu với sự khổ đau. 


84 ‹ BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Trong thời gian chuyên tiếp giữa lứa tuổi 15 hay 16 và 
40 hay 50, nữ nhân được xem như là quyến rũ và nam giới là 
hấp dẫn và mạnh mẽ. Trong cấp độ này của đời sống chúng 
ta nghĩ rằng chúng ta có thê đảm đương bất cứ việc gì, không 
cần tin cậy nương tựa hay tìm kiếm một sự hỗ trợ từ bất cứ ai 
khác do vì chúng ta có thê dùng đến sự thông minh của chính 
mình. Tuy nhiên, như chúng tôi đã lưu ý trước đây, luôn luôn 
có một cảm giác nào đấy không hài lòng trong đời sống của 
chúng ta. 


Chúng ta có thê đi vào thương trường và thấy rằng nó 
chăng tốt đẹp cho lắm; hay chúng ta đến học đường nhưng 
không thể học tập hoàn toàn thích đáng và nhận những điểm 
xấu trong thi cử; chúng ta có thể tìm kiếm một nghề nghiệp 
nhưng nhận lương bồng thấp; một sự đau buồn đem đến khi 
không có con cái, thế là người ta đi đến thỉnh ý những tu sĩ 
cầu đảo để được mang thai và sinh con. Hay có những đôi 
vợ chồng có quá nhiều con cái, họ lo lắng không biết có nên 
kiểm soát sinh sản hay không, và nếu họ thực sự kế hoạch 
hóa, chăng biết nó có hợp với luật nhân quả hay không. Nếu 
không kiểm soát sinh sản, làm thế nào họ có thê nuôi nắng 
tất cả con cái của họ? Suy nghĩ theo những dòng này cũng là 
nguyên nhân làm cho khô đau. 


Rồi thì nếu chúng ta không có tiền của, chúng ta có thể 
làm gì? Nếu chúng ta ăn những thức ăn như - thế - như - 
thế năm nay, năm tới chúng ta sẽ ăn thứ gì? Nếu chúng ta 
hài lòng và đấy đủ những thứ cần thiết cho chính bản thân, 
chúng ta sẽ nghĩ đến việc chúng ta có thê giúp đỡ gì cho 
thân quyến chúng ta. Chúng ta có thê nghĩ rằng chắc cho 
vay tiền là tốt, nhưng nếu làm thế, chúng ta sẽ có lời lãi tốt 
hay không? Giữ tiền trong ngân hàng không thu thập lời lãi 
nhiều, thế là chúng ta có thể quyết định cho những người 


NGÀY THỨ HAI s 85 


buôn bán vay tiền. Rồi chúng ta lo âu trong việc tìm kiếm 
một người đáng tin cậy, thế là chúng ta đi bói toán và khẩn 
cầu cho việc ấy. Tất cả những điều này có nghĩa rằng chúng 
ta trở thành một kẻ nô lệ cho đồng tiền của chúng ta thay vì 
gặt hái những lợi lạc từ đấy. 


Một người đàn ông không có vợ thì đau khổ vì việc ấy. 
Nếu ông ta có vợ, ông lại âu sầu vì phu nhân mình không 
xinh xăn và hợp thời trang. Nếu nội tướng ông xinh đẹp như 
một người mâu, ông lại lo âu về việc làm sao có thể cung 
cấp cho phu nhân một cách tương xứng. Chúng ta đau khổ vì 
không có thân quyên hay bè bạn, nghĩ rằng không ai hướng 
dẫn và chỉ lối đưa đường cho chúng ta; chúng ta cô đơn. 
Chúng ta lại cũng bị khổ sở vì có bè bạn và thân quyên mà 
không thê sánh vai với họ. 


Rồi thì vào cuối của cuộc đời, như một kết quả chúng ta 
trở nên già cả và ốm yêu cùng kinh nghiệm khổ đau. Và cuộc 
sông chấm dứt với cái chết, mà chính nó là tính tự nhiên của 
khổ đau. Biết trước cái chết làm sinh khởi sự sợ hãi và băn 
khoăn, do thế hầu hết người ta thỉnh mời tu sĩ cầu nguyện 
cho họ sống lâu và giải thoát họ khỏi bệnh tật. Nhưng ngay 
cả nếu họ cố gắng để ngăn ngừa bệnh hoạn bằng việc ăn 
uống một khối lượng thực phẩm vừa phải và giữ gìn vệ sinh 
rất tốt, sự khô đau của cái chết sẽ vẫn đến với họ mặc dù có 
những sự đề phòng này. 


Sự khổ đau được biết như cái chết xảy ra từ việc cạn kiệt 
thiện nghiệp hay phước đức của chúng ta, hoặc tùy thuộc vào 
những điều kiện (nhân duyên) bất thiện. Ngày ấy đến, khi 
chúng ta nằm trên giường, sống nhờ thân thể này lần cuối 
cùng. Mặc dù chúng ta vốn có một thân thê khỏe mạnh nhờ 
luyện tập, nhưng ngày ấy chúng ta ngã đồ xuống như một 
thân cây mục nát và không thể lăn trên giường nếu không 


8Ó s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


có người phụ giúp. Khi chúng ta nằm đấy với chính mình, 
chúng ta nêm mùi khô não trong hình thức đau đón, và nêu 
chúng ta ở trong bệnh viện chúng ta phải nhờ y tá đỡ qua đỡ vê. 


Nếu chúng ta cần giải 'phầu ngắn ngủi trước khi chết, 
những phần thân thê nào đấy sẽ bị mô xẻ và thậm chí chúng 
ta có thể có những bộ phận hay vật chất mới lồng vào. Nếu 
điều ấy cần thiết cho sự sống còn của chúng ta đề tiễn hành 
giải phầu trên tay của chúng ta, điều ấy sẽ được hoàn tất; nếu 
cần cưa đi chân điều ấy sẽ hoàn thành; và nếu cần thiết thay 
những bộ phận nội tạng họ sẽ làm như thế. 


Mọi người chung quanh chúng ta sẽ bận rộn hướng đến 
sự cần thiết của chúng ta vào cuối cùng ấy trong khi chúng 
ta nằm đấy và suy nghĩ: “Báy giờ tôi sắp chế”, và nễm mùi 
đau buồn thương tiếc. Cung cách mà chúng ta đã tiêu phí 
cuộc đời trong năm, sáu mươi năm qua đến lúc này đường 
như giấc mơ của đêm qua. Chúng ta đối diện sự chia ly vĩnh 
viễn trong cuộc đời này với những thân quyên, thân hữu thân 
cận và thân ái. Chúng ta phải chết đề đi qua đời sống kế tiếp, 
trong khi họ phải ở lại trong thế giới nhân gian này. Thế là 
vì sự kiện này chúng ta khóc lóc và tỏ ra một sự biểu lộ đau 
buồn vô hạn, và thân quyến và thân hữu chúng ta cũng đầy 
nước mắt. Lâm bâm những lời đau khổ đìu hiu, nhưng chúng 
ta phải đi theo những con đường ly biệt. 


Mặc dù những người Tây Tạng chúng tôi sống chia 
cách với nhau, nhưng ít nhất chúng tôi có thể gặp lại nhau; 
trái lại sự chia ly bởi chết chóc không phải là kết quả của 
đối tượng này bóc lột đối tượng kia mà là do sự chấm dứt 
nghiệp quả của chúng ta. Chúng ta không thẻ trình diễn 
một sự mặc cả với bất cứ ai để chúng ta ở lại bằng việc dùng 
bất cứ phương pháp nào chắng hạn như cách hồi lộ hay sự 
xảo quyệt bâm sinh. 


NGÀY THỨ HAI s 87 


Một số đệ tử của chúng tôi có thê chuẩn bị để hy sinh 
mạng sống của họ vì chúng tôi do sự tin tưởng mạnh mẽ ở 
giáo pháp. Tuy nhiên, khi ngày chết của chúng tôi đến, chúng 
tôi phải ra đi một mình. Chúng tôi không thê mang ai theo 
với chúng tôi, bằng cách nói rằng, “Người ấy là bạn tôi”, 
hay “Người ấy là thị giả của tôi”, hay rằng đấy là người mà 
Đạt Lai Lạt Ma tin cậy. Những đệ tử của chúng tôi phải ở lại 
phía sau, và tất cả quý vị cũng phải ở lại. Như đã được nói 
rằng: “Quốc vương phải rời thế giới này, bỏ lại Vương quốc 
của mình; kẻ hành khất phải rời thể giới này, bỏ lại cây gậy 
của ông t4”. 

Chúng ta bị dày dò bởi nỗi khổ khốc liệt khi chúng ta nói 
ra lời cuôi cùng trên giường bệnh vào ngày quyết định, và 
nó đòi hỏi chúng ta một nỗ lực đề nói tất cả. Chúng ta có thể 
có một sự khó khăn vô cùng trong việc làm chúng ta thấu 
hiểu do bởi môi miệng chúng ta khô khốc, và nếu thế, thân 
bằng quyến thuộc chúng ta trở nên tan nát cõi lòng, bất lực 
và phiền muộn. 

Trước thời điểm này chúng ta thường bày tỏ một cách 
tự do. Như một thí dụ nhỏ, chúng ta sẽ phàn nàn to tiếng 
nêu thực phẩm chúng ta ăn không được nâu nướng một cách 
thích hợp. Chúng ta chắc chắn sẽ vung lời nếu chúng quá 
nóng và làm bỏng miệng chúng ta. Chúng ta sẽ gắt gỏng kẻ 
có trách nhiệm Tiêu chúng ta ở vị trí quyên thế, và sẽ nguyễn 
rủa sau lưng nếu chúng ta không thê thách thức trước mặt. 
Chúng ta đã thường dùng cảm xúc trong sự kiềm chế hay 
điều khiển kiểu này, nhưng tại thời điểm của cái chết chúng 
ta thậm chí không thể ăn. 

Đây là một thí dụ khác nữa: Nhiều người Tây Tạng đeo 
vật hộ thân hay bùa, là những thứ mà họ nói là chứa đựng 
xá lợi như-thế-và-như-thế hay thịt như-thế-và-như-thế của 


88 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


những đức Phật "hay Bồ tát. Vì lý do này họ chống lại việc 
giao những thứ â ấy cho những người khác mà luôn đeo chúng 
trên cô của họ. Vào ngày cuôi cùng, những người khác sẽ 
mở gói bùa â ấy ra và hòa lẫn những thứ ấy với nước, và rồi 
những vật chất thiêng liêng và tro tàn hay xá lợi â ấy được đặt 
vào trong miệng của người sắp chết như bữa ăn cuối cùng. 
Nhưng thường thì người ấy không đủ sức để nuốt, vì thế 
những thứ vật chất vẫn còn bên trong miệng của người ấy 
ngay cả khi họ đã chết. 


_ Tại thời điểm lâm chung âm thinh hơi thở chúng ta thay 
đôi một cách chậm chạp, giông như dây đờn vĩ câm đứt, và 
những cảm giác thú vị mà chúng ta đã trải qua trong cuộc đời 
mình sẽ đi đên châm dứt với lúc chêt của chúng ta, một năng 
lực bât thường, hơi thở ra, sau khi tât cả sự hô hâp ngừng dứt. 

Tất cả những phương pháp mà chúng ta có thể đã được 
dùng trong bệnh viện có găng đề sống còn sẽ không có lợi 
ích gì khi nghiệp quả chúng ta đã cạn dứt. Cũng không có 
giúp đỡ gì thêm ngay cả nêu sự giải phầu cho chúng ta một 
lá phôi hay trái tim mới, hay nếu chúng ta được tiếp dưỡng 
khí đê hỗ trợ thêm cho hơi thở chúng ta. Chúng ta hoàn toàn 
bât lực. ỞƠ tại hoàn cảnh mà: 

Bác sĩ bó tay với chúng ta và nguyện cầu không qua được 
chướng ngại; 

Thân quyến mắt hy vọng với sự sông còn của chúng ta. 

Chúng ta cảm thấy bất lực và không biết phải làm gì. 

Đấy là thời gian cho đạo sư tôn quý, 

Thánh Quán Tự Tại, thủ hộ chúng ta và đưa chúng ta khỏi 
cõi luân hôi 


Như được nói ở đây trong “%w 77m Hộ Từ Bỉ, tại thời 


NGÀY THỨ HAI ‹ 89 


điểm lâm chung đấy là Bồn tôn là những đắng mà chúng ta 
giao phó sự hồi hướng và năng lượng với điều mà chúng ta 
đã từng thực tập giáo pháp là điều sẽ làm cho tâm thức chúng 
ta an lạc và nhẹ nhàng. Các Bồn tôn sẽ ban cho chúng ta sự 
ổn định và an ủy. Không điều gì khác có thể giúp chúng ta 
bởi vì không có đắng bảo vệ và hỗ trợ nào khác. 


Khái quát những gì chúng tôi vừa thuyết giảng: chúng ta 
trải qua khổ đau khi chúng ta trẻ trung và khỏe mạnh cũng 
như khi chúng ta trở nên già yêu và tàn tật. Chúng ta khổ đau 
khi đời sống chúng ta đầy đủ cũng như khi chúng ta đối diện 
với những hoàn cảnh thiếu thốn. Chúng ta bị chế ngự bởi 
nhiều thứ khổ đau từ lúc bắt đầu của đời sống cho đến giây 
phút lâm chung. 


Thế thì mục tiêu của tái sinh là gì? Nếu chúng ta trở thành 
một kẻ nô lệ cho sự giàu sang hay tài sản và chỉ đơn thuần là 
kẻ chăm sóc cho ngôi nhà của mình, điều ấy thật là vô nghĩa. 
Ngôi nhà có nghĩa thật sự là để cung cấp cho chúng ta nơi 
cư trú, vì thế nó là tốt đẹp nếu chúng ta cảm thấy ấm cúng và 
thoải mái trong ngôi nhà của mình. Nhưng nêu chúng ta quá bận 
rộn đề lo lắng cho nó, chúng ta trở thành kẻ tôi đòi hay kẻ quản 
gia. Tương tự như thế, sự giàu sang và tài sản phải làm lợi ích 
cho con người, nhưng nếu chúng ta không biết sử dụng chúng 
một cách thích đáng chúng ta trở thành kẻ nô lệ của chúng. 


Mặc dù dường như giống như thảo luận một đề tài nhơ 
bần, vì mục tiêu chính của thực phẩm và áo quần dường như 
chính là sản xuất phẫn. Thực phẩm là cội nguồn thực sự của 
phân, và phẫn thông thường được hình thành bởi 'tiếp nhận một 
khối lượng vừa phải thực phẩm và ăn mặc áo quân thích hợp. 


Tuy thế, chọn lựa để trui rèn tâm thức chúng ta trong giáo 
pháp cho chúng ta ý nghĩa đê duy trì trong sự hiện hữu của 


90 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


con người bởi vì chúng ta trở nên tĩnh lặng và nhẹ nhàng một 
cách tạm thời cũng tiếp nhận lợi ích về lâu về dải. Chúng ta 
không nên nói rằng đời sống này không có thực chất gì cả. 
Nếu chúng ta nói rằng cuộc đời này là vô nghĩa và chúng ta 
dự tính tự tử, chúng ta phải tiếp nhận một kiếp sống khác, 
nhưng không hài lòng; bằng sự chấm dứt đời sống này không 
có nghĩa là chúng ta sẽ chấm dứt sự sinh. Bản chất của sự 
sinh không phải là vấn đề muốn hay không muốn — chúng 
ta phải tiếp tục chịu sinh cho đến khi chúng ta có thể làm 
cạn dứt hành nghiệp và tư tưởng phiền não của chúng ta. Do 
thế, ngoại trừ chúng ta có thê lìa bỏ gốc rễ của tái sinh, bằng 
không thì vô ích. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy an lạc 
hạnh phúc và thoải mái thường hằng cho đến khi nào chúng 
ta vẫn còn phải tiếp nhận sự sinh (ra), mà thay vì thế phải 
dành thời gian chúng ta trong đau khô. 


Nguyên nhân nào làm nên tất cả những khổ não này? Đấy 
là những chứa nhóm (hay năm uấn) mà chúng ta đã mang 
theo, đã tạo nên bởi những hành động và vọng tưởng. Tại 
sao chúng ta tiếp nhận sự sinh (ra) này? Không chỉ bởi vì cha 
và mẹ của chúng ta, mà bởi vì sự tích tập những hành động 
của chúng ta. Chúng ta có thể làm ngưng vòng tái sinh này 
lại, bằng cách khám phá và nhồ gốc rễ của sự tiếp diễn của 
những hành động. Điều cần thiết để làm cạn dứt kho chứa 
những hành nghiệp nhằm đề ngưng dứt việc tiếp nhận sự 
sinh (ra), và làm cạn đứt những hành nghiệp tích tập đấy là 
chúng ta phải làm cạn dứt vọng tưởng của chúng ta. Ngày 
mà chúng ta chế ngự đề cạn dứt những hành nghiệp và vọng 
tưởng của chúng ta chính là lúc chúng ta đạt đến giải thoát. 

Nói cách khác, một khi chúng ta đã làm cạn dứt phiền 
não là điều tạo nên nghiệp báo và hoàn toàn hết sạch chính 
khuynh hướng của chúng ta dính mắc với sự tồn tại thật (bị 


NGÀY THỨ HAI s 9] 


quan niệm một cách sai lầm), và một khi chúng ta đạt đến 
sự ngừng dứt (diệt để) của mỗi phiền não và hành nghiệp, 
thế thì chúng ta đạt đến niết bàn. Vì thế, pháp giới, là điều 
được đạt đến như một kết quả của sự chấm dứt hành nghiệp 
và phiền não, được biết như sự giải thoát cũng như sự ngừng 
dứt (diệt đề). 

Sau khi đạt đến giải thoát, cái “tôi” tục để (quy ước) của 
một con người vẫn tồn tại. Nó không có nghĩa là chúng ta bị 
biến mất một cách hoàn toàn, mặc dù đúng thật rằng chúng 
ta không bị năng lực thúc đây đề tái sinh nữa do bởi nghiệp 
báo và vọng tưởng của chúng ta. Có những sự diễn dịch sai 
lầm trong nhiều sách vở Tây Phương về Phật giáo, đấy là khi 
họ viết rằng khi một người đạt đến niết bàn người ấy sẽ chấm 
dứt hiện hữu và chúng ta không phải nương dựa vào bất cứ 
ai, mặc dù điều này không liên hệ đến sự những thứ ngoại 
tại®. Chúng ta phải khám phá khả năng của chúng ta đạt đến 
niết bàn qua thực hành nêu chúng ta muốn tiếp cận tình trạng 
của chúng sinh như thế. 


Giận dữ và dính mắc (chấp trước) sinh khởi trên căn cứ 
trên chính khuynh hướng gốc rễ của chúng ta bám lấy sự tồn 
tại có hữu. Trong #ướng Dân Trung Đạo (Madhyamikava- 
tara) nói rằng: 


, 


Trước nhất là sự bám víu tự ngã như cải “tôi ) rồi đến sự 
bảm víu vào những sở hữu như cái “của tôi” nhi: chúng 
sinh lang thang trong cõi luân hồi bị VƯỚNg trong bây ráp 
của cõi luân hồi sinh tử, như guỗng cối xay đi quay cuông 
quần quanh mà không có tự do. Hãy quy mạng từ bi. 


§. Niết bàn hay trạng thái giải thoát đem đến sự tự do nội tại, nhưng 
những cá nhân giác ngộ tiêp tục thực hiện chức năng trong sự liên hệ với 
những hiện tượng bên ngoài, cả chúng sinh và những đôi tượng. 


92 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Hành giả càm thấy qua tuệ trí của họ rằng tất cả những 
trở ngại của phiên não sinh khởi từ nhận thức của tập hợp 
tạm thời của (năm) uẩn như “tôi” và “của tôi”; - họ thấy rằng 
tự họ chỉ là một tập hợp tạm thời của (năm) uẩn, và vì thể 


” 


phản bác sự tôn tại cụ thể của cái “tôi ”. 


ng ta bắt đầu với khuynh hướng này để suy nghĩ về 

“tôi”, và từ đấy chúng ta kết luận rằng cái “tôi” này là 
khác biệt với những thứ khác một cách hoàn toàn. Trên căn 
_ này, ở đấy sinh khởi lên cảm giác về “thân quyền của tôi” 

“tài sản của tôi” và rồi thì giận đữ sinh khởi từ những tư 
nai, chiếm hữu như thế. Chúng ta nên khám phá gốc rễ của 
những quan niệm sai lầm, đề thấy làm thế nào cái “tôi” xuất 
hiện trong tâm thức chúng ta, làm thế nào tâm thức chúng 
ta cảm thấy cái “tôi” và nó có thật sự hiện hữu như được 
cảm thấy hay không. Chúng ta phải khảo sát sự liên hệ giữa 
những quan niệm này, bằng việc sử dụng lý trí của chúng ta 
như được giải thích trong 7Trung Quán Luận: 

Nó không sinh khởi từ chính nó cũng không phải từ thứ 
khác; 

Không phải từ hai điều này, cũng không phải từ không nhân. 

Bất cứ đối tượng là gì 

Nó chẳng bao giờ sinh ra ở bắt cứ nơi nào 

(Chư pháp bắt tự sinh, 

Diệc bất tùng tha sinh 

Bắt cộng bắt vô nhân 

Thị cố tri vô sinh.) 

Như được nói trong luận bản gốc, chúng ta phải khảo sát 
đề thấy có hay không một sự liên kết giữa việc chúng ta cảm 
nhận những hiện tượng thế nào và chúng hiện hữu như thế 


NGÀY THỨ HAI s 93 


nào và tâm thức chúng ta khao khát chúng thế nào. Chúng ta 
sẽ có một cái nhìn rõ ràng về tính tự nhiên của thực tại nếu 
chúng ta quả quyết sự thật ở một cấp độ nào đấy của sự khảo 
sát như thế, và từ đấy chúng ta có thể thu được sự tin tưởng 
trong việc đạt đến giải thoát trong tương lai. 


Tuy nhiên, tầm quan trọng và quý giá ở một con người là 
người ấy chi là một, một đơn độc; trái lại những chúng sinh 
khác là vô lượng và vô biên, và cùng chia sẻ sự khao khát 
hạnh phúc an lạc và tránh xa khổ đau. Tất cả chúng ta đều 
sẵn có và sở hữu cùng quyền lợi để loại trừ khổ đau khỏi 
đời sống chúng ta và đề tiếp nhận hạnh phúc, và chúng ta có 
cùng khả năng cho điều này. Do thế, nếu chúng ta so sánh 
tầm quan trọng của chính mình và với những người khác, 
chúng ta có thể thấy rằng người khác là cực kỳ quan trọng. 


Chúng tôi đã đạt đến thân người, và trong những con 
người, chúng tôi là một con người tin tưởng nơi giáo pháp, 
chúng tôi là một người thực hành giáo pháp. Trong đặc trưng 
ấy, chúng tôi là một người thực hành giáo pháp Đại thừa. Vị 
trí của chúng tôi là một tu sĩ cụ túc giới, là một người thọ Bồ 
Tát giới cũng như thệ nguyện của Mật thừa Tantra. Vì thế, 
chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi là một người thủ hộ tuệ 
trí và ba thệ nguyện. Do vậy, chúng tôi đã đạt đến một vị thế 
tương đối quý giá và quan trọng. 


Tuy nhiên, nếu so sánh chính mình với những chúng sinh 
khác, tầm quan trọng của chúng tôi vô cùng nhỏ nhoi trong 
sự so sánh với họ. Chúng tôi chỉ là một người cảm thấy cả 
an lạc lẫn khổ đau và chúng tôi sẽ vẫn là một con người nêu 
chúng tôi lang thang trong cõi luân hồi từ vô thỉ kiếp cho đến 
tương lai xa xôi. Do thế, điều gì quá đặc biệt về chúng tôi 
trong việc đạt đến giải thoát ngay bây giờ? Nhưng nếu chúng 


94 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


tôi có thể làm lợi ích cho những người khác và hiển tặng cho 
họ thậm chí một niêm vui thích nho nhỏ, điêu ây sẽ có giá 
trị thê nào đây. Sự lợi lạc lan rộng một cách thật sự đên vô 
lượng chúng sinh. 

Đúng ngay lúc chúng ta có thê hy sinh hạnh phúc tam 
thời vì mục tiêu đạt đên niêm an lạc tôi thượng của niêt bàn, 
thê thì chúng ta có thê thệ nguyện chọn lựa đê tiên hành một 
sự hy hiện giá trị hạnh phúc chính mình nhâm đê làm lợi lạc 
cho những người khác. Điêu được xem là thông thường đê 
khước từ những điêu nhỏ bẻ của thê giới này nhâm đê đạt 
đên điêu gì ây to lớn hơn. Tương tự như thê, người thông tuệ 
hy sinh chính mình nhâm đê làm lợi ích cho người khác. 
ĐIỀU THỨ MƯỜI 

Điều øì là việc sử dụng hạnh phúc của chính chúng ta 
khi tât cả các bà mẹ là những người đã từng 

Ân cần tử tế đến chúng ta từ vô thủy kiếp (chịu) khỗ đau? 

Do thế, đấy là sự thực hành của những vị Bồ tát để 
phát sinh 

Tâm giác ngộ (bođhicia) nhằm để giải thoát tất cả 
chúng sinh. 

Dịch kệ: 

10. Phát Bồ đề tâm 

Mỗi lần đầu thai, bao kiếp đời, 

Lại được cưu mang bởi mẫu từ. 

Báy nhiễu bà mẹ còn luân lạc, 

Nhẫn tâm sao đành, riêng ta thoát! 
Muốn độ tha nhân, nhiều khôn lường, 


Cứu các bà mẹ khổ thân thương, 


NGÀY THỨ HAI s 95 


Phát Bồ đề tâm, nguyện thành Phật - 
Chư Bồ tát trọn hành chân thật 
Chúng ta phải phát sinh nguyện vọng tìm cầu Phật quả tối 
thượng và hoàn toàn nhâm đê giải thoát vô lượng chúng sinh 
khỏi khô đau và nguyên nhân của nó. Chúng ta nên phát sinh 
xu hướng này nêu nó chưa từng được phát sinh, và tăng cường 
nó nêu nó đã phát sinh. Đây là sự thực hành của một vị Bô tát. 
Từ đây trở về sau của luận giải, sự thực hành của tâm giác 
ngộ (bodhicitia) được chia sẻ. Đề học hỏi lý do tại sao chúng 
ta phải hoán đôi chính mình với những người khác, chúng ta 
nên đọc: 
ĐIỀU THỨ MƯỜI MỘT 
Như tất cả khỗ đau sinh ra từ sự khát khao hạnh phúc 
của con người, 
Và những đức Phật sinh ra từ tâm niệm làm lợi ích 
cho những người khác, 
Đấy là sự thực hành của những vị Bồ tát để dẫn thân 
trong một sự 
Hoán đổi thực sự hạnh phúc của họ vì khổ đau của 
những người khác. 
Dịch kệ: 
11. Hoán vị ngã tha 
Mọi khổ ta mang, chẳng biệt trừ, 
Đổ từ ước vọng vui riêng tư; 
Còn khi hành, ý cho tha lợi 
Sẽ sanh vào tối thượng Phát vị. 


Thế, nên hoán đổi tư dục tham 


96 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Chớ quên cảnh khổ của chúng nhân, 
Chuyển lòng ích kỷ thành quan thiết — 
Chu Bồ tát trọn hành không khác. 

Trong Hướng Dẫn Phương Thức của Đời Sống Bồ Tát 
(Bodhicharyavafara) viêt răng: 

Tắt cả khổ đau trong thế gian 

Sinh khởi ra từ sự mong muốn hạnh phúc cho tự ngã; 

Tắt cả hạnh phúc trong thế gian 

Sinh khởi ra từ mong muốn hạnh phúc cho người khác. 

Và: 

Có điều gì khác được nói nữa? Quá nhiều điều. 

Người thông tục hành động vì hạnh phúc của chính họ, 

Trong khi Đại Máu Ni hành hoạt vì ké khác 

Hãy nhìn sự khác biệt giữa hai loại này. 

Góc rễ của tất cả hạnh phúc là do nơi sự mong muốn hạnh 
phúc của những người khác.Nguôn gôc của tât cả những 
chướng ngại là do nơi sự mong muôn hạnh phúc cho riêng 
mình. Như cũng được tuyên bô trong “Ơw?rupwja”: 

Tắt cả những cánh công đến nhược điểm là thông qua 
việc tự yêu rên (tự áÙ, 

Tắt cả những phẩm chất tích cực căn bản là 

Thông qua việc yêu mến những bà mẹ của chúng ta. 

Hiện trạng của chúng ta trong hiện tại là một kết quả của 
sự tự yêu mên chính mình một cách mãnh liệt và sự bỏ rơi 
những người khác. Bây giờ chúng ta đang đi theo đức Phật 
thứ tư, Thích Ca Mâu Ni Thê Tôn, và chúng ta đã gặp giáo 
huân Đại thừa. Một cách đặc biệt nhât, chúng ta đã được giới 


NGÀY THỨ HAI s 97 


thiệu con đường hoán đổi chính mình vì người khác, được 
trao truyền bởi Tôn Giả A Xà Lê Long Thọ, căn cứ trên sự 
hướng dẫn được Ngài Văn Thù Sư Lợi chỉ dạy cũng như từ 
truyền thừa của Tôn Giả Tịch Thiên (Shamtideva). 


Vì thế, ngay bây giờ, chúng ta nên nhìn lại những chướng 
ngại từ mỗi góc cạnh và từ bỏ thái độ tự yêu mến của chúng 
ta. Chúng ta nên nhìn ở những phẩm chất yêu mến người 
khác từ mỗi khía cạnh và thực tập nhiều như mình có thê để 
luyện tập tâm thức chúng ta trong việc hoán đổi chính mình 
vì kẻ khác. Nhằm tăng trưởng động lực của chúng ta để hoán 
đổi chính mình cho kẻ khác trong hình thức của thực tập, 

Hãy rèn luyện để cho và nhận luân phiên nhau; 

Chuỗi nối tiếp của sự nhận nên bắt đầu từ chính mình. 

Hãy sắp đặt cả hai trong hơi thở của mình 


Điều liên hệ cho sự thực tập này là từ “Hướng Dẫn Lối 
Sống của Bồ Tát trong Cuộc Đời: “Chúng ta nên thực tập 
điều bí mật thánh thiện ấy”. Như được nói rằng chúng ta nên 
suy tư về nỗi khổ đau không ai muốn ấy của chúng sinh, và 
nên nguyện ước, bằng lời nói và cảm xúc, đê mang lấy khổ 
đau của kẻ khác qua lòng từ bị. 


Chúng sinh thiếu hạnh phúc trong hiện tại, mặc dù họ 
khao khát nó, do thế chúng ta nên rèn luyện tâm mình đề 
dâng hiễn thân thẻ, tài sản, và tất cả những hành động lành 
mạnh của ba cánh cửa — đúng ra là, bất điều gì chúng ta có 
— với lòng yêu thương đến những chúng sinh tàn tật và thiếu 
thốn hạnh phúc. Đây là điều được biết như là sự thực hành 
tong-len. Trong “Œwzr„pwja”, nói rằng: 


° Đạo sư từ bỉ, nguyện tất cả những khổ đau, 
Chướng ngại và hành vì tiêu cực của bà mẹ (của) 


98 ‹ BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Chúng sinh được chín muôi trong tôi một cách hoàn toàn. 

° Bằng sự ban cho hạnh phúc và những hành động 
lành mạnh của tôi đền cho những kẻ khác, 

Nguyện cho tất cả chúng sinh được gia hộ trong an lạc. 

Và nhự được nói trong “Tràng Hoa Quý Báu°: 

* Nguyện cho tôi được chín muôi bằng sự khổ đau của họ. 

Nguyện cho những hành vì thánh thiện của tôi được 
chín muôi trên họ. 

Chúng ta phải rèn luyện trong cách này và vì thế nên 
học hỏi theo những dòng này: 

` Điều thực hành của Bồ tát là dễ dẫn thân trong sự 
hoán đôi thật sự an lạc của họ vì khô dau của kẻ khác. 

Chúng ta đạt được không chỉ an lạc cơ bản mà cũng là 
hạnh phúc trong ngăn hạn qua rèn. luyện trong tâm giác ngộ 
(bodjicir(a) và thực hành sự trao đôi chính mình cho kẻ khác. 
Trái lại nêu chúng ta khăng khăng giữ: lây trong thái độ tự 
yêu mên và không thực hành sự hoán đôi chính mình cho kẻ 
khác, chúng ta sẽ không đạt được bât cứ an lạc tạm thời nào, 
không nói chi đên đắc nhập niệt bàn và trạng thái toàn giác. 
Nhâm đê chứng minh chân lý này, điêu đã được nói răng: 

‹ Nếu một người không hoán đổi an lạc của mình 

Cho khổ đau của người khác, kẻ ấy sẽ 

Không trở thành bậc giác ngộ và sẽ không nễm được 

An lạc ngay trong cõi luân hồi này. 





NGÀY THỨ BA 


MỞ ĐẦU 


Hãy nhìn lại những kiếp sống của chúng ta, chúng ta 
có thể thấy rằng bất cứ những gì chúng ta đã làm với ý 
nghĩa trọn vẹn đều hữu ích (hiện tại và về sau). Nhưng 
nếu chúng ta đã tiêu pha đời sống chúng ta trong một cung 
cách mà bây giờ chúng ta hối hận, bắt cứ thời gian nào đã 
trôi qua thì nó đã vượt xa tầm chúng ta có thể ảnh hưởng 
đến. Chúng ta không thê yêu cầu thời gian hãy chậm lại, 
bởi vì thời gian đã hoàn thành, nó đã hoàn tất. Thời gian 
sẽ không đợi chờ. 

Khi chúng ta đã làm một lỗi lầm trong việc làm của chúng 
ta chúng ta có thể nói rằng chúng ta muốn có một cơ hội đề 
cố găng một lần khác; trái lại nêu chúng ta quan niệm rằng 
chúng ta đã tiêu phí đời sống của mình trong một cung cách 
rỗng tuếch và vô nghĩa, không có lý nào nói rằng, “Hãy vui 
lòng cho tôi bắt đâu lại?” bởi vì không có cách nào đề làm 
cho điều ấy xảy ra. Chúng ta đã tiêu pha những năm tháng 
nào đấy của thời thơ ấu trong một cung cách vô nghĩa bởi 
vì chúng ta không thể suy nghĩ một cách chín chắn, nhưng 
sự hiểu biết của chúng ta tăng trưởng khi chúng ta lớn lên. 
Chúng ta đã biết những sự việc và chúng ta có thê suy nghĩ 
và lắng nghe những giáo huấn. Dường như chúng ta đã dùng 


100 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


sai thời gian của chúng ta một cách cô ý nêu sau đó chúng ta 
tiêp tục tiêu pha thời gian của mình một cách vô nghĩa. 


Nếu đúng đây là trường hợp, điều duy nhất chúng ta có 
thê làm là sám hối những hành vi sai lầm trong quá khứ 
của chúng ta, tập trung trên những tích tập nghiệp bắt thiện, 
và cố gắng để tịnh hóa chúng bằng kinh hành nhiễu Phật, 
cúng dường, trì tụng chân ngôn, xây dựng những quan niệm 
của thân, khẩu, ý, phát nguyện, và thiền tập trên tính không 
và tâm giác ngộ (bodjicita). Thiền quán trên tính không và 
tâm giác ngộ (bodjici#a) là siêu tuyệt trong những điều này. 
Chúng ta cũng có thể làm lợi ích bằng việc lễ lạy phủ phục 
một trăm nghìn lần liên hệ đến tịnh hóa những hành vi bất 
thiện, cúng dường một trăm nghìn mạn đà la, và trì niệm 
chân ngôn một trăm âm liên hệ đến thiền tập Kim Cương Tát 
Đỏa một trăm nghìn lần. Đây là những thực hành mà chúng 
ta có thê sử dụng khi sám hồi, chủ tâm tập trung trên những 
hành vi bất thiện trước đây của chúng ta. 


Chúng ta không nên chỉ nói rằng chúng ta đã từng phạm 
phải những hành vi bất thiện như vậy và như vậy, mà nên làm 
một sự lượng định tất cả những việc làm sai lầm của chúng 
ta, hồi tưởng những chỉ tiết của chúng và sau đó quán chiếu 
chúng với tư tưởng, “Thật là tệ rằng con đã làm những việc 
như vậy đó và chúng phản lại những giáo huấn của đức Phật 
cùng mong ước của đạo sự của con. Chúng sẽ hướng con 
đến sự tiêu tan trong đời sống này cũng như sự phá sản cơ 
bản. Chúng đi ngược lại với giáo pháp Thánh thiện và cũng 
không thể chấp nhận được về phương diện xã hột”. 


Rồi thì chúng ta nên nghĩ rằng, “Con đã được tình trạng 
thuận tiện và lợi lạc của kiếp con người và con đã gặp được 
giáo pháp cùng một người bạn tâm linh (=/= Nhán thân 
nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện hữu nan phùng). Nhưng 


NGÀY THỨ BA s L0I 


mặc dù được thế, con đã không làm được những điều đáng 
nên làm, trái lại, con đã làm những việc không nên làm, mà 
chúng sẽ là nguyên nhân của khổ đau cho con và những 
người khác. Con hành động như một người có thể thấy chưa 
rơi xuống mõm đá, hay như ai đáy thận trọng trong việc ăn 
thuốc độc. Từ ngày hôm nay trở đi, con sẽ chẳng bao giờ 
phạm phải những hành động bắt thiện ấy nữa, ngay cả bằng 
cái giá của đời sống của con”. Đức Phật từ bì và thiện xảo 
nói rằng những hành vi bất thiện của chúng ta có thể được 
tịnh hóa, nêu chúng ta sám hối những lỗi lầm trong quá khứ 
với một ý thức hối quá mạnh mẽ. Do thế, chúng ta nên sám 
hối và làm một lời hứa trong sự liên hệ đến bốn năng lực. 


Thứ nhất là phát tâm và tiếp nhận quy y, năng lực căn 
bản. Thứ hai là năng lực hối quá, trong sự ân hận mà chúng 
ta cảm nhận về những hành vi tiêu cực mà chúng ta đã tích 
tập trong quá khứ mạnh như là chúng ta nuốt phải thuốc độc. 
Chúng ta nên trì niệm chân ngôn như phần năng lực thứ ba 
— phấn đấu trong thực tập đối trị - nhằm đề sám hối những 
hành vi bất thiện của chúng ta. Cuối cùng, có năng lực chí 
nguyện, hay hứa hẹn, rằng trong tương lai chúng ta sẽ không 
bao giờ phạm phải những hành động xấu ác như vậy nữa 
thậm chí bằng cái giá của mạng sống của chúng ta. 


Trước khi bắt đầu sự thực tập này, trước tiên chúng ta nên 
chân thành quy y và thực tập phát tâm. Rồi thì chúng ta đếm 
từng hành vi bất thiện chúng ta đã tích tập trong quá khứ trên 
những hạt chuỗi của chúng ta và nghĩ về chúng trong hình 
thức của những hành vi bắt thiện tích lũy căn cứ trên thân, 
miệng và ý của chúng ta. Chúng ta cũng nên nghĩ về những 
hành vi bất thiện sinh khởi từ hành động sai lầm tự nhiên và 
những hành vi sai trái do sự giải đãi với những nguyên tắc 
(giới luật). 


102 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Những ai đã từng phát thệ nguyện nên ân hận, suy nghĩ, 
“Con đã phát nguyện của một sa di, hay một tỳ kheo cụ túc 
giới, và phát tâm giác ngộ (bodhicifta) cùng thệ nguyện Mát 
thừa Tuntra, và tuy thế cung cách con đã sống đời sống của 
con như một người thường của vị trí thấp kém, những người 
chưa từng phát nguyện gì cả và không thực hành giáo pháp. 
Vì thế, con thật là một người thảm hại có khuyết điềm”. Thật 
quan trọng để sám hối những hành vi sai trái của chúng ta 
với những tư tưởng như thế này và làm một sự hứa nguyện 
mạnh mẽ. 


Nếu ai đấy hỏi rằng có thể tịnh hóa những hành vi bất 
thiện bằng sự phát lồ sám hối như thế hay không, câu trả lời 
là, như Milarepa nói, rằng những hành vi bất thiện sẽ được 
tịnh hóa nếu sự hối quá ân hận là chân thành. Sự ân hận hồi 
quá chân thật cho những hành vi sai trái trong quá khứ sẽ có 
thê làm cho chúng ta phát sinh sức mạnh của tâm thức không 
tái phạm những việc sai trái như vậy trong tương lai. Tuy thế, 
nếu chúng ta thiếu sự hối quá chân thật và chỉ giả vờ phát 
sinh một sự hứa hẹn không lập lại những hành vi bất thiện 
như thế ngay cả với cái giá của mạng sống chúng ta, điều 
này chỉ như lớp son phần bên ngoài và năng lực của tâm thức 
không thê phát triển. Do thế, điều quan trọng ấy là phát triển 
một sự chân thành, và nhằm để làm thế, chúng ta nên quán 
chiếu về những bắt lợi của những hành vi bất thiện như thế. 
Chúng ta cần nghĩ về luật nhân quả, hay nghiệp báo, để đánh 
giá những tổn hại, bởi vì chúng ta có thể không khám phá 
thấy kết quả của những việc làm xấu ác nêu chúng ta không 
tin chắc luật nhân quả. 

Chúng ta nên làm theo tiến trình này, và rồi thì tiến hành 
một ý chí vững chắc, suy nghĩ, “con nên làm cho mỗi ngày 
đây đủ ý nghĩa từ hôm nay trở đi, và không lãng phí thời 


NGÀY THỨ BA s 103 


gian của con trong một cách rỗng tuếch. Cung cách chính 
đáng duy nhất là sử dụng cuộc sống của con để làm những 
việc tốt, thể hiện hạnh kiểm tốt và tử tế lịch sự cùng không vi 
phạm giáo pháp cũng như những mong ước của những bác 
giác ngộ. Còn bao nhiêu kiếp sống nữa mà con phải sống, 
con nhất quyết sống trong một cung cách đầy đủ ý nghĩa”. 
Chúng ta nên lắng nghe giáo pháp với khuynh hướng này 
cũng như với thái độ hoàn tất mục tiêu của cá nhân và những 
người khác một cách hoàn toàn. 

Bây giờ chúng tôi sẽ tóm tắt thánh giáo của Ba Mươi Bảy 
Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộ (Ba Mươi Bảy Điều Thực Hành 
Của Một V† Bỏ Tái) mà chúng ta đã từng thảo luận. 


1-Trước tiên đấy là sự phối hợp của ba sự thực hành lắng 
nghe, suy tư, và thiền tập (văn, tư, tu) trên những kho tàng 
thậm thâm và rộng lớn của Đại thừa, nguyên tác đạo đức, luận 
thuyết, và kiến thức (giới, định, tuệ) của những vị Bồ tát. 


2- Sau đấy chúng ta cần thực tập ý nghĩa của giáo pháp 
mà chúng ta đã nghe, và vì thế chúng ta nên ở trong một nơi 
xa cách với quyên luyên và giận đữ. Do vậy, từ bỏ hương thổ 
là sự thực hành thứ hai của một vị Bồ tát. 


3- Nhưng chỉ lìa xa quê cũ thì chăng có gì lạ thường; 
chúng ta nên tìm một nơi tĩnh mịch, người như thê này là sự 
thực hành thứ ba của một vị Bô tát. 


4- Điều thực hành thứ tư của một vị Bồ tát là từ bỏ đời 
sông thế tục, vì chúng ta sẽ không có lợi lạc nếu trong tâm 
thức chúng ta vẫn duy trì dưới sự ảnh hưởng của tắm pháp 
thế gian (bát phong) ngay cả khi ở trong một nơi tịch tĩnh. 


5- Chúng ta cần những thiện hữu và một đạo sư tâm linh 
có đủ năng lực nhằm để làm tăng đến tột độ khả năng cho 


104 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


thực hành, vì thế điều thực hành thứ năm của một vị Bồ tát là 
từ bỏ những người bạn xâu ác. 


6- Sự thực hành thứ sáu của một vị Bồ tát là tùy thuộc 
vào vị thầy của chúng ta trong một phương thức đúng đắn, 
cả hai với thái độ thích hợp cũng như với những tài sản vật 
chất của chúng ta. 

7- Từ đây trở đi, ngõ vào đầu tiên là tiếp nhận quy y nhằm 
đề thê hiện trong sự thực tập thật sự. Đề làm điều này, chúng 
ta phải nhận ra ba điêu này — Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo 
— như những đắng thủ hộ cho tất cả những Phật tử. Chúng 
ta phải tin tưởng và đặt niềm tin trong Tam bảo như một sự 
khác biệt hoàn toàn riêng rẽ với chính chúng ta (đối tượng 
bên ngoài chúng ta) và chúng ta nên phản chiếu rằng bất cứ 
điều gì xảy ra đến chúng ta, cho dù chúng tốt hay xấu, chỉ 
Tam bảo là có thê cứu độ chúng ta. Chúng ta nên quy y trong 
cách này và với ý tưởng đạt đến trình độ Tam bảo trong chính 
mình (tự tính Tam bảo). 


Chỉ đơn giản tiếp nhận quy y là không đủ; chúng ta nên 
thực hành theo sự hướng dân liên hệ trong quy y, điều này 
bao gồm việc tránh những hành vi không thích đáng như việc 
quy mạng lễ lạy cúng dường những chúng sinh phi nhân sử 
dụng những phương pháp không được chỉ dạy trong giáo lý 
đạo Phật, xem thường hay làm giảm giá trị thân, tâm, ngôn từ 
của Phật, hay cầu khẩn những hình tượng thánh như những 
vật sở hữu và bám víu vào họ vì sự bảo đảm tiền tài. 

Ngày nay một số người buôn bán đổi chác hình tượng 
và kinh sách tâm linh. Những người này sẽ chín mùi trong 
những hình phạt nặng nè trong những hình thức của những 
hành vi bất thiện hay chướng ngại nêu những hình tượng và 
kinh sách mà họ buôn bán thuộc sở hữu của những người tin 


NGÀY THỨ BA s 105 


tưởng và thực hành giáo pháp. Mua và bán những hình tượng 
và những pháp khí nghi lễ cổ vật với một giá cả thật cao có 
thể làm tăng thu nhập tài sản vật chất của họ, nhưng thật sự 
những hành động của họ là giống như ăn thuốc độc. 


Khác với trường hợp nếu ai đấy, với khuynh hướng kiên 
quyết đề bảo tồn sự tiếp tục của những giáo huấn qua những 
ấn bản quý hiểm, dành hay mượn tiền để ¡ In ấn và bán những 
kinh sách để đủ tiền cho chỉ phí và để in ấn thêm kinh sách. 
Đây là tiền được mượn và dùng trong mục tiêu của việc làm 
lành mạnh. Nhưng những ai bán kinh sách và bảo rằng để 
phục vụ giáo pháp, trái lại trong thực tế là đang phục vụ 
những cái bao tử của họ, là bị liên đới trong hành vi nguy 
hiểm - thế cho nên hãy chắc là không làm những hành vi như 
thế. Chúng tôi không lạc đề để đề cập những thí dụ như thế 
khi chúng xảy ra trong luận bản, bởi vì chúng có một mục 
tiêu. Nhưng có những cá nhân nào có thê thực hành theo lời 
khuyến nghị này hay không tủy thuộc vào những người ấy. 


Thật quan trọng đề đừng xem thường hay làm giảm giá 
trị của Tam bảo. Chúng ta có thể nương tựa trên những vị chư 
thiên và thánh thần đầy năng lực như những người bạn của 
chúng ta, vì lợi ích tạm thời, trong tiến trình tiếp nhận quy Y 
Phật bảo. Nhưng đấy là sai lạc để xem những vị thần linh ấy 
như những vị đạo sư hay bổn tôn của chúng ta, do thê chúng 
ta nên tránh thái độ này. 


Giống như thé, tiếp nhận quy y Pháp bảo có nghĩa là 
chúng ta không làm điều tổn hại lên chúng sinh. Chúng ta 
cũng phải bảo quản và không đối xử thiếu tôn trọng với kinh 
sách. Thí dụ, không thích đáng để bỏ mặc sách vở mà trong 
ấy chứa đựng những lời trong 7m Tạng kinh điển (kinh, 
luật, luận) hay Tam Vô Lậu Học (giới, định, tuệ) một cách 
thiếu cần trọng trên sàn nhà, nơi mà chúng ta hay những 


106 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


người khác có thể dẫm lên. Có lời nói rằng: “Nếu bạn đến 
quả gân một con chó, bạn rất có thể bị nó cắn”. Trong cùng 
cách như thế, luôn có kinh sách ở chung quanh chúng ta có 
thê đưa đến cảm nghĩ quá quen nhờn trong cách mà chúng 
ta hờ hững để biểu lộ sự tôn trọng với kinh sách. Thêm nữa 
chúng ta sẽ thấy rằng tâm tưởng chúng ta trở nên mờ tối hơn 
và si ám hơn nếu chúng ta lãng quên biểu lộ một sự tôn trọng 
thích đáng đến kinh sách. Như những đạo sư Kadampa đã 
nói: “Tôi đã có sự sỉ mề thế này là quá đủ. Nếu tôi trở nên sỉ 
mê hơn thế này, điều gì sẽ xảy ra (cho tôi)?” Do thế chúng 
ta nên cần thận. 


Chúng ta nên cân thận đúng mức cung cách chúng ta đối 
với kinh điển sách báo có chứa đựng những gì đấy với giáo 
lý Phật pháp. Như một quy luật phố thông, tốt hơn là nên 
tránh bước qua hay dẫm lên bất cứ vật gì có chữ viết. Tuy 
thế, ngày nay ngay cả những thứ như giày, vớ cũng có những 
văn tự trên chúng, và cũng có những mẫu tự trên đường xá, 
Nếu chúng ta cố gắng tránh dẫm lên chữ nghĩa chúng ta có 
thê phải quay xe lại, vì thế cần phải phân biệt một chút khi 
nghe theo lời cố vấn này. Hãy cân thận không bước qua bất 
cứ những thông tin chữ nghĩa nào liên hệ đến những giáo 
huấn của đức Phật. Phật biệt trong cách này là một sự thực 
hành tốt đề tuân theo. 


Tiếp nhận sự quy y Tăng bảo hay cộng đồng tâm linh có 
nghĩa là chúng ta không nên hình thành những quan hệ bằng 
hữu thân mật với những người không phải Phật tử và dị giáo. 
Thật là kém thông tuệ để có một sự liên hệ mạnh bạo từ trái 
tim chúng ta với những người như vậy vì mục tiêu không tốt, 
mà đơn giản chỉ vì lợi ích của thực phẩm và áo quân. 


Trong quá khứ, đại hành giả Dom Tonpa và những vị Bồ 
tát đã nhặt lên bất cứ mảnh áo quần màu đỏ và vàng nào mà 


NGÀY THỨ BA s 107 


các ngài đi ngang qua và cụng đầu vào đấy, với ý nghĩ rằng 
bất cứ ai đã mặc những áo quần như thế phải có kiến thức. 
Các ngài sẽ thiền quán trên sự phát sinh niềm tin đối với 
những người mặc áo quân ấy và đặt những thứ ấy trong một 
nơi mà không ai có thê bước qua. Do vậy, chúng ta nên tập 
theo những thí dụ này và luôn luôn xử sự tôn kính với tu sĩ. 
Bình phẩm tu sĩ chuốc lấy những bắt thiện nghiệp nặng nề. 
Không sao nếu chỉ ra một trường hợp cá nhân nếu một tu sĩ 
đã làm sa1, nhưng buộc tội tất cả tu sĩ một cách chung chung 
là thái độ xấu sẽ kết quả trong một bất thiện nghiệp nặng 
nề cho chúng ta. Cư sĩ nên tôn trọng những tu sĩ thọ giới như 
những đối tượng thu thập phước đức và nên phát triển niềm tin. 


Về phía những tu sĩ, tất cả những chúng sinh lang thang 
(trong cõi luân hồi) kể cả những thần linh xem chúng ta như 
một đối tượng nương tựa và do thế chúng ta có một nhiệm vụ 
có gắng hoàn thành đề trở thành thành phần những đối tượng 
hoàn hảo của quy y. Thay đổi tên tuổi và hình thức áo quần 
không có gì đặc biệt; chúng ta cần đem đến một sự thay đồi 
trong tâm thức. Chúng ta không nên giống như một người 
chỉ đơn thuần mặc y áo như vỏ bọc bên ngoài, mà tốt hơn, 
mặc y áo chúng ta phía ngoài chúng ta nên trở thành một tu sĩ 
đàng hoàng từ bên trong. Trái lại, đây là hành động đạo đức 
giả đề thụ hưởng tài vật và đồ ăn thức uống mà người khác 
cúng dường cho chúng ta. Chúng ta nên hành động trong 
một cung cách tốt đẹp đề làm lợi ích cho chính chúng ta và 
những người khác, và những hành vi của chúng ta sẽ trở nên 
như bảo vật. 


Do thế, cư sĩ nên cúng dường với sự tôn trọng và có một 
thái độ trong sạch đối với Tăng già, trong khi Tăng già nên 
biểu lộ những hành vi bồ ích tráng kiện trong sự phù hợp với 
danh xưng và mục tiêu của mình. Điều này sẽ trở thành một 


108 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


sự trang nghiêm đến những giáo huấn. Nếu những thành viên 
của Phật giáo làm rạng danh đức Phật, điều này làm lợi ích giáo 
lý Phật pháp trong phổ thông và cũng sẽ phản ánh tốt đẹp đối 
với chúng ta. Đây là sự thực hành thứ bảy của một vị Bồ tát. 


8- Đã tiếp nhận quy y, chúng ta phải tuân theo những lời 
hướng dẫn trong sự quy y, hãy từ bỏ chướng ngại và chấp 
nhận nguyên tắc nhân quả. Điều này có nghĩa là đón nhận 
mười thiện nghiệp bằng sự từ bỏ mười bất thiện nghiệp. Quy 
luật của mười thiện nghiệp là quy luật của đạo đức thánh 
thiện, và nó là những hành vi mà chúng ta nên thực hành. 
Đây là sự thực hành thứ tám của một vị Bồ tát. 


Cho đến bây giờ chúng ta đang đang xem xét đến con 
đường tăng dần thông thường liên hệ đến con người của mục 
tiêu hay phạm vi nhỏ. Bây giờ chúng ta tiếp đến phần của 
luận bản nói về những khoái lạc của cõi luân hồi giống như 
những giọt sương trên đầu ngọn cỏ, và v.v... Điều này liên 
hệ đến con người của mục tiêu hay phạm vi vừa. 


Trên con đường tăng dần chúng ta suy tư về sự bất lợi của 
vòng sinh tử như sự thật về khổ đau, những tầng bậc của luân 
hồi và cội nguồn của khổ đau, và chúng ta học hỏi làm thế 
nào đề dắn thân vào hay quay lưng với sinh tử. Rồi thì chúng 
ta rèn luyện tâm thức đề đạt đến sự giải thoát qua sự thực tập 
Ba Sự Rèn Luyện (giới, định, tuệ). Chúng ta cũng có thê phát 
triển một căn bản tốt đẹp đề thê nhập giải thoát qua tám phẩm 
chất nghiệp quả chín mùi đầy đủ. 


Vì không có sự vĩnh cữu hay hạnh phúc tổn tại lâu dài 
trong sinh tử luân hôi: 

Hãy xem những phẩm chất tuyệt hảo của vòng luân hồi 
nhì không đáng tín cậy, sự khodi lạc không làm thỏa mãn 
là cội nguồn của tất cả khô dau. Do vậy, nguyện cho con 


NGÀY THỨ BA s 109 


được gia hộ trong sự phát sinh một sự quan tâm mạnh mẽ 
đên việc tìm câu những an lạc của giải thoát. 


Hình thức tệ hại nhất của khổ đau là hưởng thụ khoái lạc 
của sinh tử luân hồi và vẫn duy trì sự chưa thỏa mãn. Tuy 
thế, những khoái lạc tuyệt hảo này là không đáng tin cậy 
bởi vì chúng là không vững chắc. Danh tiếng và địa vị đều 
không thê trông mong được. Nếu có bất cứ một sự chắc chắn 
nào trong quan hệ với những thân quyến và bằng hữu mến 
thương, hay ngay cả với những kẻ thù của chúng ta, đấy sẽ 
là minh chứng của điều gì đáng tin cậy trong CõI luân hồi. 
Nhưng không có sự chắc chắn như thế trong những mối quan 
hệ này, cũng không có trong thân thể chúng ta là điều cũng 
biểu lộ sự không tin cậy được của nó. 


Chúng ta đã từng lang thang từ đời này sang kiếp khác từ 
vô thi cho đến bây giờ, mang những hình thức khác nhau của 
tử sinh. Nếu đã từng có thậm chí một người bạn luôn luôn 
đồng hành với chúng ta trải qua sự lang thang ấy, chúng ta 
có thể tin cậy người ấy. Nhưng không có một người bạn như 
thế. Tóm lại, chúng ta nên quán chiếu về sáu sự trở ngại của 
vòng luân hồi (lục đạo), gói gọn trong ba cõi [tam giới]U), và 
rồi thì thiền quán như sự hướng dẫn trong “Con Đường Tiệm 
Tiến”. Chúng tôi suy nghĩ cùng sự hướng dẫn giống thế đã 
được nêu lên trong luận bản được biết như “Căn Bản Của 
Tắt Cả Những Phẩm Chất Tích Cực” và sự chỉ bảo này bao 
hàm một sự chia sẻ tuyệt vời. 


1. Sáu điều trở ngại là: Khổ đau không chắc chắn, không hài lòng, sự 
lập lại của cái chết, sự lập lại của sự sinh, sự lập lại của những sự trải qua 
ở cõi thấp và cao, và sự thiếu vắng đồng hành. Khi cô đọng thành ba thứ, 
chúng là: khô khổ, hoại khổ, và hành khổ (khô của khổ, khổ của thay đồi, 
và khổ cùng khắp). 


1 10 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Những từ ngữ này thật dễ dàng cho chúng tôi trì tụng và 
cũng đễ dàng để mà phản chiếu trên ấy. Nguyên nhân của tất 
cả những khổ đau của chúng ta là sự lập lại của sinh và tử. 
Phải thai nghén trong tư duy của chúng ta lần này và lần nữa 

. liên lụy chúng ta trong những bất thiện nghiệp nặng nề. 
Nguyên nhân của những hành uẫn nhiễm ô của sự tái sinh bất 
hạnh là nghiệp báo và phiền não. Cho đến khi chúng ta có thể 
chấm dứt sự thụ thai hết lần này đến lần khác, chúng ta tiếp 
tục mang lấy những hành uẩn ô nhiễm tạo nên bởi nghiệp 
báo và phiền não vọng tưởng. 


Kết quả của sự sinh ra trong thân thể nhiễm ô hiện tại nó 
cung câp những điều kiện để phát sinh những nghiệp báo 
và phiền não mới và những chức năng như cơ sở của khổ 
đau. Thân thê này ràng buộc để rồi chúng ta quân quanh với 
những điều kiện mà nó sẽ làm gia tăng những phiền não của 
chúng ta, ngay cả khi chúng ta không cô ý làm phát sinh 
chúng, và nó ngăn trở chúng ta đến sự áp dụng những sự đối 
trị như một phương pháp và con đường hướng chúng ta đến giác 
ngộ. Những tình thế bất lợi cấu kết với những hành uẫn từ khi 
chúng ta sinh ra, và đây là khổ đau lớn nhất trong tắt cả. 


Do vậy chúng ta thấy rằng năm trong tám khổ là cực kỳ 
năng động, tên chúng là: Khổ đau của tiến trình sinh, khổ 
đau phải bị sinh trong những hoàn cảnh bắt lợi, khổ đau vì sự 
sinh biến đổi thành phiền não, khổ đau vì bị sinh như nguồn 
gốc của khổ đau, khổ đau vì phải chia lìa người khác ngoài ý 
muốn mà nó là bản tính tự nhiên của thân thê. Thân thê ô nhiễm 
này là không rời xa chúng ta, và nó ngăn trở hạnh phúc an lạc. 
Chúng ta nên phản chiếu trên những điều này và cô gắng tối đa 
đề được tự do giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. 


Vì điều này chúng ta cần thực hành theo 8a Rèn Luyện 
(giới, định, tuệ) mà không làm lân lộn trật tự, do thê, tu tuệ và 


NGÀY THỨ BA s LII 


tu thiền định dựa trên nền tảng của tu trong đạo đức. Chúng 
ta có thê đạt đến niết bàn dần dần trên căn bản này bằng sự áp 
dụng những sự đối trị giải độc những tư tưởng phiền não và 
những hạt giống của chúng. Điều này liên hệ đến con đường 
tiệm tiến thông thường cho một người của năng lực vừa (trung 
bình). Sau đó, con đường của cô xe lớn thích ứng cho những 
con người với năng lực rộng lớn được biểu lộ như sau: 


Wiệc sứ dụng những an lạc hạnh phúc của chính chúng 
ta là gì khi tất cả những bà mẹ là những người đã từng 

Tử tế ân cân với chúng ta từ vô thủy kiếp đang chịu 
khô não? 


Những dòng này, bên cạnh bản chất cực kỳ năng động, 
là căn nguyên của giáo huân Đại thừa, và sự thiệt lập như thê là 
trọng điêm chính cho sự thảo luận trong toàn bộ luận bản này. 


Như chúng tôi đã nói hôm qua, những tạo vật chúng sinh 
là vô lượng vô số và như không gian không thể đo lường chia 
sẻ với chúng ta sự khao khát hạnh phúc cũng như lẫn tránh 
khổ đau. Chúng ta nên hồ thẹn với chính mình nếu chúng ta 
chỉ nhìn đến lợi ích của chính mình và không ngó đến sự khổ 
não của họ, trái tim của chúng ta không xao động với sự day 
dứt của họ và tâm tư chúng ta không quan tâm vì họ. 


Cho đến bây giờ chúng đang nghĩ đến sự quan trọng của 
THÔN mình, luôn lU0N nói răng, “tôi điều này...`, “tôi điều 
kia...”, tôi điều đó... và “tôi cái khác...”, và điều này cũng 
tốt thôi nếu có rihữe lợi ích tốt đẹp từ nó. Nhưng chúng ta 
có thê thấy rằng thái độ tự yêu mến (ngã ái) giông như chứng 
bệnh kinh niên. Một tình trạng y khoa câp bách đến một 
cách bất ngờ có thê rất kịch liệt nhưng có thê được cứu chữa 
một cách nhanh chóng. Một chứng bệnh kinh niên, trên một 
phương diện khác, là ít rõ rệt và nghiêm trọng hơn; nhưng 


112 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


con người bị phiền não kinh niên thấy rằng tự họ không thể 
ăn hay uống một cách bình thường, đề di chuyển một cách dễ 
dàng hay để làm việc. Một căn bệnh như thế làm suy nhược 
và rất khó khăn để cứu chữa, và có một ảnh hưởng bắt lợi 
trên đời sống của họ. 


Một thái độ tự yêu mến giống như chứng bệnh kinh niên 
này. Chúng ta chỉ giống như phân nữa con người qua việc bị 
khổ não với thái độ này, mặc dù chúng ta có một tâm thức và 
khả năng đề phân biệt giữa đúng và sai. Vì thế chúng ta phải 
đặt nỗ lực vào trong sự loại trừ căn bệnh kinh niên này. 


Thái độ này được diễn tả trong “Luyện Tám” như một loại 
siêu ác quỷ trong tất cả những loại ác thần khác. Con người 
nghĩ rằng ác thần và ác quỷ là thế giới ngoại tại làm cho 
chúng ta tiêu điều, trong thế giới con người nơi chúng ta sinh 
ra, do bởi nghiệp báo và sự nguyện cầu của chúng ta, chúng 
có thê xuất hiện đề là nguồn gốc cho sự bất hạnh của chúng 
ta. Nhưng điều này cũng không thật sự. Chúng không là cội 
nguồn của sự điêu tàn vĩnh viên của chúng ta; chúng có thể 
làm tốn hại chúng ta trong một trường hợp nào đấy nhưng sẽ 
không tồn tại như một tác nhân tai hại mãi mãi, qua tính tự 
nhiên của thay đổi (vô thường). 


Nguyên nhân thực sự của sự suy đồi là thái độ tự yêu 
mến (ngã ái) bởi vì, giống như căn bệnh kinh niên, nó luôn 
luôn hiện diện. Một người chống đối xã hội trong cộng đồng, 
người nói những lời cầu nguyện không lành mạnh, được 
cung ứng với mười điều trở ngại đáng lẽ phải từ bỏ, là được 
xem như một đối tượng của từ bi bởi những hành giả. Mặc 
dù người ấy hành động như một kẻ thù và tạo nên rắc rồi, họ 
biết rằng chỉ là nguồn gốc tạm thời của chướng ngại và phiền 
não đến chính họ. Trái lại kẻ thù xấu xa tồn tại với chúng ta 
một cách liên tục bao gồm hai thái độ sai lầm của tự yêu mến 


NGÀY THỨ BA s l13 


(ái) và chấp trước (thủ) ở cái tôi như sự hiện hữu thật sự. Hai 
thứ này hỗ trợ nhau như những người bạn tất tốt, giống như 
chúng chỉ có một trái tim, và sự ảnh hưởng của chúng là tai 
hại vô cùng. Chúng phải bị đánh gục bởi tuệ trí là điều thực 
chứng tính không và tâm giác ngộ (bodjici1a) là điều yêu 
mến người khác hơn bản thân chính mình. Nếu không thì 
những thái độ xấu này tốn hại chúng ta vô cùng, không chỉ 
một cách bừa bãi mà một cách liên tục. Mỗi thứ hoạt động 
như một vị vua với tùy tùng của nó là dính mắc, tự kiêu, thù 
hận, ghen tỊ, ganh đua, tinh thần mờ tối, quần trí, và lười biếng. 
Tắt cả những thứ này hoạt động như những kẻ gian thần tặc tử 
và nguyên nhân tổn hại vô cùng cho chúng ta, do thế không dễ 
dàng cho những hành giả thực hành giáo pháp đánh bại chúng. 


Thực tế, hành giả giống như những chiến sĩ trong một 
quân đội. Chúng ta chiến đấu chống lại ai? Chúng ta thách 
thức và đánh bại kẻ thù phiền não nội tại với điều mà sự tiệm 
tiễn của chúng ta cho phép, cầm vũ khí lên chống lại thái độ 
tự yêu mến (ái) và chấp trước (thủ) như một sự tồn tại chân 
thật. Đôi khi chúng ta cảm thấy bắt lực hay căng thắng, bởi 
vì chúng ta đang thử thách kẻ thù to lớn của ba cõi thế gian 
(tam giới). Trong 'ướng Dẫn Con Đường của Cuộc Sống 
Bồ Tát nói rằng: “Có nhiễu hiểm nguy liên hệ trong chiến 
đấu của một cuộc chiến tranh”. Đây là tính tự nhiên của 
chiến tranh. Do thế, khi chúng ta đang chiến đấu cho một 
cuộc chiến chống lại kẻ thù phiền não, đôi khi chúng ta thất 
bại hay cảm thấy uê oải hay chán nản. Nhưng khi chúng ta 
tiếp tục thách thức kẻ thù ấy và không cho phép chính mình 
trở nên hoàn toàn chán nản, chúng ta liên hệ trong một hành 
động thật sự kỳ diệu. 


“Chúng ta sẽ kinh nghiệm một sự thu đạt to lớn trong việc 
nhô gôc rê kẻ thù phiên não của chúng ta nêu chúng ta thử 


1 L4 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


thách những thái độ tiêu cực của chúng ta. Chúng ta có thể 
không bao giờ đánh bại tất cả những kẻ thù ngoại tại của 
chúng ta, như được nói trong Bốn Trăm Bài Kệ: “Chẳng bao 
giờ có một người nào chết với một tâm hôn thanh thản, vì 
biết rằng mình đã giết tất cả những kẻ mình không thích. Ai 
đấy sẽ đi qua kiếp sống tới sau khi đã trừ khử tắt cả những 
kẻ thù của mình?” Không bao giờ hết con số những kẻ thù có 
năng lực ở bên ngoài, ngoại trừ chúng ta diệt tận những kẻ 
thù bên trong chúng ta. Chúng ta có thê đặt khoảng cách giữa 
những kẻ thù bên ngoài và chính chúng ta, tuy thế khi chúng 
tăng cường sức mạnh chúng sẽ có thể làm tổn hại chúng ta 
một lần nữa. Nhưng nêu chúng ta tống khứ những kẻ thù nội 
tại một lần vĩnh viễn, chúng sẽ không lập lại. 


Những đạo sư Kadampa đã từng nói rằng nhiệm vụ của 
những hành giả là thách thức những quan điểm-thái độ tiêu 
cực thù địch; để làm như thế, chúng ta thách thức kẻ thù 
phiền não. Một vị đạo sư như thế, ban Gungyal, nói: “Không 
có cách nào khác để bảo vệ cánh cửa của tâm thức hơn là 
cây định ba' của đối trị. Khi kẻ thù mạnh, tôi phải cảnh 
giác; khi nó lặn xuống, tôi ngơi nghĩ”. 

Nếu chúng ta giữ chặc hai thái độ tiêu cực là tự yêu mến 
(á1) và chấp trước (thủ) như sự tồn tại cố hữu và chúng ta 
nguyện cầu trong một cách không chính đáng, một người sỉ 
mê nào đấy có thê đi theo để hỗ trợ làm tăng trưởng phiền 
não của chúng ta; bởi vì cho đến khi nào tâm thức bất thiện 
còn tồn tại, phiền não của chúng ta có thể được làm cho 
mạnh mẽ sâu dày thêm qua việc tiếp xúc với một người sỉ 
mê (mặc dù không ai có khả năng làm cho một sự gia tăng 
thường trực trong sự ưu phiền khổ não của chúng ta). Một 
người như vậy là kẻ đối lập với người giúp đỡ chúng ta trong 
việc nhận ra điều phải được trừ khử và điều phải được chấp 


NGÀY THỨ BA s L15 


nhận qua sự thông hiểu một cách rõ ràng tất cả những hiện 
tượng và luông lạch lý trí đúng đăn, và là người giúp chúng 
ta phát tâm giác ngộ (5ođhiciffa) và tâm vô ngã. 


Đắng Đại Mâu Ni, người đã từng thực hành qua suốt 
nhiêu kỷ nguyên (tăng kỳ kiêp) 


Thấy chỉ tâm giác ngộ (bodhicifa) này là lợi ích. 


Thật cần thiết để khám phá trong cách này qua nhiều kỷ 
nguyên, nhưng nêu chúng ta thực hành, chúng ta sẽ thấy rằng 
chỉ có duy nhất một điều lợi ích cho chúng sinh là tâm giác 
ngộ (bodhicita), hay thái độ yêu mến người khác như quan 
trọng hơn chính mình. 


Đi theo những dòng tư tưởng này, chúng ta có thể hiệp 
nhất một trái tim ân cần tử tế hay tâm giác ngộ (bodhicitIa) 
với khái niệm thực chứng tính không, thậm chí nêu chúng 
ta ở trong tình trạng rất nghèo túng, và nếu chúng ta làm thế 
chúng ta sẽ hoàn toàn chiến thắng trong đường dài về sau 
và sẽ có một nền tảng vững chắc, đáng tin cậy. Vì trong khi 
không có sự hỗ trợ giá trị cho những thái độ tự yêu mên (ngã 
ái) và chấp trước (thú) tồn tại có hữu, có một sự hỗ trợ vững 
chắc cho lòng yêu mến người khác như quan trọng hơn tự 
ngã và tâm thức thực chứng tính không. Hơn thế nữa, những 
tâm thức như thế có một năng lực và năng lượng mạnh mẽ 
cũng như được sự hỗ trợ của vô lượng chư Phật trong mười 
phương. Do thế, những ai có hai loại tâm thức này (tâm giác 
ngộ, tâm thực chứng tính không) trong tiến trình liên tục của 
mình sẽ nhận được sự gia hộ và bảo vệ. 


Tâm thức có thê được làm cho tỉnh thức một cách vi tế 
qua sự thực hành liên tực, mặc dù sức mạnh của tự yêu mến 
và chấp thủ ở chỗ tồn tại thâm căn có đề của cái “tôi”, và tâm 
thức vi tế bậc nhất này đã quen với những tư tưởng tích cực 


1 lỐ s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


có thể được chuyền hóa thành tâm thức tập trung. Những 
phiền não không thê cùng tồn tại với tâm thiền quán, cho đù 
chúng mạnh mẽ thế nào đi nữa, và đây là điều mà chúng ta có 
thể tự hào một cách chính đáng. Do thế, chúng ta không cần 
phải trở nên chán nản, bởi vì chúng ta có thê đánh bại thái 
độ tự yêu mến (ngã ái) bằng việc thấy những bắt lợi của nó. 


Tâm thức yêu mến tắt cả bà mẹ chúng sinh và tìm cầu 
sự bảo hộ họ trong an lạc 

Là cánh cổng đến vô lượng đức lành; 

Thậm chí nếu tất cả chúng sinh biến ra như kẻ thù của tôi, 

Nguyện cho tôi yêu mến họ một cách thân thương hơn 
chính cuộc sống của tôi. 


Tâm thức yêu mến kẻ khác hơn chính mình là cội nguồn 
đề đạt đến mỗi một lợi ích có thê tưởng tượng được. Nó có 
thể so sánh với thuốc thánh đề chữa trị bệnh truyền nhiễm, 
hay vật thể quý giá như nước cam lồ. Đấy là đạo sư tâm linh 
nội tại của chúng ta, là nhân tối thượng của Phật quả và dụng 
cụ siêu việt đề tháo mở khổ đau cho tất cả chúng sinh. 


Biết điều này, chúng ta nên đặt mọi nỗ lực vào trong sự 
phát sinh tâm giác ngộ (bodđh¡icif/a) này. Trong trường hợp 
nơi nào mà tâm giác ngộ (bodicif/a) như thế bị sụt giảm, nó 
nên được tái lập. Chỗ nào nó không bị sụt giảm, nó nên được 
làm cho tăng trưởng hơn lên. Người nào có thể tăng cường 
nỗ lực như thế qua ba cửa trong mọi phương diện ngày và 
đêm có những phẩm chất của một hành giả thực hành giáo 
pháp chân chính và biểu hiện bản chất thù thăng, hoàn cảnh 
thuận lợi tự tại được sinh ra làm người. Những hành vi của 
người ấy phụng sự như một sự cúng dường tuyệt vời là điều 
làm vui lòng các đẳng giác ngộ cũng như tịnh hóa những bất 
thiện nghiệp và tích tập công đức. 


NGÀY THỨ BA s L7 


Chúng ta sử dụng thế nào với sự an lạc của chính mình 
khi tất cả những bà mẹ 

Những người đã từng 

Tử tế ân cần với chúng ta từ thời vô thủy đang khổ đau? 

Do thế, sự thực hành của những vị Bồ Tát là phát sinh 

Tâm giác ngộ (bodhicifa) nhằm để giải thoát tất cả 
chúng sinh. 

Điều này là sự thực hành thứ mười của một vị Bồ tát. 

Điều thực hành thứ TƯỜI một của một vị Bồ tát bao gồm 
sự quán chiêu những phâm chât và những sự trở ngại của sự 
tự yêu mên (ngã ái) như sự chông lại thái độ yêu mên người 
khác hơn chính mình, và rèn luyện trong sự thực hành hoán 
đôi tự ngã với người khác. 


k1 1k %* »* % 


Cho đến bây giờ, chúng ta đang ôn lại những gì đã được 
thuyêt giảng trước đây. Bây giờ chúng ta tiêp tục: 
ĐIỀU THỨ MƯỜI HAI 

Nếu ai đấy, dưới năng lực mạnh mẽ của tham dục, 
cướp bóc hay 

Tấn công người khác để trộm cắp tất cả những vật 
dụng của một người 

Đấy là sự thực hành của một vị Bồ tát để dâng hiến 
thân thê, 

Tài sản và và đức hạnh của ba thời gian (quá, hiện, vị 
lai) đên họ. 


Dịch kệ: 


118 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


12. Hồi hướng thân, tài, đức 
Nếu bị thôi thúc bởi tham dục 
Khao khát tài vật chẳng Sở thuộc, 
Kẻ không may nào trộm của fa, 
Hoặc thấy cướp giật, cứ tảng lờ; 
Do tâm từ bỉ không nhiễm trước, 
Nguyện trọn hôi hướng cho người đó: 
Xin trao của, đức, lần hình hài - 
Chu Bồ tát trọn hành cách này 


Đoạn kệ này thảo luận làm thế nào trong sự rèn luyện 
việc thực hành sự hoán đổi tự ngã với người khác trong phô 
quát và định rõ một số thực hành để dấn thân trong thực tế 
khi những người bình thường đối diện với một tình cảnh mà 
có thể làm cho thù hận dâng lên. 

Chúng ta có thê cảm thấy giận dữ đối với ai đấy trộm, 
cướp chúng ta hay kích động người khác cướp bóc chúng 
ta, biểu lộ một sự tham muốn mạnh mẽ đối với tài sản của 
chúng ta. Chúng ta có thể bị làm cho đau râu buồn bã bởi vì 
mắt mát tài sản, bên cạnh điều mà người Ấy không có quyền 
đề tước đoạt những thứ của chúng ta; do thế chúng ta có thể 
quyết định đưa người ấy tới tòa án cỗ gắng lấy lại những thứ 
chúng ta đã mất. Nhưng điều nói ở đây rằng một người thực 
hành cung cách sống của Bồ tát không nên làm một việc như 
thế. Đúng hơn, nó khuyên nghị rằng chúng ta không nên chỉ 
cho đi tài vật của mình một cách tự nguyện đến người đã 
cướp bóc chúng ta, mà chúng ta cũng một lòng một dạ dâng 
hiến đến người ấy thân thê, và tất cả những hành vi tốt đẹp 
của chúng ta. 


Gyalsas Thogmed Zangpo đã bị tước đoạt tất cả những 


NGÀY THỨ BA s L19 


tài vật trong khi đi đến Sakya. Ông yêu cầu những người ăn 
cướp đang chạy thoát dừng lại một chút. Thấy ông trong rất 
bình lặng và thoải mái, không giống hầu hết những người 
mới bị cướp, chúng dừng lại trên đường và ông đến gần bên 
chúng nói rằng: “Xin hãy chờ một chút. Ngay bây giờ, khi 
các vị đã lấy đi tài vật của tôi, tôi không có dịp để hiển tặng 
đến quý vị. Bây giờ tôi muốn làm sự hiến tặng”. Nói điều 
này xong, ông tặng hành trang của mình cho những người ăn 
cướp và rồi thì nói với họ rằng: “Nếu quý vị đi theo lối này, 
quý vị sẽ đi ngang qua người thân chủ của tôi sống ở thung 
lũng và ông ta sẽ nhận ra những thứ này của tôi. Thế nên quý 
vị tốt hơn là đừng đi ngã này. Thay vì thế, hãy đi theo lối hẹp 
ấy, con đường uốn quanh”, và ông chỉ họ con đường an toàn. 
Ông được biết đã thật sự hoàn thành điều này và vì thế đã đặt 
những lời trong luận bản của ông thành sự thực tập. 
ĐIỀU THỨ MƯỜI BA 
Thậm chí nếu ai đấy muốn chặt đầu một người, 
Mà người ấy không có bất cứ lỗi lầm nào, đấy là 
Sự thực hành của một vị Bồ Tát để lãnh lấy tất cả 
Những hành vi bất thiện của người đó với năng lực 
của từ bỉ. 
Dịch kệ: 
13. Nhận ác nghiệp tha nhân 
Mặc dù ta chẳng tội tình chỉ 
Và không hại ai suốt trọn đời, 
Nếu có kẻ dọa đoạt mạng sống 
Chỉ bởi điên rô tâm loạn động, 
Dung thứ cầu người qua khổ tai, 


120 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Thoát khỏi đọa bắt hạnh sau này. 
Vô ngã nhận quả hành khốn khó - 
Chu Bồ tát trọn hành cách đó. 

Ngôn từ trong đoạn kệ này là rất khó đề đặt vào trong sự 
thực hành. Ngay cả nêu chúng ta thật sự giải thoát khỏi lôi 
lâm, những người khác, hành động VỚI những tư tưởng bât 
thiện như sĩ mê, ganh tỊ, và đô ky, có thê tiêp cận chúng ta 
với khuynh hướng làm cho chúng ta bị tôn hại nghiêm trọng, 
thậm chí đi xa đên mức như chặt đâu chúng ta. Ở đây nói 
răng, chúng ta nên cảm nhận từ bị hơn là giận dữ đôi với 
họ. Chúng ta nên thực hành lãnh lây tât cả những bât thiện 
nghiệp của họ tích tập qua sự thù hận và giận dữ của họ, VỚI 
tinh thân từ bi yêu thương. Điêu này biêu lộ những phân thực 
hành cho và nhận, điêu liên hệ đên nhận. 

ĐIỀU THỨ MƯỜI BỐN 

Thậm chí nếu ai đấy la hét những thứ lăng mạ khác nhau 

Với chính ta suốt khắp ba nghìn thế giới 

Đấy là sự thực hành của một vị Bồ tát vẫn nói 

Về những phẩm chất tốt đẹp của người ấy với một 
tâm thức yêu thương. 

Dịch kệ: 

14. Ngợi khen thay phi báng 

Nếu ai đôn xấu hoặc phỉ báng, 

Về ta, lời ác khó chịu đựng, 

Cả khi những điều bị rêu rao 
Lắm người tưởng thật cứ tin theo; 
Bởi ta vẫn mong kẻ bêu rêu 


NGÀY THỨ BA s L21 


Vượt khó khăn và tâm thư thải, 
Nên ngợi khen xử tốt với người - 
Chu Bồ tát trọn hành cách này 


Điều này liên hệ đến một trường hợp mà trong ấy, thê hiện 
cảm giác đôi lập đôi với chúng ta, người nào đây không chỉ 
rêu rao những tin đôn ác ý vê chúng ta, sau lưng chúng ta đên 
một Ít người, mà cũng tuyên truyền những ngôn ngữ không 
đề chịu khăp cả ba nghìn thê giới. Thông thường chúng ta 
cảm thây giận dữ răng người ây làm giảm giá trị chúng ta, lôi 
những lôi lâm và xem thường chúng ta. Nhưng những hành 
giả Đại thừa không nên nghĩ tưởng trong cách này. Tôt hơn, 
mặc dù người ây tuyên bô những sai lâm của chúng ta đên 
toàn thê giới, chúng ta nên nghĩ đên người ây với một lòng 
yêu thương, hãy nói với kiên thức mà người ây sở hữu và ca 
ngợi người ây. 

ĐIỀU THỨ MƯỜI LĂM 

Thậm chí nếu ai đấy định phơi bày những lỗi lầm 
thâm kín nhât và nói những lời ác ý của một người ngay 
giữa trung tâm một đám đông nhiêu người, đây là sự 
thực hành của những vị Bồ tát, lễ lạy một cách khiêm tốn 
đến người Ấy, với tư tưởng rằng người ấy là một vị đạo 
sư tâm linh. 

Dịch kệ: 

15. Xem kẻ thù như đạo sư 

Nếu ngay giữa đám đông tụ lại 
Có người cứ nhằm ta ngược đãi, 
Lớn tiếng phơi bày các lỗi lầm, 


Cười chê các nhược điêm vân còn. 


122 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Chớ nên giận hay cô chống đỡ, 
Lặng nghe và ghi nhận lời họ, 

Kính lễ người như một vị thầy - 
Chu Bồ tát trọn hành cách này. 


Có thể có một ngưởi trong đám đông ở đây mà người ấy 
nuôi dưỡng những khuynh hướng bệnh hoạn đối với chúng 
ta và làm mắt giá trị chúng ta nơi công cộng, phơi bày những 
yếu điểm và nói những thứ tiêu cực về chúng ta. Điều này 
làm chúng ta đỏ mặt vì thẹn thùng và cảm thấy buồn phiền 
vì tội lỗi, và chúng ta có thể trở nên giận dữ. Nhưng thật sự 
người này rất quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta không 
cảnh giác về sự yếu kém của chúng ta, do thế, người này 
giống như một vị đạo sư tâm linh chỉ chúng ra cho chúng ta. 
Mặc dù người ấy đang hành động với ý chí bệnh hoạn, chúng 
ta nên nghĩ vê người ây như một kẻ rất tử tế, và không cảm 
thấy giận dữ đối với người ấy. 


Như được nói rằng chúng ta nên thấy những lời hướng 
dẫn của đạo sư như làm rõ nét những khía cạnh tiêu cực của 
chúng ta. Chúng ta nên nhìn tất cả những hành vi tiêu cực 
được tích tập qua ba cánh cửa trong tấm gương của giáo pháp 
và nên bắt đầu loại trừ những hành vi tiêu cực của ba nghiệp 
(thân, khẩu, ý) trong thái độ đúng đắn. Giống như chúng ta 
cô găng chú ý ý những lời hướng dẫn của đạo sư lưu tâm đến 
những yếu điểm của chúng ta, do vậy, chúng ta nên xem 
người bình thường nói về những yêu kém của chúng ta như 
đồng đăng với một đạo sư tâm linh và nên chăm chú vào sự 
tử tế của người ấy. 

Được khen là xấu, bị chê là tốt. 


Sự yếu kém của chúng ta được nêu ra một cách trực tiếp 
khi chúng ta bị chê bai. Thê cho nên, như được nói ở đây, tôt 


NGÀY THỨ BA s 123 


hơn là thích thú được ca tụng, chúng ta nên vui mừng vì bị 
xem thường. Tại sao điêu này là như thê? Bởi vì những bât 
lợi của việc tiêp nhận ca ngợi là sự kiêu hãnh chúng ta gia 
tăng. Nhưng nêu ai đây chê bai chúng ta, chúng ta cô găng 
hệt mình đê vượt qua những lỗi lâm của chúng ta, chúng ta 
cảm thây hô thẹn về chúng và nuôi dưỡng một thái độ cô 
găng tránh chúng trong tương lai. 

Tương tự, nói rằng: 

Vui vẻ là xấu, khổ đau là tốt; khi chúng ta đau khổ 

Chúng ta nhớ lại Thánh Pháp. Khi chúng ta vui tươi, 

Chúng ta làm rỗng những công đức tích tập trước đây. 

Những lời nói này thật sự nối kết chúng ta với cốt lõi của 
sự thực hành. 


ĐIỀU THỨ MƯỜI SÁU 
Thậm chí nếu ai đấy được một nguwoif chăm sóc với 
yêu thương 
Như con của người ấy lại xem người ấy như một kẻ thù, 
Đấy là sự thực hành của những vị Bồ tát để biểu lộ 
một lòng tử tê vô cùng, 
Như bà mẹ đối với con của bà ta bị tắn công bởi bệnh tật. 
Dịch kệ: 
16. Từ ái vô điều kiện 
Nếu người ta thương và chăm lo 
Như mẹ hiển cưng quý con thơ, 
Đáp lòng tận tụy bằng oán ghét 
Xử ta như kẻ thù sâu nhất, 


Hãy xem việc đó bệnh nguy nan 


1244 ‹ BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Hành con mình và dấy động tâm, 
Càng yêu quỷ hơn và tử tế - 
Chư Bồ tát trọn hành cách đó. 


Ý nghĩa trong đoạn kệ này cũng được tìm thấy trong 7m 
Đề Mục Luyện Tâm của Geshe Langri Thangpa: “Khi những 
ai đây mà tôi đã từng làm lợi ích đên và trong những ai đây 
tôi đã từng có những niêm hy vọng lớn lao lại mang đến cho 
tôi những tai họa khủng khiêp, tôi sẽ nhìn người áy như bậc 
đạo sư thánh thiện của tôi”. Chúng ta có thê nuôi dưỡng hay 
hồ trợ ai đây như con ruột của chính mình, với một lòng quan 
tâm yêu mên như thê chúng ta đáng lẽ phải được đên đáp, tuy 
thê lại thây răng kẻ ây lại chọn cách ngược đãi chúng ta hay 
đôi xử với chúng ta như kẻ thù thay vì đên đáp sự ân cân của 
chúng ta. Tương tự thê, trong “Bồn Trăm Bài Kể) nói răng: 

Ai đấy cư xử một cách tệ bạc bởi vì kẻ ấy bị sở hữu bởi 
qHỷ dữ 

Sẽ không gợi lên giận dữ trong sự chăm sóc của ÿ sự 
với người áy 

Cũng giống như, Đẳng Mâu Ni nhìn những phiền não 
nh kẻ thù thay vì là 

Người hành động với phiền não. 

Và trong “Lời Ca Ngợi Ngạc Nhiên” của Changkya Rol- 
paI DorJe nói răng: 

Đứa con bị quỷ dữ làm khổ não có thể gắt gỏng với bà 
mẹ yêu thương của nó 

Nhưng bà tiếp tục biểu lộ lòng mến yêu và quan tâm 
về nó. 

Tương tự thế, khi những chúng sinh lang thang (trong 
cối luân hồi) của thời mạt pháp ngược đãi con, 


NGÀY THỨ BA s L25 


Con, một người từ bỉ lưu tâm đến họ với lòng yêu 
thương ân cán. 


Thí dụ, khi Thượng thư Gewang biểu lộ một sự thất lễ 
và vô liêm sĩ nghiêm trọng đối với đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 
bảy Kelsang Gyatso, Ngài không biểu lộ ra một dấu vết nào 
dù nhẹ nhất về giận hờn đối với vị thượng thư của Ngài mà 
minh chứng một tâm từ bị và thương mên. Đây là tại sao 
Changkya Rolpai Dorje đã viết những lời cầu nguyện này, đề 
ca ngợi đức Đạt Lai Lạt Ma thứ bảy. 

Bà mẹ của đứa con bị quỷ đữ sai khiến và đe dọa bà với 
một con dao không trở nên giận đữ. Thay vì thế, bà làm tối 
đa khả năng của bà để để xua đuổi sự ảnh hưởng của con 
quỷ dữ khỏi con của bà. Tương tự thế, nêu ai đấy tôi đã từng 
giúp đỡ và nuôi dưỡng với lòng ân cần tử tế quay lại thóa mạ 
tôi, thay vì phát sinh lòng giận dữ đối với người ấy và tôi cố 
gắng một cách chân thành để tiêu trừ phiền não của người 
ấy. Những điều này là cực kỳ khó khăn để đặt vào trong sự 
thực hành, đây là tại sao chúng được thảo luận trong những 
dòng kệ riêng biệt của luận bản, nhằm đề nhân mạnh chúng. 


ĐIỀU THỨ MƯỜI BẢY 

Thậm chí nếu một người cùng vị trí hay thấp hơn chính mình 

Toan thóa mạ mình quá sức ngạo mạn 

Đấy là sự thực hành của những vị Bồ tát hoàn toàn 
tôn trọng đê xem 

Người ấy như một vị đạo sư, trên đỉnh đầu của họ. 

Dịch kệ: 

17. Khiêm tốn nhận phê phán 

Bạn ngang hàng hay kẻ kém thua 


126 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Về trí, tâm linh, hoặc sang giàu, 
Mắng ta xem không ra gì hết 
Do lông ngã mạn và ghen ghét, 
Xem họ như thầy dạy ta luôn 
Khiêm tốn và trừ tánh kiêu căng, 
Tôn trọng và đặt họ cao cả - 
Chư Bồ tát trọn hành cách đó. 

Điều này có nghĩa là chúng ta nên đối xử với người làm 
tôn hại hay lăng mạ chúng ta hêt sức tự hào như đạo sư của 
chúng ta và lạy họ với sự tôn trọng. Ngay cả nêu kiên thức 
và lôi sông của họ là cùng tâm cỡ hay thâp hơn chúng ta, hay 
nêu dưới những tình huông người ây không thê hy vọng đê 
tranh đua với chúng ta trong bât cứ cách nào, đây là một sự 
thực hành rât hữu ích. 


Khi một người như vậy khuấy động sự giận dữ của chúng 
ta và rằng sự giận dữ ấy tồn tại với chúng ta đến một hay hai 
ngày, nó là một ý tưởng tốt để tưởng tượng rằng người âyở 
ngay trước mặt chúng ta và lập đi lập lại những lời ây, từ trong 
“Tám Đê Mục Luyện Tâm Geshe Langri Thangpa nói rằng: 


Khi tôi đồng hành với những người khác, 

Nguyện cho tôi, từ trong chiều sâu của trái tìm tôi, 

Nghĩ về chính mình như là người thấp kém nhất, 

Và tắt cả những người kia là siêu tuyệt. 

Trong lập lại những ngôn từ này và tưởng tượng người ấy 
ở trước mặt chúng ta, chúng ta nên đặt đâu chúng ta lên bàn 
chân họ với tư tưởng, “Tôi là kẻ tháp hơn người. So sánh với 
tôi, người là siêu nhân trong những kiên thức như thê - như 
thê và vì lý do này và lý do kia người là cao hơn tôỷ`. 


NGÀY THỨ BA s L27 


Nghĩ trong cách này sẽ lợi ích tâm tư chúng ta bằng việc 
làm nó yên tĩnh hơn. Sau một lần nào đấy chúng ta sẽ thấy 
rằng sự giận dữ hung hăng trong tâm thức chúng ta đối với 
người ấy giảm thiểu cường độ và trở nên vô hiệu lực. Nếu 
chúng ta thấy mắt đi lòng tự trọng trong tiến trình này, chúng 
ta giữ điều này với chính mình, và khi gặp người ấy, hãy đơn 
giản hành động một cách tự nhiên. Chúng ta nên đối xử người 
ây như đạo sư của chúng ta trong sự thực tập quán tưởng của 
chúng ta, tôn trọng người ấy và lễ lạy người ấy, với một mục 
tiêu đạt đến sự yên tĩnh trong tâm thức của chúng ta. 


Như được nói rằng chướng ngại lớn nhất trong sự thực 
tập giáo pháp sinh khởi cả khi chúng ta cực kỳ yếu đuối hay 
vô cùng mạnh mẽ. Điểm này được nhắn mạnh trong “Hướng 
Dẫn Cung Cách Của Đời Sống Bồ Tát”. Có một nguy cơ về 
sự suy thoái trong sự thực hành giáo pháp của chúng ta khi 
chúng ta trở nên rất yêu đuối hay, trái lại, rất thành công, do 
thế chúng ta không thể gìn giữ nó một cách chính xác. Chúng 
ta phải cần thận trong những lúc như thế này. 


Thí dụ, hiện tại những người Tây Tạng chúng tôi đang 
sống xa quê hương của mình. Chúng tôi phải rải rác khắp 
thế giới và đối điện một sự thiếu hụt về thực phẩm và thức 
uống. Người ta làm bẻ mặt chúng tôi bằng việc gọi chúng tôi 
là những người ngụ cư. Trên hết của điều ấy, một số người 
chúng tôi mắc phải bệnh lao và được đưa đến bệnh viện. 
Chúng tôi có thể cũng trải qua một số phiền não từ những 
bồn tôn (haythần linh xá trạch) bản sở rồi trở nên chán nản, 
nghĩ rằng, “7i đã xa quê hương của tôi, tu viện của tôi. Tôi 
bị bệnh và người ta chế nhạo tôi. Nếu tôi trì niệm báy giờ, 
nó không có tác dụng gì. Bát cứ điều gì tôi làm bây giờ sẽ 
không hỗ trợ cho tôi. Tôi yếu đuối và tôi thiếu những căn bản 
cần thiết của đời sống. Nếu phải chỉ tôi có một vài người bạn 


128 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


chăm sóc cho tôi, tôi sẽ chẳng thiết gì đến tắt cả những thứ 
khác; nhưng tôi không có một người bạn nào cả”. 

“Trên tắt cả đấy, tôi đang bị những người khác bắt nạt. 
Nêu tôi mạnh khỏe, tôi sẽ không ngại, nhưng tôi không khỏe 
mạnh, tôi đang bị hành hạ bởi những chứng bệnh. Mặc dù 
điều này là thê, nhưng nêu tâm tư tôi vững vàng hơn và không 
bị quỷ ma làm chủ, thì cũng sẽ tốt thôi. Nhưng quỷ ma đã sở 
hữu tâm thức tôi và tôi hoàn toàn ở trong một tình trạng tuyệt 
vọng với tất cả những thứ làm tôi ưu phiên khô sở”. 

Rất dễ dàng quên đi sự thực hành của một vị Bồ tát khi 
chúng ta ở trong một tình trạng như vậy, vì thê chúng ta nên 
thật là cân thận trong những lúc như thê. Chúng ta thực hiện 
điều này như thê nào? 

ĐIỀU THỨ MƯỜI TÁM 

Ngay cả một người sống trong một hoàn cảnh nghèo 
nàn, luôn luôn bị người ta xúc phạm 

Và bị khỗ sở bởi một chứng bệnh trầm kha hay bởi 
những quỷ ma, 

Đấy vẫn là sự thực hành của những vị Bồ tát tiếp nhận 
một cách ngoan cường 

Những hành vi tiêu cực và những khổ đau của tất cả 
chúng sinh. 

Dịch kệ: 

18. Nhận khổ tha nhân 

Dù chỉ là người khôn khó thay 
Luôn bị bạc đãi lắm đắng cay, 
Nếu cứ bệnh hoạn đây vò mãi 


Lại bị hại, đớn đau, ngăn ngại, 


NGÀY THỨ BA s 129 


Hãy nhận đau khổ của tha nhân 
Phải chịu đựng do lỗi đã làm, 
Đừng mắt dũng tâm khi nhận khổ - 
Chu Bồ tát trọn hành cách đó. 

Bắt cứ những khổ đau nào mà chúng ta phải chịu đựng, 
chúng ta nên nguyện ước cho những khô đau của tât cả chúng 
sinh chín muôi trên nó, tư duy: “Nguyện cho khô đau này của 
con tiêu biêu và tịnh hóa tát cả những khô đau của chúng 
sinh”. Chúng ta nên phát sinh sức mạnh nội tại vĩ đại mà 
không đánh mât can đảm, do thê chúng ta mới có thê lãnh 
lây khô đau thật sự của kẻ khác và những hành vi tiêu cực là 
cội gôc nguyên nhân. Sự thực tập này của những vị Bô tát là 
cực kỳ quan trọng. 

Cũng có một cơ hội quên lãng giáo pháp nêu chúng ta trở 
nên thành công và có nhiêu tài sản. Vì thê, có nói răng: 
ĐIỀU THỨ MƯỜI CHÍN 

Nếu một người nỗi tiếng, được nhiều người tôn trọng 
với sự giàu sang của Tỳ Sa Môn thiên vương (chúa tê hộ 
vệ về của cải), 

Đấy là sự thực hành của Bồ tát, hãy thấy sự không 
bản chât của vinh quang và giàu sang 

Của trần gian, để duy trì tính chất không tự phụ. 

Dịch kệ: 

19. Tránh kiêu mạn 

Được khen, nổi tiếng, ngưỡng mộ nhiễu 
Người kính trọng gặp luôn cúi đâu, 
Dù có sản nghiệp thát vĩ đại 


130 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Ngang với kho tàng của Thân Tài, 
Thé nhưng thấy rõ quả luân hôi, 
Dù may mắn, chẳng phải tỉnh khôi, 
Diệt mạn từ vinh hoa khởi dấy - 
Chu Bồ tát trọn hành cách đấy. 


Chúng ta có thể phát triển tiếng tăm vì sự hiểu biết những 
kinh sách luận điển cũng như vì kiến thức quảng bác của 
chúng ta, vì thể người ta ca ngợi chúng ta. Chúng ta có thể 
trở nên rất phổ biến [được mọi người ưa thích] và ngay cả 
được đề cao trên trang bìa của những tờ báo. Điều phố thông 
này chúng ta đã đạt được không phải được đem đến do bởi 
sự nổi danh của chúng ta, chăng hạn như giết người hay làm 
tốn hại kẻ khác, nhưng từ sự đạt được một danh thơm. Và vì 
thế người ta cúi đầu trong sự tôn trọng đến chúng ta và từ sự 
ảnh hưởng của chúng ta. 


Thêm nữa, chúng ta không muốn điều gì cả. Chúng ta có 
quá nhiều tài sản thế gian mà chúng ta có thê so sánh ngay 
cả với những người giàu có nhất. Chúng ta có những người 
phụ giúp trung thành và những người bạn tốt, và nhiều người 
đi theo để phục vụ chúng ta. Tại thời điểm này, sự thực hành 
của những vị Bồ tát có thê bị suy giảm, và chúng ta có thể 
bắt đầu suy nghĩ theo những dòng này: “7ôi có nhiêu tài sản 
và tiếng tăm tốt. Tôi là một người học vấn cao, và người ta 
ca ngợi tôi với sự tôn trọng của họ và tin tưởng trong tô”. 

Chúng ta có thể biết một vài điều mà kinh Phật đã nói, 
nhưng có một sự nguy hiểm mà chúng ta sẽ phát triển một 
thái độ không lành mạnh sẽ dẫn chúng ta đến suy nghĩ, “76i 
biết nhiều kinh luận và tôi có một tiếng tăm uyên ¡ bác như thể 
và như thế. Tôi biết kinh luận quá rõ ràng mà nếu Long Thọ 
đến đây bây giò. Tôi có thể đánh bại ông cụ. Ngay cả Văn 


NGÀY THỨ BA s I3l 


Thù sắp đến, thì cũng tốt thôi”. Chúng ta bắt đầu nghĩ như 
thế ngay cả nếu chúng ta đối diện với sáu thứ trang nghiêm 
và hai vị thầy siêu việt”), chúng ta sẽ chỉ đạo chính mình khả 
quan, và chúng ta không nhận ra rằng loại suy nghĩ này báo 
trước sự đi vào thế giới địa ngục. Nhiều loại suy nghĩ phi 
Phật pháp cũng có thể sinh khởi qua những con người đặt 
niềm tin và tôn trọng chúng ta. 


Tương tự thế, nếu chúng ta rất can cường và tỉnh thần 
mạnh mẽ, chúng ta có thể bắt đầu để nghĩ trong cách này: 
Tôi đã làm việc cát lực vì lợi ích của giáo pháp và chính 
trị, vì thế nếu tôi có tích tập một số hành vi tiêu cực cũng 
chẳng hê gì”. Có một sự nguy hiểm trong những tư tưởng 
như vậy, bởi vì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể thực hành 
giáo pháp một cách thích đáng trong khi được thôi phông lên 
và phô trương trong hình thức, dựa trên những lý do không 
đúng đắn. Chúng ta nên phải rất cân thận một cách thực sự 
trong những thời gian như vậy. 


Như được viết trong “Ước hẹn với Niễm tin" [Engage- 
ment oƒ Faith], tiểu sử của Đại sư Tông Khách Ba: “K”i 
người ta trải những tắm thảm đặc biệt vì tôi và cúng dường 
nhiễu thứ vì lòng tôn kính, sự tôn trọng của họ là chân thành; 
mặc dù thế, ngay trong khoảnh khắc ấy tôi đông thời nhận 


2. Đại sư Long Thọ và đệ tử là Thánh Thiên, khai sáng trường phái 
triết học Trung Quán (Ä⁄ađhyamika); Vô Trước, khai sáng trường phái 
Duy Tâm (C#amairin), và em là Thiên Thân, người viết tác phẩm 4 7} 
Đạt Ma Câu Xá; Trần Na, đệ tử của Thiên Thân, khai sáng trường phái 
Luận Lý học Phật giáo (như riêng biệt với hệ thống luận lý học Ấn Độ), 
người viết nên tác phẩm Nhân Minh Luận và Tập Lượng Luận; Pháp 
Xứng, viết luận văn tranh luận chính, 7ích Lượng Luận, là tác phẩm vẫn 
đang được học tập hiện nay trong các tu viện; và Yonten Wod và Shakya 
Wod là những người đệ tử kế thừa. 


132 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


ra rằng tất cả những thứ này là vô thường và không đáng tin 
cậy, cũng dối trá như vọng tưởng. Với suy nghĩ ấy, tôi cảm 
thấy buôn mênh mang, thấy tất cả mọi vật xuất hiện như 
không thật và nhất thời. Sự chịu đựng buôn khổ này mang 
đến một sự chuyển hóa trong chiều sâu trái tim của tôi, là 
điều bẩm sinh ngay từ lúc mới ban đầu”. 


Một người nên theo sự khuyên bảo trong Hướng dân 
Đời sống Bồ Tát đạo (the Bodhicharyavatara), nói rằng: 
“Tại sao có đi đấy thích ca ngợi bạn, khi có một số người 
khác xem thường bạn? Tương tự thế, không có điểm nào 
trong sự không thích ai đáy xem thường bạn, bởi vì có những 
người khác ca ngợi bạn. Đây thực sự là những ngôn ngữ từ 
đi và chúng ta nên hưu ý chúng. Không điều nghiên nội dung, 
chúng tôi cảm thấy rằng ca ngợi có bản chất của khổ đau. 
Sự chuyển hóa mang đến trong chiêu sâu tâm thức của chúng 
tôi dừng lại với tôi một thời gian đài và thực tế là bẩm sinh 
từ lâu xa trước đáy”. 


Thông điệp này chứa đựng một tuệ trí thậm thâm. Với 
điểm gì đang bám víu đến tiếng tăm trống rồng của một 
thanh danh to lớn? Có gì tuyệt vời về ca ngợi? Nó chỉ đơn 
thuần là những chữ nghĩa khô khan. Ai đây có thê ca ngợi 
chúng ta hôm nay, nhưng nếu sau đó chúng ta làm việc gì đấy 
không có tư cách những lời ca ngợi ấy trở nên vô dụng. Điều 
này được bàn luận trong “7 ràng hoa Quý báu” và giông như 
trong “Những sự Hướng dẫn đến một vị Vua” của Long Thọ, 
trong ây nói rằng danh thơm của một người, dù to lớn thế 
nào, thì cũng chăng có gì diệu kỳ trong chính nó. 


Chúng ta cũng không ao ước hay bị vướng mắc với những 
tài vật của chúng ta, ngay cả nêu chúng ta có nhiều đi nữa. 
Tích tập và bảo vệ tài sản và danh tiếng được nói là nguyên 
nhân của nhiều đau khổ. Chúng ta nên kêu gọi để quan tâm 


NGÀY THỨ BA s 133 


những điều tốt đẹp của cõi luân hồi sinh tử từng thứ một và 
lưu ý những sự bất lợi của chúng, trong cách này thuần hóa 
tâm thức chúng ta để tránh bị thôi phông với tự hào. Như 
Brom”s Tonpa nói: “Bạn nên duy trì sự khiêm cung trong 
khi được ca ngợi và đón nhận một sự tiếp cận thoải mái đến 
những øì hài lòng bạn”. 

Đây là một lời nói vô cùng ý nghĩa, và chúng tôi thực 
hành điều này tối đa như có thể. Người ta dâng phẩm vật 
cúng dường, bày tỏ sự tôn kính và ca ngợi chúng tôi, nói 
tằng, “Đây là Đáng Thánh thiện Đạt Lai Lạt Ma [His Holi- 
ness the Dalai Lama]”, nhưng chúng tôi duy trì sự khiêm 
hạ của mình. Nhiệm vụ của chúng tôi như một tu sĩ đơn độc 
chứng tỏ sự toàn tâm toàn ý của chúng tôi trong giáo pháp và 
thực hiện như thế cũng đề làm chúng tôi an lạc. 


Những người khác cũng nên làm giống như thế. Thí dụ, 
bạn không nên tranh lấy một vị trí tốt trong một chỗ ngồi 
được sắp đặt cũng không hy vọng cho điều ấy, mà tốt hơn là 
hãy quên đi cách suy nghĩ như thế. Bạn nên dắn thân trong 
những hành vi Phật pháp đấy là sự thực hành giáo pháp thật 
sự. “Một người có thể tiễn hành [những hành vi] không phải 
giáo pháp trong khi vẫn ăn vận lễ phục bên ngoài của Phật 
pháp”. Quý vị nên tỉnh thức liên tục và thực hành sự tự lượng 
định thường xuyên liên tục như mình có thể. Kiểm điểm 
chính mình đến tận cùng như mình có thể; nếu bạn thật sự 
không thê làm điều này thế thì không phải lỗi của bạn. 


Hãy khiêm tốn và tiếp nhận một vị trí thấp đưa đến kết 
quả trong sự an lạc hạnh phúc, và là điều vô cùng quan trọng. 
Nếu chúng ta cố gắng để duy trì trong một VỊ trí cao, chúng ta 
sẽ kinh nghiệm khổ tâm sau này nêu mọi việc không xảy ra 
như chúng ta đã kỳ vọng; trái lại chúng ta sẽ không phải trải 


134 ‹ BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


qua bất cứ cảm giác mất mát từ việc lựa chọn tiếp nhận một 
VỊ trí thấp. Khiêm hạ là quan trọng một cách đặc biệt trong 
cộng đồng Tây Tạng, nơi chúng tôi có những thí dụ tốt để 
thực hành theo. 


Tuy thế, mọi người trong những cộng đồng thường không 
xem như một sự khâm phục để tìm một vị trí thấp sẽ thật sự 
khổ sở vì mất mát bởi tiếp nhận một thế đứng khiêm hạ. 
Những tập quán xã hội như thế không thê được tin cậy, khi 
những người giữ một vị trí thấp được xem như không thích 
hợp để gánh vác những trách nhiệm trong xã hội. Những 
người này chi giành được những lời xúc phạm và lăng mạ 
từ việc giữ lấy thái độ khiêm tốn của họ. Điều này khác với 
xã hội Tây Tạng, nơi những điều như thế này chưa xảy ra. 
Vì thế, đối với những người Tây Tạng tốt hơn là khiêm tốn, 
và điều này đặc biệt đầy ý nghĩa đối VỚI những ai có những 
danh hiệu và tên tuổi như học giả, tiễn sĩ geshe, Lạt-ma, và 

. Một thái độ khiêm cung là một trang nghiêm thánh 
thiện cho những giáo huấn, trái lại tự phụ và kiêu ngạo có thể 
đến từ có một nhãn hiệu không phản chiếu tốt đẹp đối với 
giáo pháp. 

Bắt cứ điều gì người ta lựa chọn để làm, tùy thuộc vào họ. 
Không phải là vấn đề của tôi. Nhưng bởi vì chúng ta có tự 
do ngôn luận, chúng tôi đã chọn lựa đề nói những điều này. 
Những người kiêu ngạo không làm nên một ấn tượng tốt và 
sự tự hào như thế là không có thực chất. Chúng tôi có một 
vài người bạn hay xem thường và lăng mạ người khác căn 
cứ trên chút ít thông tin mà họ biết, mặc dù họ không nhận ra 
sự phán đoán saI lầm của họ. Do thế, đây là sự thực hành của 
những vị Bồ tát đề từ bỏ tự hào, như được nói ở đây. Bây giờ 
chúng ta chuyên sang đoạn kệ tiếp. 


NGÀY THỨ BA s 135 


ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI 

Nếu kẻ thù ngoại tại bị tiêu diệt trong khi không kiềm chế 

Kẻ thù là lòng thù hận của chính một người, kẻ thù 
ngoại tại sẽ gia tăng. 

Vì thế, đấy là sự thực tập của những vị Bồ tát để chinh phục 

Tâm thức của chính họ với đội quân của từ ái và bi mẫn. 

Dịch kệ: 

20. Diệt nội thù 
Sân ẩn trong tâm bị lãng quên 
Lại chuyển ngược ra ngoại thù nhân, 
Cố tiêu diệt họ, giết hàng vạn, 
Vạn kẻ thù khác lại hành hạ. 
Thấy rõ bạo hành chẳng giải trừ 
Hãy dụng lực nhân ái khoan từ; 
Nội hướng điều phục tâm động loạn - 
Chư Bồ tát trọn hành cách đó. 

Tất cả những kẻ thủ ngoại tại chúng ta đánh bại sẽ được 
thay thê một cách không châm dứt bởi những người khác nêu 
chúng ta không thuần hóa lòng thù hận trong chúng ta. Trong 
Hướng dẫn Đời sống Bồ tát đạo nói rằng: 

Nơi nào tôi có thể tìm đủ da 

Với nó để phủ trên bê mặt của trái đất? 

Nhưng (mang) da duy chỉ trên đôi giày của tôi 

Là đủ để phủ trên mặt đất với nó. 

Nghĩa là: 

Những chúng sinh ngang ngược (không giới hạn) nhự hư không: 


136 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Không thể vượt thắng tắt cả họ. 

Nhưng nếu tôi chỉ vượt thắng những tư tưởng sân hận 
mà thôi, 

Điêu này sẽ đồng như chiến thăng tất cả kẻ thù. 

Làm thế nào chúng ta chinh phục tất cả những kẻ thù của 
chúng ta trong cõi trần gian này của ba nghìn thế giới? Điều 
đó là không thể. Tuy thế, thuần hóa kẻ thù nội tại của sân 
hận là đồng với việc thuần hóa tất cả những kẻ thù ngoại tại. 
Nếu chúng ta lưu tâm đến tình cảnh này từ quan điểm của 
Phật pháp, chúng ta có thể thấy rằng trong khi sân hận nội 
tại vẫn chưa được thuần hóa chúng ta thiếu chịu đựng hay 
kém kiên nhẫn. Mọi việc có thê trôi chảy trong vài ngày 
hay vài tháng; rồi thì rỗi rắm xảy ra mà chúng ta phải đối 
phó, và rồi thì một vấn đề khác nổi lên thế vào vị trí ấy. 


Có nhiều rắc rối trong môi trường xã hội một cách thông 
thường, cội nguồn của nó là sự sân hận nội tại không được 
thuần hóa. Như một kết quả người ta không thể vượt thắng 
kẻ thù ngoại tại ở chung quanh họ, hãy để riêng những kẻ 
thù của một khu vực khác. Những khó khăn sinh khởi bởi 
vì người ta tranh đua đê không chê lần nhau. Câu trả lời cho 
điêu này là phải kiêm soát trên những kẻ thù nội tại của sân 
hận. Nhưng làm thê nào chúng ta đạt được điêu này? 

Không vận dụng một mũi tên, vũ khí và tắm chắn (cải mộc) 

Một người chỉnh phục một tỉ Ma vương hoàn toàn đo 
chính mình, 

Ai biết kỹ năng của trận chiến này hơn là quý vị? 


Chúng ta phải thuần hóa kẻ thù nội tại bằng sự tiếp nhận 
áo giáp của từ ái và năng lực bao la của bi mẫn. Vì thế, trong 
bất cứ cộng đồng nảo, chúng ta nên bộc trực, ngay thắng, và 
lịch sự với nhau, nói chuyện mặt đối mặt và làm một sự phân 


NGÀY THỨ BA s 137 


biệt rõ ràng giữa đúng và sai. Bằng việc hành động trong 
một cung cách như thế chúng ta có thể dần dần khắc phục sự 
bùng nỗ cơn giận của những người khác và làm dịu chúng 
dần. Nếu chúng ta trả đũa bằng sân hận khi những người 
khác biểu lộ giận dữ đối với chúng ta, điều ấy chỉ làm vấn 
đề tệ hại hơn, giống như quậy nước bùn sẽ làm nó đục ngầu 
lên, vấn đề sẽ tối tăm, âm u hơn chăng lợi ích cho ai. Nhưng 
sự cư xử một cách lịch sự sẽ gỡ ngòi nỗ của sân hận sau một 
khoảng thời gian nào đây. Một cơn thịnh nộ chăng phục vụ 
cho một mục tiêu nào ngoại trừ làm gia tăng sân hận, tự hào, 
ghen ty, và tính tranh đua của con người. 


Làm những sự phân chia mạnh mẽ giữa chính chúng ta 
và phe phái chúng ta như để chống lại những người khác và 
phe phái của họ làm tăng thêm khả năng đồng thời bùng nổ 
sân hận. Trên bình diện của sân hận, chúng ta nên cho một sự 
giải thích hợp lý nếu người kia tiếp nhận. Nhưng nếu người 
kia không muốn nghe, thế thì chúng ta để nó cho thời gian. 


Sân hận là một cảm xúc hay thay đổi. Nó phát sinh không 
báo trước và biến dần sau một lúc. Mặc dù người ấy là một 
người mà người ấy luôn luôn là như thế nào ấy, lúc Tgười ấy 
sân hận sẽ không hè bị lay chuyền khi thân nhân cố gắng để 
an ủi. Người ấy sẽ vẫn đấm vào đầu kẻ thù của mình. Sau 
này, khi cơn giận dữ của người ấy đã phai nhạt, họ thậm chí 
có thể là bạn của nhau. 


Chúng ta có thể thấy từ thí dụ này rằng kẻ thù nội tại là 
cực kỳ nguy hại. Những giải thích khác nhau được đưa ra 
trong thảo luận này về thuần háo kẻ thù phiền não của chúng 
ta trên vấn đề làm thế nào đề đem sự hóa giải đến giận dữ và 
thù hận. Điều được nhấn mạnh là nguy hại vô cùng nếu để 
tâm thức nhiễm ô với thù hận. Trong đoạn kệ tới, chúng ta được 
chỉ cho thấy làm thế nào để đem thuốc giải đến vướng mắc. 


138 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI MỐT 
Cảm giác khoái lạc, như nước mặn, làm tăng thêm 
khát dục 
Không cần biết bao nhiêu họ được thọ hưởng. 
Vì thế sự thực tập của những vị Bồ tát là hãy từ bỏ 
chúng ngay lập tức 
Tắt cả những đối tượng phát sinh tham dục đối với họ. 
Dịch kệ: 
21. Lìa buông lung căn trần 
Buông thả các căn theo các trần 
Và uống nước muối cũng như nhau. 
Càng dùng nhiễu vào cho thỏa thích, 
Càng tăng tham muốn và khao khát. 
Nên khi chớm bị cuốn hút vào 
Bất cứ vật gì các căn ưa, 
Cắt nhanh không chút chỉ do dự - 
Chư Bồ tát trọn hành cách đó. 

_Điều này liên hệ đến những đối tượng của tham dục 
chăng hạn như hình sắc, âm thính, mùi hương, vị nêm, xúc 
chạm. Tuy nhiên, càng thụ hưởng khoái lạc của những đôi 
tượng tham dục này, giông như là chúng ta đang uông nước 
muôi, nó chỉ làm chúng ta khao khát thêm nước. Giông như 
thê, say sưa trong sự thích thú tham dục chỉ làm chúng ta 
tăng thêm đam mê. Nó giông như chứng ngứa trên da, chúng 
ta muôn gãi cho đã ngứa và hệt ngứa. Điêu này cũng có tác 
dụng trong một lúc, nhưng rôi thì chúng ta phải tiêp tục cho 
đên khi toạt da chảy máu. Như được nói trong “Tràng hoa 
Quý báu”: 


NGÀY THỨ BA s 139 


Gãi làn da ngứa ngái làm khoải chí 
Nhưng tốt hơn đừng có ngứa mà chỉ 
Tương tự thế nhân ham khoái lạc 


Nhưng an lạc hơn tự tại chẳng tham câu. 


Chẳng bao giờ có sự thỏa mãn trường cửu trong sự hài 
lòng với tham dục. Tuy thế, càng thụ hưởng chúng nhiều 
hơn, càng gia tăng thêm sự vướng mắc của chúng ta. Đấy là 
sự thực hành của những vị Bồ tát để phản chiếu trên những 
sự bât lợi vê những phâm chât của tham dục và đôi tượng của 
chúng là những điêu sẽ làm tăng tiên tham dục trong chúng 
ta và vì thê nhặc lại là hãy từ bỏ những đôi tượng này. 

Trước điều này luận bản đã đối diện với những sự thực 
tập liên hệ đên tâm giác ngộ (bod”¡ci4) quy ước thông 
thường. Ở đây dường như nó đang thảo luận cánh cửa đi vào 
sự thực tập tâm giác ngộ căn bản, mà nó bao gôm hai khía 
cạnh: Sự thực hành cân băng không gian trong thiên quán và 
sự thực hành trụ thiên tỉnh giác vê bản chât tự nhiên huyên 
hóa của những hiện tượng. 

ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI HAI 

Bắt cứ điều gì xuất hiện là (sự biểu hiện của) tâm thức 
chính người ây; 

Tính bản nhiên của tâm thức nguyên sơ tự do với biến 
chuyên huyền hóa (hành) 

Biết điều này, đấy là sự thực hành của những vị Bồ tát 

Không vọng tưởng những biểu hiện của chủ thể và 
đôi tượng. 

Dịch kệ: 


22. Phá niềm tin hữu cố nhiên 


140 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Vật trông như hiện hữu chân thật 
Chỉ do tâm ảo cấu tạo tác; 

Tám của ta từ thuở uyên nguyên 
Nào có tỉnh túy thật có nhiên. 
Thức giác Chân để vượt suy niệm 
Từ vật được biết với người biết, 
Giải phá niềm tin cố nhiên hữu - 
Chư Bồ tát trọn hành cách đó. 


Bắt cứ điều gì xuất hiện đến chúng ta chỉ là tâm thức — cả 
những hiện tượng của cõi luân hồi lẫn những thế giới ngoài 
vòng sinh tử. Điều này cũng là một cách nói rằng những hiện 
tượng ngoại tại là một phần của tâm thức, là điều được liên 
hệ với trường phái Duy tâm hay duy thức (Minad only— Chif- 
tamirin) hay quan điểm của Du già Trung quán Tự quản tông 
(Yogacharya Svatantrika Madhyamika). 


Nếu chúng tôi giải thích theo quan điểm được cho là của 
Nguyệt Xứng (Chandrakirti), nó có nghĩa là những hiện 
tượng của thê gian lẫn xuất thế gian xuất hiện trong những 
phương diện đa dạng thanh tịnh và nhiễm ô của chúng tất cả 
là trống rồng sự tồn tại cố hữu (không có tự tính). Quan điểm 
này hàm ý răng chúng được tạo nên một cách chủ quan bởi 
tâm thức quy ước (thế đé) và tồn tại một cách đơn thuần bởi 
vọng tưởng được mệnh danh. Nếu những hiện tượng tồn tại 
một cách thật sự và cụ thể từ chính nó như chúng xuất hiện 
đến chúng ta, thế thì sự tồn tại thật sự của chúng trở nên rõ 
ràng hơn chứ không như chúng ta khám phá rằng bản tính tự 
nhiên của nó không thể tìm thấy. 


Có phải chúng ta thất bại trong việc tìm ra bản chất tự 
nhiên của chúng bởi vì những hiện tượng thật sự tôn tại hay 


NGÀY THỨ BA s l4I 


bởi vì chúng không tồn tại? Không phải bởi vì sự không tồn 
tại của nó mà chúng ta không thể tìm ra. Nó có một chức 
năng và vì thế nó phải tồn tại. Ảnh hưởng không lành mạnh 
hay không lành mạnh mà nó có trên môi trường của chúng 
ta và trên con người cũng chứng tỏ sự tồn tại của nó. Chúng 
ta có thê thấy nó bởi vì nó tồn tại trong tầm nhìn của chúng 
ta. Thế nên chúng ta có thê suy ra rằng không phải do bởi sự 
không tồn tại của nó mà chúng ta không thê định rõ tính tự 
nhiên của nó. Chúng ta có thể hoàn toàn chắc chắn rằng nó 
thật tồn tại. 


Nhưng nếu chúng ta tiếp tục khám phá, tìm kiếm sự tồn 
tại khách quan của nó, chúng ta không tìm được. Chúng ta có 
thể tìm thấy nó nếu nó có một sự tồn tại độc lập; vì thế chúng 
ta có thể suy ra rằng nó không thể tồn tại một cách khách 
quan, nhưng đúng hơn là nó hình thành sự tồn tại một cách 
tự nhiên qua tâm thức quy ước (thế đề). 


Sự tỉnh khiết hay nhiễm ô của những hiện tượng xuất 
hiện đến tâm thức hiện tại của chúng ta, có phải chúng xuất 
hiện từ chính chúng hay làm thế nào chúng xuất hiện tới 
chúng ta? Với cách suy nghĩ của chúng ta, sự xuất hiện của 
đối tượng dường như phát sinh từ phía của chúng, và trong 
cách này, tâm thức chúng ta tiếp nhận một khái niệm sai lầm. 
Như đức Đạt Lai Lạt Ma thứ bảy nói: 

Đến một tâm thức bị chế ngự bởi mê ngủ 

Một đối tượng mộng ảo xuất hiện. Tuy thế, không có một 
đối tượng thật sự ở đấy 

Chỉ đơn thuân là một hình thể được biểu hiện bởi tâm thức. 

Đưa ra thí dụ về giác mộng và sự xuất hiện huyễn thuật, 
bất cứ điều gì xuất hiện vào lúc ấy cũng không có sự tồn tại 
có hữu. Thí dụ, chúng ta có thể mơ thấy một đàn voi, nhưng 


142 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


không thật sự có một đàn voi ở đây. Hay chúng ta có thê 
mộng về Tây Tạng, nhưng giấc mơ ấy, quê hương Tây Tạng, 
không thật sự hiện hữu; nó chỉ đơn thuần là sự biểu hiện. 
Như được nói là: 

Không có điều gì thật sự tôn tại trong căn bản của 

Sự đồ thừa. Chỉ có danh xưng được đặt để 

Bởi ý thức lừa dối trên những sự tốn tại như 

Tự ngã và nhứng thứ khác, vòng luân hôi, niết bàn, và v.v... 

Dường như rằng vòng luân hồi, niết bàn, và v.v... tồn tại 
trong căn bản lừa dôi, chúng không có sự tôn tại khách quan 
mà chúng ta có thê chỉ tay và nói, “Cái này là cái này,” hay, 
“Cái này là cái kia.” 

Rồi thì nó được nói rằng: 

Sự mệt mỏi trì độn của sỉ mê frong 

Ý thức của một phàm phu quy cho 

Một sự tổn tại vững chắc và thật sự đến những đối fHƯỢNG. 

Hãy nhìn hành vi của tâm thức ghê tởm này của chúng ta. 

Một tâm thức bị phiền não bởi si mê, giống như sự hôn 
mê xâm chiêm ý thức của một phàm phu, bám lây [việc tin 
tưởng] những hiện tượng như tôn tại một cách khách quan từ 
chính phía của chúng. Chúng ta được mời gọi đê thê nghiệm 
điều này trong ánh sáng của kinh nghiệm chính chúng ta, đê 
khám phá tâm thức bệnh hoạn ây của chúng ta, mà nó quen 
thuộc với sĩ mê từ thời vô thủy, nó bám lây tât cả những đôi 
tượng như sự tôn tại độc lập. Chúng ta không thê thây chúng 
như sự tôn tại qua năng lực của danh xưng và sự định nghĩa 
của thê gian. 


Những đôi tượng mà chúng ta chỉ đên, nói răng, “Cái này 


NGÀY THỨ BA s 43 


là cái này,” hay “Cái này là cái kia,” xuất hiện đề tồn tại từ 
phía của chúng trong một kiểu mẫu rắn chắc, cụ thể, và độc 
lập. Chúng xuất hiện thế, mà không có một sự tồn tại như 
vậy. Như được nói: 

Sự tôn tại của “cái tôi”, đã xuất hiện 

Đến tâm thức lừa dối từ ngay thời vô thủy, 

Là đối tượng vi tế cần được phú nhận. [Sự phú nhận này] 
là đây sức sống 

Hoàn toàn bác bẻ lại khải niệm sai lầm trong tâm thức 
mỘt người. 

Những khía cạnh tỉnh khiết và nhiễm ô của [hình thẻ] 
xuất hiện chỉ toàn là tâm thức, hay tồn tại qua tâm thức, và 
cũng hiện hữu qua danh xưng và tâm thức, mà không phải 
tồn tại từ phía của chính những đối tượng. 


Giống như thế, tự tâm thức cũng được bao hàm trong tất 
cả những hiện tượng khác. Nếu chúng ta điều nghiên tâm 
thức, phân chia nó thành những khoảnh khắc trước và sau 
và tìm kiếm nó theo danh xưng của nó, chúng ta không thể 
tìm ra nó. Lây cái thầy của mắt [nhãn thức] làm thí dụ, đấy 
là điều xuất hiện cụ thê đến tâm thức chúng ta, chúng ta có 
thể phân chia nó thành những phần của nó và thấy răng nó 
không hoàn toàn tách biệt khỏi những phần này. Mỗi phần 
cũng không thể nói là giống như toàn bộ thực thê, bởi vì 
toàn bộ thực thể và những phần tử là khác nhau. Trong một 
cách tương tự, nếu chúng ta phân chia chân tay của thân thể 
thành những phần tách biệt của chúng, chúng ta không thể 
thấy người sở hữu của những chân tay này. Mặc dù nó tồn 
tại, nó không như chỉ trong sự liên hệ trên chính những chân 
tay mà thôi. 


Khám phá một cách kỹ càng trong cách này, chúng ta tiền 


144 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


đến một cấp độ mà không có một vật gì mà chúng ta chỉ ra 
một cách cách chăc chăn, và chúng ta kết luận răng tự chính 
tâm thức là tinh khiêt từ ngay thời vô thủy và tự do với những 
cực đoan. 

Nó không tôn tại cũng không phải không tôn tại, 

Nó cũng không phải không cả hai 

Cũng không tách biệt khỏi chúng. 


Mọi vật trong thiên nhiên chỉ đơn thuần không tự tính 
(tồn tại có hữu) và tự do khỏi những cực đoan như được diễn 
tả ở đây: 

Tắt cả mọi hiện tượng của thể gian và xuất thế gian 

Chỉ đơn thuần được quy định bởi tâm thức nội tại, 

Khám phá tâm thức ấy cũng thế, nó tự do khỏi sự sinh 
khởi và 

Ngừng dứt. Vì thế, tự nhiên của thực tại là kỳ diệu. 

Tất cả những hiện tượng thế gian và xuất thế gian chỉ đơn 
thuần là danh xưng bởi tâm thức và tự tâm thức, khi nó được 
khám phá, nó tự do (giải thoát) khỏi sự sinh khởi [sinh] và 
ngừng dứt [diệt]. Giống như thé, tính tự nhiên của con người 
được phú cho một tâm thức không sinh khởi cố hữu (tâm 
bất sinh). “Tôi, tính trống rỗng không thật sự tồn tại của một 
hành giả, thấy rằng trong thực tế không điều gì tồn tại một 
cách thực chất. Tất cả những sự xuất hiện về cái thấy hay cái 
nghe được khám phá như những hình ảnh của vọng tưởng, 
và từ liên hợp thú vị của hình thể và tính không, tôi bị thuyết 
phục một cách không thê chối cải về tính tương duyên sinh 
khởi (duyên sinh)”. Thật tuyệt, đúng là một hành giả du già 
không tự tính, khi thấy rõ tướng mạo của tất cả cái thấy, cái 
nghe và nhận thức, thấy răng chúng không tồn tại. 


NGÀY THỨ BA s 45 


Nếu tắt cả những hình thê này sở hữu một sự tồn tại cố 
hữu (tự tính), có thê không có sự mâu thuẫn trong chúng 
[chứ?] Hãy đề chúng ta lấy một thí dụ về cây cối: Trong 
mùa hè, có sự tăng trưởng về bộ lá, và v.v... Rồi thì mùa mưa 
tiếp theo là mùa đông, thời tiết lạnh và khô. Vào mùa hè cây 
cối rất xinh đẹp, nhưng trong mùa đông. nó thật là xấu xí. Nêu 
những phẩm chất của cây côi thật sự tồn tại trong chính nó, 
làm thế nào có sự thay đổi này xảy ra? Làm thế nào một cây 
hấp dẫn bị biến thành một cây xấu xí? 


Tương tự thế, làm thế nào một người hiện tại là xinh đẹp 
trẻ trung lại trở nên già yêu bệnh hoạn? Cũng thế, nếu tâm 
thức lừa dối của chúng ta thật sự tồn tại, làm thế nào nó có 
thể được chuyển hóa thành tâm giác ngộ, một tâm sở hữu 
kiến thức toàn hảo và vứt bỏ mọi thứ tiêu cực? Một người bị 
nhiễm ô với những lỗi lầm và chính tự những lỗi lầm, những 
phẩm chất hấp dẫn và những thứ đối lập của nó, về đẹp để 
và xấu xa — tất cả những khía cạnh đa dạng này có thê tồn 
tại mà không mâu thuẫn do bởi sự không tự tính (không tồn 
tại có hữu). 


Nếu có sự tồn tại có hữu (tự tính), làm thế nào những 
nguyên nhân (nhân) và những điều kiện (duyên) có thê ảnh 
hưởng nó? Làm thế nào những kết quả có thể tích lũy? Làm 
thế nào những hiệu quả dựa vào những nguyên nhân? Rõ 
ràng rằng có nhân và duyên [những nguyên nhân và những 
điều kiện], cùng tốt và xâu. Những điều này chỉ có thê xảy ra 
do bởi không có sự tồn tại có hữu và vì thế nó chứng tỏ một 
cách dứt khoát rằng những hiện tượng thiếu chân thực hay 
không tự tính (không có sự tồn tại cố hữu). Do thế, trích dẫn 
phía trước: “Tôi, sự trồng rỗng của một hành giả không thực 
sự tôn tại, thấy rằng trong thực tế không có gì tôn tại một 
cách thực chất. Tất cả sự xuất hiện của cái thấy, cái nghe 


146 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


được khám phả như những hình ảnh của vọng tưởng, và từ 
liên hợp thú vị này của hình thể và tính không tôi bị thuyết 
phục một cách không thể chối cải về tính tương duyên khởi 
thủy (duyên sinh)”. 


Sự sinh khởi những tướng mạo không sai lầm chứng tỏ 
rằng sắc là không [vì chỉ tính không mới có tính hoàn hảo 
ấy]. Đấy là bởi vì những hiện tượng thiếu vắng sự tồn tại cố 
hữu (tự tính) rằng một sự chuyền hóa xây ra tùy thuộc trên 
những điều kiện (duyên) của chúng, vì thế những khía cạnh 
đa dạng của những hiện tượng có thê biểu hiện tới chúng ta. 
Do vậy, rõ ràng rằng hình thê không phủ nhận tính không, 
tính không cũng không phủ nhận hỉnh thể (sắc chăng khác 
không, không chẳng khác sắc). 

Chỉ bằng việc thấy duyên sinh không thể bàn cải, 

Đồng thời và không có bất cứ một nỗ lực nào 

Những cung cách trước đây về nắm bắt đối tượng hoàn 
toàn tan biến và 

Sự khám phá về những khái niệm hoàn toàn hoàn tất. 


Mặc dù tôi không hiểu điều này một cách chính xác, tuy 
thê tôi nghĩ răng đây là trường hợp của nó. 


Chúng ta cần có một sự quen thuộc tường tận với quan 
điểm này trong tâm thức chúng ta nhằm đề nắm bắt hình sắc 
và tính không mà không mâu thuẫn và trong một quan hệ bố 
sung với nhau. Chúng ta cần phát triển sự tin chắc trong cả 
khía cạnh tính không, không có tự tính (không có sự tồn tại 
cô hữu), và trong khía cạnh hình thê (sắc) của hiện tượng. 
Chúng ta phải thê nghiệm khía cạnh tính không lần này đến 
lần khác đề tiến sâu vào sự tin chắc của chúng ta. Khi chúng 
ta thông hiểu một số kỹ năng trong nhận thức duyên sinh 
chúng ta nên phân tích làm thế nào tâm thức chúng ta nắm 


NGÀY THỨ BA s 147 


bắt đối tượng phủ định (không tôn tại). Rồi thì khi đối tượng 
phủ định trở nên rõ ràng hơn, chúng ta phân tích sự không 
tồn tại có hữu (vô tự tính) của hiện tượng, dùng lý trí của 
tư tưởng nhận thức thông thường ứng dụng vào những hiện 
tượng này. 


Chúng ta nên sử dụng những kỹ năng bổ sung này để 
suy tư và khám phá những khía cạnh của tính không và hình 
sắc, không chỉ trong một ngày hay hai ngày mà liên tục. Nếu 
chúng ta làm như thế, thì có một cơ hội mà chúng ta sẽ đi 
đến thấy hai điều này, tính không và hình sắc, như một sự bổ 
sung cho nhau. Nhận thức thông hiểu quy nạp trong cách như 
thế là lợi ích cao độ. 


Nếu một đối tượng tồn tại bởi chính nó mà không nương 
vào tâm thức, nó sẽ phải xuất hiện và tồn tại trong một cách 
đặc biệt. Nhưng chúng ta thấy răng nó không tồn tại trong 
một kiêu mẫu đặc biệt nào khi chúng ta khảo sát nó. Sự thực 
rằng nó không thật sự tồn tại giống như điều này sinh khởi 
[độc lập] một cách thuyết phục từ trong chiều sâu của tâm 
thức chúng ta và tại lúc ấy sự tồn tại cụ thê của đối tượng có 
thể tan biến, giống như chúng ta đã thông hiểu một cách chân 
thực tính tự nhiên của thực tại. 


Thêm nữa, chúng ta có thể an trụ tâm thức chúng ta trên 
sự thông hiểu ấy với sự tĩnh lặng. Không có một sự vững 
vàng tuyệt hảo của tâm thức chúng ta sẽ cảm thấy nó khó 
khăn để an trụ tâm thức chúng ta lâu dài mà không đánh 
mắt tiếp xúc với sự thông hiểu mà chúng ta đã đạt được. An 
trụ tâm thức chúng ta một cách nhất thời có thể cho phép 
một thoáng tính không sinh khởi, nhưng nó không thể cho 
những khía cạnh đa dạng của những hiện tượng xuất hiện 
trong khoảnh khắc ấy. Thế nên, bằng sự hiểu biết tính không: 


148 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Chúng ta không nắm giữ những biểu hiện của cả 

Người biết và cái được biết trong tâm thức chúng ta. 

Ý nghĩa của tính không được giải thích ở đây. Nó nói 
răng không thây (trong cách lừa dôi) là cái thây siêu việt. An 
trụ tâm thức chúng ta với sự thanh thoát trên thực tại như thê 
là một cách thực hành quân bình không quán thiên tập. 

Bây giờ chúng ta có thê lưu tâm đến sự thực tập trụ thiền 
tỉnh giác về sự xuât hiện mâu nhiệm của những hiện tượng. 
Tác giả thảo luận chủ đê này trong sự liên hệ đên hai đôi 
tượng của vướng mặc và sân hận. 

ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI BA 

Đấy là sự thực hành của những vị Bồ tát để từ bỏ 

Sự quyến luyến vướng mắc khi gặp những đối tượng 
thích ý; 

Vì mặc dù chúng xuất hiện xinh đẹp, như một cầu 
vồng trong mùa hè, 

Chúng không nên được xem như thật sự tồn tại. 

Dịch kệ: 

23. Nhìn vật đẹp như ráng trời 

Khi nào gặp một vát đẹp xinh, 
Hoặc hấp dẫn vừa ý ưa nhìn, 
Đừng bị lầm tưởng nó khác lạ 
Hơn chỉ chiếc rắng trời mùa hạ: 
Dù cả hai dường như đáng yêu, 
Chẳng có thực chất sau mặt ngoài. 
Tránh bị lôi cuốn bởi quyền dụ - 
Chư Bồ tát trọn hành cách đó. 


NGÀY THỨ BA s 149 


Mục tiêu và hiệu quả của việc thực chứng tính không là 
liên hệ đến những đối tượng trong một kiểu mẫu cân bằng, 
vì thế chúng ta phải tỉnh giác vê thực tại của những hiện 
tượng nhằm đề đạt đến điều ấy. Một khi chúng ta thông hiểu 
phương thức về sự tồn tại của các hiện tượng — hình sắc lừa 
dối của chúng và sự thiếu vắng sự tồn tại cô hữu (không tự 
tính) — tách rời khỏi sự tin tưởng trong thực chất sinh khởi 
tồn tại của chúng. Chúng ta sẽ không bao giờ bị đánh lừa khi 
chúng ta biết tính tự nhiên lừa đảo của sự xuất hiện [hình sắc] 
của chúng và liên hệ đến nó một cách thích hợp. 


Một khi chúng ta trở nên bị thuyết phục về tính không 
chúng ta miễn cưỡng cho phép những khía cạnh đa dạng của 
tinh khiết và ô nhiễm của những hiện tượng sinh khởi trong 
tâm thức chúng ta. Những hình sắc đưa đến sự vướng mặc 
[tin vào] thực chất của sự tồn tại, và điều này bị thối phồng 
bởi nhận thức sai lầm, và nhận thức sai lầm này làm tăng 
thêm sự vướng mắc và sân hận. Thực tại những khía cạnh đa 
dạng của những hiện tượng được hình thành ở đây nhằm để 
bác lại những nhận thức sai lầm như thế. 


Có một sự xác định về tính tự nhiên của thực tại trong thời 
gian thiền tập quân bình, chúng ta thấy rằng chúng ta không 
từ bỏ sự tỉnh giác phân biệt về tốt và xấu trong thời gian trụ 
thiền, khi quán chiếu những khía cạnh đa dạng của những 
đối tượng. Nếu chúng ta dựa quá nhiều chỉ trên điều tốt vì 
thế chúng ta thấy không tương xứng với điều tốt, vướng mắc 
sinh khởi bị điều kiện bởi những nhận thức sai lầm — những 
vướng mắc như thể bị từ bỏ. 


Si mê và bám víu tại sự tồn tại cố hữu (tự tính) cần hành 
động với nhau nếu sự vướng mắc sinh khởi. Đối lập chính 
xác của tâm thức (bám víu với sự tồn tại cố hữu) là tâm thức 
(có sự tin chắc với vô tự tính — không tồn tại cố hữu). Nếu 


150 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


năng lượng, ảnh hưởng, và kiên định của một sự tin chắc 
như thế là hiện diện, thế thì ngay cả khi chúng ta xuyên qua 
điều gì ấy hấp dẫn lôi cuốn trong thời gian trụ thiền chúng 
ta thấy rằng đối tượng đà. xinh đẹp. như cầu vồng trong mùa 
hè), như là không thật sự tồn tại. Điều này xảy ra bởi đức tính 
của năng lực của sức mạnh kiên định của chúng ta trong sự 
vô tự tính (không tồn tại cố hữu) mà chúng ta đạt được trong 
thời gian thiền quán quân bình. Chúng ta không thê tạo nên 
một khuynh hướng tham dục đối tượng do bởi thấy bản chất 
chân thật của nó, tính tự nhiên không thực chất (vô tự tính); 
dần dần, trong cách này, chúng ta vượt thắng khuynh hướng 
bám víu vào thực chất hiện hữu của những hiện tượng. Nếu 
sự bám víu không sinh khởi, sự vướng mắc cũng không thê 
tiến triển. 


Thù hận và vướng mặc là đông hành cô định với si mê. 
Như được nói trong luận bản gôc “Bồn Trăm Bài kệ): 


Giống như những năng lực cảm giác của thân thể tỏa 
khăp toàn bộ thán thê, 

Cũng thể si mê hiện hữu trong tất cả những phiên não. 

Vì thế, môi vọng tưởng sẽ bị dập tắt 

Bằng sự xua tan vô mình sỉ ám. 


Điều này có thể được giải thích bằng sự liên hệ đến sự 
thừa nhận nỗi tiếng của Nguyệt Xứng về những phương pháp 
đề nhận ra những điều tiêu cực. Nói một cách phô thông, có 
hai cách để tiến hành vứt bỏ vướng mắc - thấy điều xấu xa 
của một đối tượng khi xinh đẹp, và thấy những đối tượng hấp 
dẫn như không có sự tồn tại chân thật. Có một sự khác nhau 
trong năng lực giữa hai điều. Thiền quán trên sự xấu xí như 
một sự đối trị đến vướng mắc có ít năng lực trong việc nhồ 
gốc vướng mắc hơn là sự phát sinh một sự kiên định trên vô 


NGÀY THỨ BA s L5] 


tự tính (không có sự tồn tại cố hữu). Tiến hành cả hai phương 
pháp là cực kỳ tác dụng, và sự thông hiều thực tại trong cách 
này là một bước kỳ kỳ diệu trên con đường đạt đên niệt bàn. 
ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI BỐN 

Những khổ đau khác nhau giống như cái chết của đứa 
con trai trong một giâc mơ. 

Có sự chán ngắt [mệt nhọc] qua việc nắm giữ những 
hình sắc huyếễn ảo như thật sự. 

Do thế, khi gặp những điều kiện không thuận lợi, đấy 
là sự thực hành của 

Những bị Bồ tát để quán sát chúng như vọng tưởng. 

Dịch kệ: 

24. Nhìn điều không muốn như huyễn 

Bệnh khổ phải chịu trong đời ta 
Giống cái chết con mình trong mơ; 
Chấp như thật điều vốn huyền giả 
Làm phí sức thân tâm vô bổ. 

Bởi lý đó, gặp việc khó ưa 

Cảnh thường tạo ra lắm khổ sâu. 
Tiếp cận như chỉ là mộng ảo - 

Chư Bồ tát trọn hành cách đó. 

Điều này giải thích làm thế nào để quán sát cả đối tượng 
gợi thù hận và đau khô như một giâc mơ. Những khía cạnh 
khác nhau của khổ đau có thể được thấy như lừa dối và vọng 
tưởng, như cái chết của đứa con trai trong giắc mộng. Điều 


ây nói rằng chúng ta sẽ lợi lạc một cách lớn lao bằng sự có 
thể chiến thắng sự bám víu vào sự tồn tại thực sự. 


152 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Ở đây chúng ta đã từng thảo luận những phương pháp thực 
hành thuân túy về tâm giác ngộ (bodjicira). Từ giờ trở đi, tác 
giả giải thích sự thực hành của sáu điêu toàn thiện [ba la mật]. 
ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI LĂM: BỐ THÍ TOÀN THIỆN 

Nếu cân thiết để từ bỏ thân thể khi tìm cẩu giác ngô, 

Có điểu gì cần thiết [nữa phải] đề cập đến [đối với] việc 
từ bỏ những đôi tượng ngoại tại? 

Vì thể, đấy là sự thực hành của những vị Bồ tát là 

Lòng rộng lượng bô thí mà không hy vọng cho phân 
thưởng hay sự chí muối công đức. 

Dịch kệ: 

25. Viên thí 

Những bậc tận lực đến Viên Giác 
Thí cả thân hướng vào mục đích; 
Trước gương khôn sánh, nói làm chỉ 
Đẩn thí phẩm tâm thường vật tài. 
Chớ vọng cầu được đên lòng tốt 
Không nghĩ cả đắc thêm công đức, 
Dần thân hành thí pháp quảng đại - 
Chu Bồ tát trọn hành cách này. 

“Điều đề cập cần thiết được làm về hy sinh những sản 
phâm vật chât, khi những ai hướng đạt đên Phật quả tôi 
thượng vì lợi ích của chúng sinh phải được chuân bị đê hy 
sinh ngay chính đời sông của họ? Tuy thê, nêu chúng ta thực 
hành rộng lượng bô thí với một xu hướng bí mật đê đạt được 
giàu sang và tiếng tăm, điều này được liên hệ đến tâm thức 
tìm cầu lợi ích tự kỷ và nó không là sự bố thí quảng đại được 


NGÀY THỨ BA s 53 


thực hành bởi những vị Bồ tát vì sự rộng lượng của họ bị 
nhiễm ô bởi sự quan tâm cho chính mình. Chúng ta nên rộng 
Tãi VỚI khuynh hướng duy nhât vì lợi ích cho người khác, và 
những kêt quả tích lũy bởi hành động rộng rãi bô thí ây nên 
được dâng hiên từ chiêu sâu trái tim của chúng ta đên lợi lạc 
của những người khác. Một người thực tập loại rộng lượng 
bộ thí này không dự tính được hoàn trả cũng không đê đạt 
đên những kêt quả tôt đẹp chín muôi; như vậy là sự thực tập 
bô thí rộng lượng bởi một vị Bô tát. 
ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI SÁU: TRÌ GIỚI TOÀN THIỆN 
Nếu qua sự thiếu sót nguyên tắc đạo đức (giới luật), 
một người không thê đạt đên mục tiêu của chính mình, 
Thật buồn cười để muốn làm lợi ích cho người khác. 
Do thê, 
Đấy là sự thực hành của những vị Bồ tát, những người 
không có tham dục 
Vì sự khoái lạc trần gian, để duy trì những nguyên tắc 
đạo đức. 
Dịch kệ: 
26. Viên giới 
Nếu thiếu nghiêm giới điểu phục hạnh 
Tu không thể thành tựu cứu cánh, 
Làm sao toại óc vọng tha nhân? 
Nỗ lực vô giới, phi lý thuần! 
Trước phải bỏ đam mê khoái lạc 
Trói vào vòng luân sanh thát chặt. 
Phải gìn giữ nguyện thọ giới trì - 
Chu Bồ tát trọn hành cách này. 


15⁄4 ‹ BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Dường như rằng điều này được căn cứ trên một thông 
điệp của Đại thừa Trang nghiêm Kinh (Sutra Alankara) 
và nội dung thiết yếu của nó. Chúng ta cần hướng dần dần 
cho một tái sinh cao hơn nhằm để làm lợi ích cho những 
chúng sinh khác, vì không có điều ấy chúng ta sẽ bị trở 
ngại trong việc làm này. Vì nguyên nhân duy nhất để đạt 
đến thân thể của một sự tái sinh cao hơn chẳng hạn như 
một con người là hạnh kiểm đạo đức tốt, chúng ta phải 
thực hành nguyên tắc đạo đức (giới luật). Thật đáng buồn 
cười để nghĩ về hành động vì người khác ngoại trừ chúng 
ta có một thân thể của một sự tái sinh cao hơn — làm thế 
nào chúng ta có thê làm lợi ích cho người khác nếu chúng 
ta không thể kiểm soát hay làm chủ chính chúng ta một 
cách thích hợp? 


Tâm thức tự lợi hành động thê hiện tham dục vì sự 
khoái lạc của cõi luân hồi sinh tử, sự duy trì đạo đức nhằm 
để tránh tái sinh trong những thế giới thấp hơn và để đạt 
đến một sự tái sinh cao hơn. Một vị Bồ tát, trái lại, duy 
trì đạo đức không với những xu hướng này mà đúng hơn 
là để đạt đến sự tái sinh cao hơn nhằm để lợi lạc những 
người khác. Do thế, đây là sự thực hành của những vị Bồ 
tát để chống lại những phiền não nội tại với một quyết tâm 
to lớn hơn ngay cả những thỉnh văn và ẩn sĩ thực chứng 
hành động. 


ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI BẢY: NHẪN NHỤC TOÀN THIỆN 

Đến những vị Bồ tát, những người khát vọng sự giàu 
sang của đạo đức, tất cả những người làm tốn hại 

Giống như kho tàng quý báu. Do thế, trau dồi 

Nhẫn nhục để tự do với thù hăn và oán hận 

Đối với tất cả là sự thực tập của những vị Bồ tát. 


NGÀY THỨ BA s L55 


Dịch kệ: 

27. Viên nhẫn 
Bồ tát chủ tâm hành công đức 
Cầu tích lũy thật nhiễu việc tỐI, 
Đối đãi kẻ phá hoại nhiễu nhương 
Thử nguyện của họ, như mỏ vàng 
Bởi lẽ đó, nên thôi oán ghét 
Và hận sân cùng người tác ác; 
Thiên định sâu về nhẫn kiên trì - 
Chu Bồ tát trọn hành cách này. 


Nhẫn nhục là sự thực hành chính của một vị Bồ tát. Đến Bồ 
tát, người ao ước vì sự tích lũy những hạt giống tốt đẹp thánh 
thiện, tất cả ba loại người — thấp kém, trung lưu, Và CaO cấp — 
những người bắt phải chịu tổn hại, giống như nguồn cội của 
kho tàng quý báu. Tác động qua lại với họ làm cho sự thực hành 
nhẫn nhục phát triển. Do thế, bởi vì điều này Bồ tát thực hành 
nhẫn nhục tự do khỏi phần uất đối với tất cả, cả cao và thấp. 


Trong Đại thừa Trang nghiêm Kinh chúng ta tìm thấy lời 
tuyên bô này: “Nhân nhục [ẩứng đáu] trong số tất cả..`. 


Những từ ngữ này là cực kỳ mạnh mẽ. Khi chúng ta bị 
xem thường bởi ai đấy trong một vị trí của quyên thế, chúng 
ta có thể nói với người khác rằng chúng ta đang thực tập 
nhẫn nhục trong khuôn mặt nhục nhã như vậy. Nhưng thật 
sự chúng ta không có sự lựa chọn nào [khác hơn]| để mà thực 
tập nhẫn nhục trong thí dụ này, vì chúng ta ở trong một vị trí 
thấp kém. Sự thực tập nhẫn nhục, tuy thế, là đối với những 
người thấp kém hơn chúng ta, bởi vì chúng ta có thê trả đũa 
nhưng chúng ta chọn lựa không làm như thế. 


156 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI TÁM: TINH TẤN TOÀN THIỆN 

Nếu như ngay cả một vị Thỉnh văn và Độc giác Phật, 
hành động vì lợi ích của chính họ, 

Được thấy làm những nỗ lực giống như đầu của họ bị 
lửa cháy, 

Đấy là sự thực tập của những vị Bồ tát để làm lợi ích 
cho tât cả chúng sinh băng 

Cách dànhcho hoan hÿ tỉnh tấn, cội nguồn của tất cả 
những phâm chât tôt đẹp. 

Dịch kệ: 

28. Viên cần 

Nếu Bích chỉ Phật và Thanh văn 
Muốn tu Niết bàn riêng cá nhân, 
Nỗ lực khôn cùng hẳu thành tựu 
Dù bị thiêu vẫn không lìa đạo. 
Thử xem bao năng lực phải dùng 
Bởi những người tu độ tha nhân; 
Giác ngộ cân thật nhiễu tỉnh tắn - 
Chư Bồ tát trọn hành cách đó. 

Ngay cả những vị Thinh văn và ẩn tu thực chứng (Độc 
giác Phận), những người thực hành vì tự lợi, sử dụng nỗ lực 
tinh tân kinh khiệp giông như đâu của họ bộc cháy. Do thê, 
những vị Bô tát người nhăm đên việc hướng dân tât cả chúng 
sinh lang thang trong cõi luân hôi đạt được địa vị siêu việt 
của Phật quả, phải thực hành nỗ lực hoan hỷ (nh tân ba 
la mật) — vì đây là nguôn gôc của tât cả những kiên thức 
— một cách nhiệt tình sôi nôi hơn những bậc Thinh văn và 
Độc giác. 


NGÀY THỨ BA s 57 


ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI CHÍN: THIÊN TẬP TOÀN THIỆN 

Qua nhận ra rằng tịch tĩnh bất động (thiền định) 
trong sự phôi hợp với 

Tuệ giác nội quán đặc biệt (thiền quán) hoàn toàn tiêu 
trừ phiên não, 

Đấy là sự thực hành của những vị Bồ tát để rèn luyện 
trong sự 

Tập trung với điều vượt trội hơn tứ không định 
(không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng phi 
phi tưởng). 

Dịch kệ: 

29. Viên định 

Siêu kiến hội nhập vào tỉnh túy, 
Hiển bày cách thật vật hiện hữu, 
Chỉ khởi ngoài cảm xúc nhiễu phiên 
Với tâm thanh tịnh làm chân nên. 
Vượt khỏi tứ vô sắc giới định 

Phải tu đắc nhất tâm bắt loạn 

Và nhập vào đại định viên toàn - 
Chu Bồ tát trọn hành cách này. 

Chúng ta được dạy để thực hành tập trung thiên tập vì 
mục tiêu nhô gôc rÊ sinh tử luân hôi, băng việc dựa trên tuệ 
trí thâu hiêu tính không hồ trợ bởi tâm thức tịch tĩnh bât động 
(định). Sự tập trung này khác với con đường đặc trưng bởi 
tịch tĩnh bât động (chỉ) và tuệ giác nội quán đặc biệt (quán) 
là một phân của bôn tình trạng tập trung của thê giới hình 
sắc. Trong phạm vi này nó liên hệ đên loại tập trung thiên 
tập thiệt lập trên sự kêt hợp tuệ giác nội quán và tịch tĩnh bât 


158 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


động của tâm thức là điều thực chứng tính không, là điều nhỗ 
gôc rê sinh tử luân hôi và vượt xa hơn bôn tình trạng của tập 
trung (tứ không định). Vì thê, nó nói răng chúng ta phải rèn 
luyện nhât niệm tâm trong một sự tập trung như thê nhâm đê 
đạt được mục tiêu. 
ĐIỀU THỨ BA MƯƠI: TUỆ TRÍ TOÀN THIỆN 
Đấy là sự thực hành của những vị Bồ tát để rèn luyện trong 
Tuệ trí hỗ trợ bởi phương pháp không có 
Khái niệm trong ba cõi; không có tuệ trí một người 
sẽ không thê 
Đạt đến Phật quả hoàn toàn bởi ý nghĩa của năm toàn 
thiện (5 ba la mật đầu). 
Dịch kệ: 
30. Viên tuệ 
Viên bồ thí, nhẫn nhục, trì giới, 
Thiên định cùng tỉnh tấn chưa đủ; 
Nếu thiếu Viên Tuệ, năm thứ trên 
Không thể đưa vào Phật quả viên. 
Với pháp bô đề tâm trưởng dưỡng 
Trí tuệ thấy tác nhân, hành động, 
Và đối thể thảy chẳng thật hữu - 
Chư Bồ tát trọn hành cách đó 
Thiếu tuệ trí giống như thiếu đôi mắt đề tập trung. Chúng 
ta sẽ không tiêp nhận nhiêu lợi ích ngay cả từ sự thực tập 
chân thành của mọi thứ từ rộng lượng bô thí đên tập trung 
thiên định nêu tâm thức chúng ta bị tôi tăm và không có tuệ 
trí, chúng ta cũng sẽ không tạo nên nguyên nhân cho giác 


NGÀY THỨ BA s 59 


ngộ. Do thể, chúng ta nên phát triển tuệ trí. Chúng tôi không 
liên hệ đên tuệ trí đơn thuân ở đây, nhưng tuệ trí được hồ trợ 
bởi phương pháp và phương pháp được tiêệp tục bởi tuệ trí. 
Hai điêu này không nên bị tách rời. Căn cứ trên hai điêu này 
chúng ta phải thực tập hai sự tích tập của phước đức và tuệ 
trí. Hô trợ bởi phương pháp, chúng ta nên nhận ra tính không 
tôn tại cô hữu (vô tự tính) của người thực hành, tự chính hành 
động và người nhận hành động (tam luân không tịch). Thực 
hành tuệ trí là điêu thông hiệu tính không tôn tại cô hữu này 
được nói là sự thực hành của một vị Bồ tát. 
ĐIỀU THỨ BA MƯƠI MỐT 
Với (chỉ đơn thuần) hình dáng bên ngoài của một 
hành giả, nêu một người không 
Thâm sát lỗi lầm của chính mình, người ấy có thể 
hành động trong sự đôi nghịch với giáo pháp. 
Do thế, sự thực hành của những vị Bồ tát là luôn luôn 
Thẩm sát lỗi lầm của chính mình và từ bỏ chúng. 
Dịch kệ: 
31. Đoạn lỗi 
Không nổ lực phân tích rỗ ràng 
Ảo cầu vương và lâm lần mang, 
Cho dù bên ngoài tu tập Pháp, 
Vẫn cứ hành nhiễu việc vô Pháp. 
Bởi lẽ đó, nên cô xét qua 
Lâm và ảo, lỗi của chúng ta, 
Rồi sau đó diệt chúng trọn cả - 
Chư Bồ tát trọn hành cách đó. 


160 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Sự rèn luyện này trong chính niệm được giải thích ở đây 
cũng như trong những chương tuệ trí và trong Hướng dán 
Lôi sông của Bồ tát (Bodhicharyavarara). Chúng ta phải 
thâm sát những lỗi lầm của chúng ta, VÌ chúng ta có nguy cơ 
hành động phi Phật pháp nếu không cần thận, trong khi bề 
ngoài là một hành giả thực hành Phật pháp. Thí dụ, những 
tu sĩ chúng ta mang nhãn hiệu là những hành giả Phật pháp 
và trình bày một hình ảnh như thê đên thê giới. Nhưng thay 
vì thê, chúng ta có thê liên hệ trong những hành vi tự nhiên 
không Phật pháp. Do vậy, chúng ta nên cô găng tôi đa đê từ 
bỏ những sai lâm qua thây chúng một cách rõ ràng. 

ĐIỀU THỨ BA MƯƠI HAI 

Nếu qua năng lực của phiền não, một người sắp bàn luận 

Những lỗi lầm của những vị Bồ tát khác, người ấy sẽ 
thoái hóa 

Do vậy, không nói lỗi lầm của những người khác 

Những người ở trong Đại thừa là sự thực hành của 
những vị Bồ tát. 

Dịch kệ: 

32. Không nêu lỗi người 

Khi nói chuyện người, ảo cấu lực 
Khiến ta trụ trong lỗi kẻ khác, 
Nếu chính Bồ tát bị bẻ bôi 

Tắt danh phẩm ta bị hư hao. 

Nên chừa lỗi nói xấu người khác 
Đã vào Đại thừa đạo giải thoái. 
Chỉ nên để cập lỗi của ta - 


Chư Bồ tát trọn hành cách này. 


NGÀY THỨ BA s l61 


Những lỗi lầm bao quát sinh ra từ việc bàn luận lỗi lầm 
của những người khác. Như nói trong kinh Biệt Giải Thoát 
hay Ba la đê mộc xoa: 

Chúng ta phải thẩm sát đúng và sai trong chính chúng ta, 

Và cấp độ sự tỉnh thức của chính chúng ta, 

Hơn là thẩm sát những sai lầm, 

Những hành động tốt và hành động xấu của người khác. 


Chúng ta phải điều nghiên tỉnh trạng tỉnh thức của chính 
chúng ta. Đôi khi nó xảy ra vì từ bi mà chúng ta nói về những 
điều đạo đức và không đạo đức của người khác và cho dù họ 
tỉnh thức hay không tỉnh thức; nhưng chỉ chỏ những trở ngại 
của người khác và che dấu những lỗi lầm của chính mình là phi 
Phật pháp. Điều này là quan trọng một cách đặc biệt cho những 
ai thực hành Đại thừa pháp với niềm tin và sống trong một nơi 
mà những giáo huấn này rộ nở; nêu chúng ta vạch ra những sa 
sút của người khác chúng ta có thể đang nói một cách vô ý thức 
về những vị Bồ tát, vì có thể khó khăn để nhận ra họ. Bàn luận 
lỗi lầm của những vị Bồ tát đưa đến sự sa sút của những ai liên 
hệ trong nói năng tiêu cực như vậy. Những ai tiến hành trong sự 
thực hành Đại thừa pháp và không bàn luận lỗi lầm của người 
khác là đang đi theo sự thực hành của những vị Bồ tát. 

Đại sư Je Gedun Drup cũng nói về sự cần thiết cho một 
cái nhìn tỉnh khiết: 

Trong phổ quát, quán chiếu sự ân cần của tất cả chúng sinh, 

Và trong chỉ tiết hãy rèn luyện tâm thức chúng ta trong 
những tư tưởng tỉnh khiết, 

Về tắt cả những ai thực hành giáo pháp. 

Có một kẻ thù bên trong con; hãy chỉnh phục vọng tưởng 
của c0n. 


162 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Đấy là trách nhiệm của hành giả Đại thừa một cách thông 
thường đề nhận ra sự ân cần tử tế của tất cả chúng sinh và để 
quán chiếu sự ân cần ấy, giống như là không đúng khi chứa 
chấp những tư tưởng vướng mắc hay thù hận. 


Chúng ta phải kiềm chế khỏi việc tích lũy những hành vi 
tiêu cực trong sự liên hệ đến giáo pháp, và tránh những hành 
động làm chúng ta từ bỏ giáo pháp. Chúng ta không nên phân 
biệt bằng cách nói rằng: “Người ấy thuộc phái Nyingma”, 
“Người ấy thuộc phái Kagyud", “Người ấy là một du sĩ” hay 
“Người ấy là như vậy — như vậy”. Trong quá khứ, có câu 
rằng: “Những học giả được tán thành trong sự quan tâm cao 
độ bởi những nhà học giả khác”. 


Khi những học giả thực hiện những sự phê bình cùng 
những sự thừa nhận đa dạng, họ dùng luận điễm hợp lý và 
văn bản, vì lợi ích của việc duy trì, bảo hộ. khuyến khích, 
ủng hộ, và làm cho tỉnh tế hơn giáo pháp của chính họ, những 
điều này không phô bày ra sự thù hận hay vướng mắc. Đúng 
hơn, chúng được tuyên thuyết nhằm để làm quét đi những 
sự nhập nhằng và vì mục tiêu cho toàn bộ sự điều nghiên, 
giống như vàng được thử nghiệm bằng cắt, mài, và nung 
chảy. Nhưng nếu những môn đệ của những học giả ấy, chỉ 
sở hữu những kiến thức giới hạn, liên hệ chính họ trong phê 
phán những người khác với sự thù hận hay vướng mắc; nêu 
họ viết những bài tiêu luận để bình phẩm lẫn nhau; và nếu 
họ lấy làm thỏa thích trong sự đâm sau lưng nhau, họ đang 
tạo nên những sự chia rẽ trong cộng đồng của họ và những 
người khác sai đường lạc lối. Những hành động xấu xa này 
đem đến bằng giáo pháp là nguy hiểm. 


Do thế, chúng ta nên phải đối lập với điều này và rèn 
luyện tâm thức chúng ta trong một cái nhìn trong sạch đôi 
với mọi người thực hành giáo pháp. Chúng ta có thê cảm 


NGÀY THỨ BA s 163 


thấy chúng ta có một khả năng và sự thông tuệ nào đấy, 
nhưng chúng ta không nên khoe khoang trước những người 
khác; chúng ta nên sử dụng chúng để đáng lẻ là chinh phục 
những kẻ thù nội tại, những vọng tưởng của chúng ta. Đây là 
một lời khuyến tấn thực sự tốt đẹp được tuyên bồ ở đây trong 
một hình thức lợi ích và hoan hỷ. 


Một lần khi đại sư Je Gedun Drup lúc đã già, ngài thốt ra 
một số lời sầu muộn. Nhưng người bằng hữu với ngài: “Ngài 
không cân phải cảm thấy quá khó chịu. Sau khi chấm dứt 
đời sống này, ngài chắc chắn sẽ sinh lên cõi trời Đâu Suất. 
Điểu này đã được tiên đoán lâu lắm rồi.” Đại sư trả lời: “Tôi 
chẳng có khuynh hướng mà cũng chẳng thiết tha được sinh 
lên Đâu Suất. Nguyện ước duy nhất của tôi là được tái sinh 
trong thế giới ô trược này vì thể tôi có thể làm lợi ích những 
tạo vật không toàn hảo nhiều tối ẩa mà tôi có thể [hỗ trợ 
họj”. Đây là những ngôn từ của một vị Bồ tát, và nó thật sự 
hỗ trợ [khuyến khích] chúng ta khi nghe chúng. (Chúng tôi 
chú ý rằng lời nó của ngài đã được cô đọng lại ở đây một 
cách tuyệt diệu). 


ĐIỀU THỨ BA MƯƠI BA 
Những sự cúng dường và tặng phẩm vật chất khiến 
tranh cải ở mọi người, và làm thoái hóa 
Những hành động của lắng nghe, quán chiếu và thiền tập. 
Vì thế đấy là sự thực hành của những vị Bồ tát để từ bỏ 
Vướng mắc đến nhà cửa của bè bạn và người bảo trợ. 
Dịch kệ: 
33. Cắt ái nhiễm quyến thuộc 
Tranh cãi người nhà hoặc bạn bè, 


Hầu được nề trọng hay vật gì, 


1644 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Khiến ta không thể lắng nghe Pháp, 
Giảm sút thiên định hoặc tu tập. 

Nguy cơ thưởng trụ trong nhà thân, 
Cũng như gia đình hay bạn quen, 
Buông bỏ ràng buộc vào quyền thuộc - 
Chu Bồ tát trọn hành chẳng khác. 


Điều này xảy ra trong lịch sử của Tây Tạng, khi những 
người hoạt động chân thành cho giáo pháp bị ngăn cản 
và làm cho bế tắc với xung đột chính trị. Lấy thí dụ về 
Lạt Ma Toàn Thiện Jamyang Shadpa, một vị Lạt Ma tối 
thượng của tỉnh Amdo, được xem như một hóa thân Tổ 
sư Tông Khách Ba, và cũng siêu việt như Kim Cương 
Tát Đỏa (Ƒjrasafxa). Trong thời gian ngài làm trụ trì 
tu viện Gomang, quan nhiếp chính Sangye Gyatso, người 
dưới sự che chở của đức Đệ ngũ Đạt Lai Lạt Ma, bị chém 
đầu bởi Thượng thư Lhasang. Chuyện được kê rằng, nếu 
Lạt Ma Jamyang Shadpa đến vùng Tod-lung sớm hơn một 
chút, ngài có thể ngăn cản việc xử trảm này. Nhưng một 
số người thừa nhận rằng Lhasang là người đỡ đầu của Lạt 
Ma Jamyang Shadpa, vì thế ngài cố tình đi chậm lại trên 
đường đến Tod-lung và vì thế quá trễ để can thiệp trong sự 
kiện định mệnh này. 


Một việc tương tự xảy ra trong thời gian của Gyalwang 
Cho Je Thinlay Gyatso của Sera Med, ngài là vị đạo sư tâm 
linh của Sharchen Ngawang Tsultrim, và ngài ban giáo huấn 
cho những ai yêu cầu. Khi Gyalwang Cho 1e bị buộc tội bởi 
Desi, Sharchen Ngawang Tsultrim không nhắc một ngón tay 
để hỗ trợ vị thầy tâm linh của ông. Desi thật sự là người đỡ 
đầu của Sharchen Ngawang Tsultrim. Nếu sau cùng Sharch- 
en Ngawang Tsultrim can thiệp trong trường hợp này, Gyal- 


NGÀY THỨ BA s 165 


wang Cho Je sẽ không lâm vào tình trạng khốn đốn như vậy, 
nhưng ông không làm gì cả. 


Những vị Lạt-ma lớn của những thời gian ấy chắc chắn 
có những chương trình chính trị của riêng họ. Họ có thể thấy 
có một lý do tốt lúc ấy để bày tỏ thái độ như vậy, và sai lầm 
có thể được thấy ở những bảo trợ. Những xung đột xảy ra 
trong họ thường có thê quy cho sự kiện rằng những Lạt-ma 
đã có những quan tâm đến những bảo trợ bên trên những 
người khác. Thậm chí bây giờ, nhiều người lan truyền những 
tin đồn sai lầm về hai vị Lạt-ma tỉnh khiết, Rating Rinpoche 
và Tadag Rinpoche, cả hai người là Lạt-ma của tôi, vì những 
mục tiêu bất hảo. Những sự phao tin đồn như thế làm nguyên 
nhân khiến những người truyền bá tin đó tái sinh vào cảnh 
giới thấp. 

Người ta bị lôi kéo vào những xung đột trong khi cố gắng 
để làm vui lòng những người bảo trợ của họ và tìm cầu để 
hoàn thành một khuynh hướng hay đạt đến những ưu đãi và 
cấp bậc nào đấy. Những hành hoạt về giáo pháp như lắng 
nghe, quán chiếu, và thiền tập thoái hóa trong tiến trình, cho 
phép sinh khởi băn khoăn, và bất mãn trong chính những 
hành giả và cộng đồng ở chung quanh họ. Điều này là kết quả 
trực tiếp của những bắt lợi cho những hành giả trong việc thể 
hiện sự liên hệ với một vài gia đình và một hay hơn những 
người bảo trợ và sự phát triển một mối quan hệ gần gũi với 
những người này. Đó là tại sao chúng tôi được khuyến tấn 
trong Hướng Dẫn Lỗi Sống của Bồ Tát (Bodhicharyavatara) 
để “Duy trì giống như những người bình thường.” 

“Những người bạn từng quá quen biết trong những lúc 
nào đấy phải cảnh giác khi bạn gặp gỡ họ. Sau đó, duy trì sự 
trung lập đối với họ”. 


166 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Điều này đường như khiếm nhã, nhưng có một cơ hội tốt 
rằng chúng ta cuối cùng sẽ gặp rắc rối nêu chúng ta theo đuôi 
những người bảo trợ chúng ta như một con chó săn đuổi “cục 
bột nhồi Glud”6), 


Cũng có những xung đột bè phái trong môi trường xã hội 
hiện nay, căn cứ trên sự thích hay không thích của cá nhân 
con người. Khi trách nhiệm quy cho những trường phái giáo 
pháp khác nhau và họ bị phàn nàn vì điều này và điều kia, 
không có gì khác nhau từ những sự kiện trong quá khứ và 
thật sự đáng quở trách. Những xung đột như vậy bị xé nát 
bởi những ai với xu hướng tư tưởng và tự nó không phải là 
những xung đột của giáo pháp; nhưng tình trạng bị tệ hại khi 
người ta cho răng những hành giả giáo pháp bị liên hệ trong 
những hành động của những nhóm tư tưởng. 

ĐIỀU THỨ BA MƯƠI BỐN 

Sử dụng những ngôn từ thô lỗ làm phiền não tâm thức 
người khác và [điêu đó] làm nguyên nhân cho đặc trưng của 

Những vị Bồ tát thoái hóa. Vì thế 

Đấy là sự thực hành của những vị Bồ tát để từ bỏ phi báng 

Trực tiếp những người khác với những điều không 
thoải mái đê nghe. 

Dịch kệ: 

34. Không trả thô ác ngữ 

Thô ác ngữ thốt ra khi giận 


3. Một nghỉ thức bao gồm những mô hình làm từ bột (những thứ mà 
những con chó đùa giỡn như thực phẩm) và cúng dường như một thứ 
thay thế đến quỷ ma và những tâm linh vô hình nhằm để giải thoát những 
chướng nạn của một người. 


NGÀY THỨ BA s 167 


Khiến người đau và tâm động loạn; 
Và ta, găng theo Bồ tát hành 

Nhận ra tu tập giảm rõ rành. 

Thấy lỗi khởi từ lời thô nặng, 
Người nghe quả khó a kỳ chướng, 
Hãy bỏ lỗi ngược đãi cùng người - 
Chu Bồ tát trọn hành cách này. 

Chúng ta phải rất cân thận không thích thú, ấp ủ, say mê 
trong những lời nói cay nghiệt, thô lỗ, khó chịu bởi vì làm 
như thê là bât hảo. 

ĐIỀU THỨ BA MƯƠI LĂM 

Những tập quán phiền não là khó để đảo ngược với 
thuôc giải. 

Vì thế đấy là sự thực hành của những vị Bồ tát để tiêu 
trừ phiên não, 

Chẳng hạn như vướng mắc và những thứ khác, ngay 
khi chúng xuât hiện, 

Bằng sự mang gươm giải độc của chính niệm và nội quán. 

Dịch kệ: 

35. Trừ tập quán xấu 

Loại hành xấu chóng thành tập quán 
Một khi quen cùng hạ tâng tâm; 

Nỗ lực tỉnh chuyên rất cần đến 

Tạo đối lực chống các trược nhiễm. 
Võ trang bằng tỉnh thức, hôi niệm 


Tấn công ngay trược nhiễm như tham; 


168 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Trừ cái chướng ngăn ngại tiến bộ - 
Chư Bồ tát trọn hành cách đó. 


Đoạn kệ này dùng như một ấn dụ để giải thích làm thế 
nào những hành vi tiêu cực có thể gia tăng qua sự quen thuộc 
của chúng ta với chúng và làm thế nào sau đó chúng trở nên 
nguy hiểm và khó khăn đề chiến thắng qua sự sử dụng thuốc 
giải độc. Chúng ta phải thôi tắt ngọn lửa khi nó nhỏ nhoi; 
hay, như lời nói xưa, chúng ta phải đắp đập chặn dòng nước 
khi chúng chỉ đơn thuần là một dòng suối nhỏ. Câu chuyện 
ngụ ngôn so sánh con người với chính niệm và thuốc giải với 
vũ khí răng con người thường có thể tiêu trừ những việc tiêu 
cực, chẳng hạn như vướng mắc và v.v..., ngay khi chúng 
sinh khởi. 


Tiến trình tắn công những hành vi tiêu cực này như vướng 
mặc trong những mức độ trứng nước của chúng cũng được 
bàn luận trong Lược giải về Tám Đề Mục Chuyên Hóa Tâm 
của Geshe Langri Thangpa: 

“Trong mọi hành động, nguyện cho tôi tìm kiểm trong tâm 
thức của tôi, ngay khi những phiên não hay vọng tưởng sinh 
khởi, những thứ làm nguy hiêm chính tôi và những người 
khác, nguyện cho tôi đổi điện với chúng ngay lập tức và phá 
tan chúng”. 

Từ đây về sau luận bản phát biểu theo cách này: 

ĐIỀU THỨ BA MƯƠI SÁU 

Tóm lại, bất cứ nơi nào một người ở và bất cứ thái độ 
của một người ra sao, 

Người ấy nên luôn luôn sở hữu chính niệm và nội quán 

Để trắc nghiệm những điều kiện tâm thức của người 
ây. Trong cách ây, 


NGÀY THỨ BA s 169 


Đấy là sự thực hành của những vị Bồ tát để hoàn 
thành lợi ích cho những người khác. 

Dịch kệ: 

36. Tỉnh thức luôn 
Nói tóm, điều gì ta hành xử 
Trong duyên hay cảnh nào gặp gõ 
Đẩu phải bằng lực tỉnh giác luôn 
Hiểu trọn vẹn trạng thải của tâm. 
Phải có tỉnh thức và hồi niệm, 
Giúp tập trung, sẵn sàng phục vụ, 
1a hành cho phúc lạc chúng sanh - 
Chu Bồ tát trọn hành cách này. 


Tâm thức của chúng ta dễ ảnh hưởng đến chúng ta và vì 
thế chúng ta nên trạng thái của nó ở khắp mọi nơi và khắp 
mọi lúc. Chúng ta nên khảo sát đề thấy hoặc là một tư tưởng 
không thích đáng khởi lên, đặc biệt một tư tưởng ấn chứa 
bệnh hoạn, hay hoặc là chúng ta đang đạo đức giả - nói một 
đàng, nghĩ một nẻo — và cũng hoặc là những hành động của 
thân là thiện hay bắt thiện. 


Nếu chúng ta phát hiện một hành động nào đó tiêu cực, 
chúng ta nên nhắc nhở chúng ta rằng: “Con có một niễm tin 
và sự thành tâm nào đấy mong manh trong giáo lý Đại thừa 
và đã từng sinh ra trên vùng đất Tuyết Sơn nơi có sự hợp nhất 
của kinh điển Đại thừa và giáo pháp Mật thừa Tantra; con 
HƯƠng tựa trên nhiều vị đạo sư, đã từng lãnh thọ sự truyền 
pháp khẩu truyền và được trang nghiêm với những sự hướng 
dân và giải thích kinh luận từ những học giả luận sư Ấn Độ 
vĩ đại. Nếu bắt chấp điều này con xử sự tệ hại, không nghỉ ngờ 
gì nữa con sẽ làm thất vọng tất cả những vị Bồ tát phi thường.” 


170 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Chúng ta nên gánh vác lấy trách nhiệm với chính mình 
trong cách này. Hãy cố gắng luôn luôn duy trì chính niệm và 
tận tâm chu đáo trong nỗ lực này. 

Trong /ớng Dẫn Lối Sóng Bỏ Tát, nói rằng: 

Này bạn người ao ước bảo vệ tâm thức mình, 

Tôi câu khẩn người với đôi tay búp sen: 

Hãy luôn luôn sử dụng sức mạnh của mình để duy trì 

Chính niệm và tỉnh giác! 

Chúng ta nên dùng sức mạnh của mình trong chính niệm 
và, g1ữ gìn sự chính niệm này, hoàn thành tối đa như có thể 
trong cung cách hành động vì người khác. Tóm lại, chúng ta 
nên hy sinh thân thể, sở hữu, và tất cả những hành động tốt 
lành của mình vì lợi ích của người khác, và hiến tặng tất cả 
những khả năng của ba cánh cửa thân, khẩu, ý ý vì lợi ích của 
tất cả các tạo vật chúng sinh, không tìm cầu hay phản chiếu 
trên bất cứ điều gì khác hơn những gì được giải thích ở đây. 
Sau đấy chúng ta nên phát nguyện dâng cúng hồi hướng. 
ĐIỀU THỨ BA MƯƠI BẢY 

Đấy là sự thực hành của những vị Bồ tát để dâng hiến 
đạo đức 

Đạt được bằng sự cố gắng trong cách này đến Giác ngộ, 

Nhằm để loại trừ khổ đau của vô lượng chúng sinh 
lang thang trong cõi luân hồi 

Với tuệ trí của sự thanh tịnh nơi ba cõi (cõi vô sắc, cõi 
sắc, cõi dục). 

Dịch kệ: 


37. Hồi hướng trọn công đức 


NGÀY THỨ BA s L7l 


Mọi công đức tích từ nỗ lực 

Đưa vào tu tập đạo thiện đức 

Ta hành hâu giải thoát khổ đau 

Của vô lượng bà mẹ nhiêu đời, 

Trọn hồi hướng cho họ thành Phát, 
Với tuệ kiến, tha ngã không thật 

Lẫn công đức, thảy chẳng phải chân - 
Chu Bồ tát trọn hành cách này. 


Chúng ta nên đem tất cả những hành vi tốt đẹp lành 
mạnh mà chúng ta đã hoàn thành qua những nỗ lực tinh tấn 
chân thành của chúng ta theo 8a Mươi Phẩm Trợ Đạo Giác 
Ngộ của Bồ tát, và đũng hơn là hồi hướng dâng hiến tất cả 
những thiện nghiệp đến sự trường thọ và tự tại của chính 
chúng ta khỏi bệnh tật, và chúng ta nên dâng hiến chúng đến 
vô lượng, vô biên chúng sinh lang thang trong cõi luân hồi 
những người đã rơi vào khổ đau. Trong cách này chúng ta 
hồi hướng những công đức tích cực của chúng ta để hỗ trợ 
những người khác loại trừ khổ đau cũng như nguyên nhân 
của khổ đau, với kiến giải từ tuệ trí của chúng ta về vô tự tính 
của người dâng cúng, hành động dâng cúng, và người nhận 
sự dâng cúng (tam luân không tịch). Từ quan kiến này, như 
được nói, chúng ta nên tiến tới và phát nguyện hồi hướng. 

Điều này được bao hàm trong luận bản. Bây giờ chúng ta 
đem toàn bộ đến một kết luận: 

Tôi biên soạn Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộ của 
Bồ tát cho những ai 

Nguyện ước thực hành theo con đường Bồ tát, qua 

Việc tôn trọng triệt để những lời nói của những chúng 
sinh cao thượng siêu phàm quan tâm 


172 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Đến những phương tiện liên hệ trong kinh điển, mật điển 
tantra và những luận giải. 


Luận bản này được nói là liên hệ với cội nguồn của kinh 
điển và mật điển tantra. Tác giả nói rằng ngài đã miêu tả 
sinh động ở đây ý nghĩa được giải thích trong kinh điển, 
mật điển tantra, và những luận giải, theo những hướng dẫn 
được ban bố bởi những tiền bối tôn kính của chúng ta trong 
những phương pháp của 8a Mươi Bảy Phẩm thực hành của 
Bồ tát. Những điều này được thực hành ngày qua ngày trong 
đời sống bởi những ai có khuynh hướng rèn luyện trong con 
đường của Bồ tát. 

Bởi vì tôi có sự thông tuệ thấp thỏm và học vấn ít ỏi, 

Đây không là một sảng tác thơ văn làm hải lòng những 
học giả 

Tuy thể, khi tôi đã dựa trên kinh điển và lời dạy của 
những bác siêu phảm, 

Tôi nghĩ luận văn này tự giảng giải một cách không thể 
tranh cãi. 

Ở đây nó giải thích rằng luận văn này có một nguồn gốc 
rõ ràng. Ngài nói rằng ngài thiếu kiến thức bâm sinh và phẩm 
lượng nhỏ nhoi một cách tương đối về nghiên cứu làm cho 
ngài không đủ khả năng đề hùng biện, những từ ngữ hay 
thành ngữ tiêu biểu để làm vui lòng những bậc học giả. Tuy 
thế, ngài đã diễn tả ở đây quan điểm của kinh điện, mật điển 
tantra bắt nguồn từ những lời dạy của những bậc tối thánh 
thiện, và vì thế ngài tin tưởng điều này sẽ là những điều thực 
hành không thẻ tranh cãi được của những vị Bồ tát. Dường 
như rằng ngài nói điều này ở đây nhằm mục tiêu giản dị cũng 
như khiêm tốn. 

Tuy thể, bởi vì khó khăn cho những người như tôi, 


NGÀY THỨ BA s 73 


Thông tuệ thấp thỏm, thăm dò những chiều sâu những sự 
thực tập của những vị đại Bồ tát, 

Tôi thỉnh câu những bậc cao nhân tha thứ cho tôi 

Vì lỗi làm đây dây, như những mâu thuần và sự rời rạc. 


Như ngài nói, nếu có bất cứ những thông điệp nào mâu 
thuẫn những chỗ dường như không liên hệ giữa những sự 
trình bày trước và sau, hay nếu có một số giải thích không 
cần thiết, ngài thỉnh cầu những bậc học giả bao dung cho 
những thiếu sót này. Ngài thỉnh cầu họ hãy cô nhẫn nại và bỏ 
qua tính hãnh diện của ngài trong cách này. Tiếp theo ngài 
hồi hướng những việc làm thánh thiện của ngài. 


- Qua những đạo hạnh sinh khởi từ điểu này, nguyện cho 
tát cả chúng sinh, 
Bằng những phương tiện của tâm thức siêu việt và trần 
gian của sự Giác ngộ, 
Trở thành như đáng Thủ Hộ Quán Tự Tại, người không 
ở trong 
Những cực đoan của cõi luận hồi và sự cứu độ tịch tĩnh 


Hự đội]. 


Vì thế, Ngulchu Gyalsas Thogmed dâng hiến bất cứ công 
đức tốt lành nào mà ngài có được qua việc sáng tác luận văn 
này đến tất cả chúng sinh, và nguyện ước họ có thể phát sinh 
tâm giác ngộ tương xứng và vô điều kiện. Ngài nguyện ước 
rằng điều này có thể làm phát sinh trong họ một lần nữa nêu 
hiện tại không sẵn sàng và tâm giác ngộ có thể được tăng 
tiến xa hơn nêu đã phát sinh rồi. Bằng đạo đức của sự phát 
sinh như thế, tâm giác ngộ kiên cố sẽ mang đến sự chấm dứt 
những cực đoan của cõi luân hồi sinh tử, trong khi tâm giác 
ngộ tương xứng loại trừ cực đoan cứu độ vì chính cá nhân 
mình mà thôi. Bằng sự không dừng lại trong cõi luân hồi 


174 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


cũng không cứu độ tự mình mà thôi, chúng ta đạt đến đại bát 
niết bàn hay sự giác ngộ tối thượng, như được hưởng bởi đạo 
sư tâm linh Quán Tự Tại. Đây là sự thỉnh cầu hay dâng hiến 
tinh thần của tác giả. 

Kệ văn này được sáng tác trong hang động Ngulchu bởi 
người duy trì những luận lý (/ogic) và luận văn là tỳ kheo Vô 
Trước (41sanga), vì tự lợi và lợi tha. Lời thình cầu được ban 
cho sự bảo trợ việc in ấn tác phẩm này đọc như sau: 


“Lòng tha thiết và hấp dẫn của tâm giác ngộ (bodhicia) 
là căn bản và cốt lõi của Đại thừa. Bằng năng lực của những 
hành động đạo đức và in ấn tài liệu này xuất phát từ nguyện 
ước chân thành đề làm lợi ích cho những người khác, nguyện 
cho giáo huấn của đức Phật toàn thiện toàn giác toàn tri được 
lan tỏa. Giáo huấn siêu việt này là sự phối hợp của phương 
pháp và tuệ trí mà nó chứa đựng sự giải thích theo đúng 
nguyên văn và sự thực chứng tâm linh được giảng giải chị 
tiết bởi đức Tổ sư toàn hảo Tông Khách Ba. Nguyện cho 
những ai sống trong bất cứ nơi nào của thế giới cùng sự thủ 
hộ, duy trì, và khuyên khích giáo huấn này được thấy tất cả 
những nguyện ước của họ tất nhiên tự phát sinh, và nguyện 
cho họ tiếp tục sống cho đến hết thọ mạng. 


“Hơn thế nữa, nguyện cho những nguyện ước trần gian 
tạm bợ cùng nguyện ước cơ bản xuất trần của DorJe Tsewang 
cao thượng, gia đình của ông và toàn thê chúng sinh được 
hoàn thành trọn vẹn, nguyện cho họ du hành không chướng 
ngại đến lãnh địa của ba thân Phật.” 


Bằng sự cúng dường tượng trưng về thân, khẩu, ý, nhà 
bảo trợ Dorje Tsewang đã thỉnh câu những người khác hãy 
hồi hướng đến những người bảo trợ cho việc in ấn tác phẩm 
này. Do thế, bắt nguồn từ tình cảm của Dewa Rinpoche, 


NGÀY THỨ BA s L75 


Lhatsun Tulku, đã viết lời nguyện cầu hồi hướng này bày tỏ 
lòng biệt ơn. 


KẾT LUẬN 


Chúng tôi đã thuyết giảng ở đây một sự giải thích ngắn 
gọn về Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộ hay Ba Mươi 
Bảy Pháp Hành của Bồ tát. Ngày hôm nay chúng tôi nói về 
lợi ích của những ai không từng biết giáo pháp. Chúng tôi hy 
vọng mọi người có một sự thông hiểu và gặt hái những điều 
chắc chăn nào đấy trong giáo pháp và không cần phải lập lại 
nó nhiều lần, hay lần này rồi lần nữa. 


Thông điệp quan trọng nhất ở đây là có một trái tim ân cần 
tử tê, vì căn bản của 8a Mươi Bảy Phám Trợ Đạo Giác Ngộ là: 

Chúng ta làm gì với sự an lạc hạnh phúc của chính mình 

Khi tắt cả các bà mẹ những người đã từng 

Ân cân tử tế với chúng ta từ vô thủy đang khổ đau? 


Thật sự đây là điểm chính. Chúng ta nên học hỏi để quan 
tâm đến người khác như quan trọng hơn chính chúng ta và 
hành động trong một thái độ tử tế nhất mà chúng ta có thê 
làm, biểu lộ sự khiêm cung với trái tìm nồng ấm. 


Thực hành giáo pháp là con đường đề có một đời sống 
phong phú; chúng ta thực hành nhằm để trở thành một 
người lương thiện chính trực từ đời này sang đời khác. 
Những người nhã nhặn, tử tế, và tự nép mình và có một 
khuynh hướng chân thành để làm lợi ích cho những người 
khác là đang thật sự thực hành Phật pháp. Trái lại, không 
lợi ích gì để nói rằng chúng ta đang chân thành tìm kiếm 
Phật pháp, trong khi thật sự đang đi đây đi đó như một 
người du lịch. Lý do đàng sau sự tìm cầu Phật pháp là để 
thực hành những điều ấy và sự thực hành ấy hòa quyện 


176 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


với Phật pháp. Quý vị có hiểu không? Các bạn nên giữ lấy 
điêu nảy trong tâm. 


Quý vị có thể hiểu một số những điều mà chúng tôi đã 
thuyết giảng trong mấy ngày qua và một số quý vị không 
hiểu. Tuy nhiên, các bạn nên cố gắng đề thấu hiểu tối đa như 
có thể bằng việc ghi nhớ và phản chiếu trên chúng. Nếu quý 
vị biêu lộ lợi ích của những bài giảng này bằng sự thực hành 
rộng rãi những gì đã được giảng giải ở đây từ bây giờ cho 
đến khi chết, và dù bằng cách gì đi nữa trong nhiều đời sống 
mà quý vị chưa từng sống, thế thì mục tiêu của chúng tôi 
thuyết giảng những điều này đã hoàn thành. 


Chúng tôi biết một người đàn ông đã tham dự lễ khai tâm 
truyền pháp Thời Luân Kalachakra tại Đạo Tràng Giác Ngộ 
năm ngoái đã thật sự thay đổi sau đó: Sự giận dữ của ông đã 
giảm thiểu; ông ta đã bỏ rượu và cờ bạc; ông thôi nói dối; 
ông trở nên bớt tham lam hơn và nép mình hơn. Nói tóm lại, 
ông ta đã không còn hướng theo một đời sống hoang phí và 
đã trở nên một người tốt. Thật là tốt đẹp để bàn luận một thí 
dụ như câu chuyện của ông ta với mọi người, trái lại chăng 
có ích lợi gì để nói về ai đó đã đến Giác Ngộ Đạo Tràng — 
Bodh Gaya và không có kinh nghiệm cải thiện gì trong đời 
sống người ấy. Chúng ta phải cân thận về điều ấy. 

Đấy là bồn phận của chúng tôi đề nói với tất cả quý vị và 
chúng tôi đã nói tối đa mà tôi có thể ở đây. Chúng tôi đã có 
găng nói trong một cung cách phong phú và dễ dàng đề theo 
dõi bởi vì rất quan trọng để có những giảng dạy liên quan 
đến cung cách sống của con người hôm Tay. Chỉ có một chút 
lợi ích khi có những bài Pháp mà nó chẳng liên hệ đến đời 
sống của chúng ta. Do thế, chúng tôi đã làm theo một kiểu 
mâu dùng những ngôn từ thông dụng, giản dị, và đôi khi 
chúng tôi đã dùng những chữ xấu xí và cắm ky. Đấy là bản 


NGÀY THỨ BA s L77 


tính tự nhiên của tôi ngay thắng và bộc trực trong suy tư và 
nói năng, và chúng tôi luôn luôn nói rằng chúng tôi không 
có con dấu chặn trên miệng của chúng tôi. Nhưng chúng tôi 
nói chuyện một cách cởi mở ở đây với mục tiêu rõ ràng trong 
sự giúp đỡ của chúng tôi đến việc thực hành của quý vị, làm 
nên sự những sự phát triển trong tâm của quý vị cũng như 
trong đời sống của quý vị. Đó là tại sao chúng tôi đã đặt một 
số nỗ lực nào đấy trong kỹ thuật thuyết giảng của chúng tôi, 
và sau đó chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã hoàn thành 
bổn phận của mình trong khả năng bậc nhất của chúng tôi. 
Chúng tôi mong cầu sự tha thứ của quý vị nếu chúng tôi đã 
dùng một số từ ngữ cứng rắn, thô thiển hay đữ đội trong sự 
giảng dạy của chúng tôi. Chúng tôi đã có một số lỗi lầm và 
ngôn ngữ của chúng tôi trong một số trường hợp có thê vô 
lý. Chúng tôi không thê làm gì hơn với việc ấy ngoài việc 
xin lỗi, như được nói: “Chứng tôi không có ý không tôn trọng 
đến quý vị, vì thế xin vui lòng nhân nại với chúng tôi nếM có 
điễu gì đó làm tốn thương quỷ vị”. 


Chúng ta không ép uống [tiếp nhận] giáo pháp đối với bắt 
cứ ai qua giáo huấn này. Một người đệ tử tham dự [học hỏi] 
giáo huấn “nên có một tâm thức thông tuệ và chân thành, 
và một sự thích thú hấp dẫn [đến giáo huấn].” Điều này đã 
được tuyên bố trong “Bán Trăm Bài Kể”. Bắt cứ ai lắng nghe 
giáo pháp nên thành thật và có một tâm thức thấy rõ có thể 
phân biệt giữa đúng và sai, và một hành vi thích thú đối với 
chủ đề. Rõ ràng tất cả các bạn đang đem sự chân thành thích 
thú đối với giáo pháp, bởi vì quý vị đã chịu đựng những thử 
thách gay go hay gian khổ đề đến đây; cho dù các bạn có hay 
không có một tâm nhận thức thấy rõ tùy theo từng cá nhân. 


Mặc dù không trong thính chúng Phật tử và không phải 
Phật tử này sẵn có một triệt lý phức tạp không thê tiêp thu 


178 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


được, tuy thế, có thể có những người đến từ trường phái 
Nyingma và minh định chính mình là người Nyingma hoàn 
toàn, vì thế quý vị có thể miễn cưỡng tiếp nhận giáo huấn 
được trao truyền bơi một người Gelugpa. Trái lại, trong một 
số trường hợp khi một vị Nyingma thuyết giảng, những 
người Gelugpa tham dự có thê không thích thú lắm vì lý do 
như vậy. Họ không cảm thấy thích chú tâm đến giảng sư do 
bởi sự ảnh hưởng Nyingma, mặc dù sự hùng biện của diễn 
giả thật sự lợi ích cho tâm thức của họ. Một thái độ như thế 
là dấu hiệu của một tâm thức mờ tối. 

Dĩ nhiên, người ta thướng chọn lựa để theo một truyền 
thống trong mức độ mà sự thực tập của họ được quan tâm, và 
đó là vẫn đề khác biệt. Nhưng chúng tôi không tán thành với 
những người thể hiện có chấp một cách cứng nhắc với truyền 
thống tông phái của chính họ trong hình thức thái độ. Một 
số người đến đây dự đoán những thuyết giảng này là Con 
Đường Hoàn Tắt, và chúng tôi chắc chắn một cách cao độ có 
thể rằng thay vì thế họ sẽ thất vọng khi họ học hỏi giáo huấn 
về Ba Mươi Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộ của Bồ Tát. 


Đây là một thí dụ cụ thể, cho thấy rằng chúng ta có một 
khuynh hướng bố trí trong tâm chúng ta [tính toán trước], 
hơn là hoàn toàn thể nhập vào trong giáo pháp. Suy nghĩ 
một cách phân biệt, “Chúng ta là thế này”, và “Họ là thế kia', 
trong giáo pháp là thật sự độc hại, và là một thái độ cực kỳ 
tiêu cực. Nó là nguyên nhân làm cho nhiều người phải tái 
sinh vào trong những cảnh giới thấp hơn, và vì thế điều quan 
trọng là có một tâm thức thông tuệ phân biệt [đúng sai]. Quý 
vị có hiểu chứ? 


Những ai hành động với một tâm thức không thành kiến 
có phẩm chất của một đệ tử toàn hảo. Thật cũng quan trọng 
để có một sự tỉnh thức sáng suốt với sự đánh giá đến bài 


NGÀY THỨ BA s 79 


thuyết giảng, vì thế chúng ta biết những thuyết giảng nào 
đúng và những lời nói nào sa. 

Đấy là điều được biết như Phật pháp được đặt trên nên 
tảng của lý trí, vì thế khi chúng ta thuyết giảng giáo lý không 
vướng vào trong việc ép uông những người khác. Đức Thế 
Tôn đã từng nói: “Giống như nhà luyện kim, người ấy phân 
tích vàng bằng việc cắt, gọt, và nung chảy nó, vì thể những vị 
f) kheo và những người thông tuệ cũng phải phân tích xuyên 
suốt những giáo lý, không chấp nhận chúng vì biểu lộ sự tôn 
kính vị thấy”. 


Thế nên, hôm nay, quý vị không nên tôn trọng những lời 
của chúng tôi một cách tự động chỉ vì đấy là những lời của 
Đạt Lai Lạt Ma. Các bạn nên khảo sát để thấy những giáo 
huấn được thuyết giảng ở đây có hợp lý đối với bạn hay 
không và chúng sẽ làm lợi ích cho quý vị khi quý vị thực tập 
với nó hay không. Nếu chúng xem ra hợp lý, thế thì hãy chú 
tâm trên chúng. Nếu trái lại, đừng quan tâm tới chúng. 


Đức Thề Tôn đã từng tuyên bố rõ ràng trong chủ đề này: 
“Khám phá những ngôn từ mà ta đã nói ở đây qua khảo sát. 
Nếu các con thấy chúng thích hợp và lợi lạc cho tâm thức 
của các con, hãy thực tập theo đấy. Nếu chúng không lợi ích 
cho các con, thế thì hãy để chúng [qua một bên”. Chúng tôi 
nói giống như thế đối với quý vị bây giờ. 

Một cách căn bản, các bạn cần cảm thấy lợi ích của những 
giáo huấn này. Nếu quý vị thấy như vậy, thế thì những lời 
chúng tôi vừa nói là những lời nói có giá trị. Nếu quý vị tìm 
không tìm thấy sự lợi ích nào từ chúng, thế thì chúng chăng 
có vô bổ; vì mục tiêu của Phật pháp là để làm bình yên những 
tư tưởng quấy nhiễu và đề quân bình tâm thức. 


Chúng tôi đã nói rất nhiều điều trong ba ngày qua, những 


180 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


điều để hỗ trợ quý vị thuần hóa tâm thức và để phân biệt 
những điều tốt và những thứ xấu, vì thê quý vị có thể từ bỏ 
nhưng thứ bắt thiện và tiếp nhận những thứ lương thiện. Lựa 
chọn giữa những điều tốt lành và những điều không lành 
mạnh, các bạn nên cố gắng để luôn luôn thực hành với một 
trái tim ân cần và từ bỏ sự bất cần. Đấy là hai vấn đề quan 
trọng. Quý vị có hiểu chứ? 


Tuệ Uyễn chuyên ngữ 
30-01-2010 





37 PHÁP HÀNH BỔ TÁT ĐẠO 


Trích từ Phát học 
Nam mô Quản Tự Tại Bồ Tát 


Sau đây là một bản dịch khác bằng văn xuôi: 


Con đem thân khẩu ý chí tâm đảnh lễ vị đạo sư vô thượng 
và (thủ hộ chủ) ngài Quán Tự Tại Bồ Tát. Trong khi quán 
chiếu sự bắt lai bất khứ của vạn pháp, ngài chuyên tâm nỗ lực 
đem lại lợi lạc cho chúng sinh. 


Chư Phật toàn giác, cội nguồn của tất cả an vui hạnh 
phúc, là nơi phát sanh sự thành tựu các giáo lý tối thắng. Đầy 
là nhờ do sự hiểu biết các pháp hành đạo, bởi vậy tôi sẽ giảng 
giải về pháp hành Bồ tát đạo. 

1. Đã được thân người quý hiểm đầy đủ sự tự do và may 
mắn, vậy hãy chuyên cân lắng nghe, suy tư và thiền quán 
bất kê ngày đêm đề giải thoát cho chính mình và chúng sanh 
khỏi biển khổ luân hồi - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 


2. Vì quyến luyến người thân, ta bị khuấy động như sóng 
nước. Vì hận ghét kẻ thù, ta bị thiêu đốt như lửa cháy. Bởi 
vậy trong bóng tối của sự hỗn độn, ta quên bằng những gì 
nên làm và những gì không nên làm. Hãy từ bỏ bản ngã - Đầy 
là pháp hành Bồ tát đạo. 


182 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


3. Xa lánh các đối tượng xấu, phiền não sẽ dần giảm 
thiểu. Gìn giữ không để thất niệm, các pháp thiện sẽ tự nhiên 
trong sáng, đức tin ở giáo lý sẽ phát khởi. Hãy tu tập thanh 
tịnh - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 


4. Thân bằng quyến thuộc lâu năm vẫn sẽ phải chia tay. 
Tài sản tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt cũng sẽ phải bỏ lại. 
Thần thức, khách trọ trong căn nhà thân xác, rồi sẽ phải ra 
đi. Đừng bám víu vào kiếp sống này - Đấy là pháp hành Bồ 
tát đạo. 


5. Liên hệ với ác tri thức/bạn xấu sẽ làm tam độc gia tăng 
trong những lúc ta học hỏi, suy tư và tu tập. Họ sẽ làm tâm 
từ bi của ta thối thất. Hãy tránh xa ác tri thức/bạn xấu - Đầy 
là pháp hành Bồ tát đạo. 


6. Nương cậy nơi đạo sư/thiện tri thức, lỗi lầm của ta 
sẽ tiêu trừ, và đức hạnh ta sẽ viên mãn (tiền triển như trăng 
tròn). Hãy quý trọng các vị đạo sư hơn cả thân xác của mình 
- Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 


7. BỊ trói buộc trong ngục tù của luân hồi sanh tử, làm sao 
những vị trời phàm tục có thê mang lại sự hộ trì cho ta được? 
Bởi vậy có quy y thì hãy quy LỀ nơi Tam bảo, nơi nương tựa 
chân thật - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 


8. Đắng Toàn Giác từng nói tất cả những nỗi thống khổ 
không thể tả trong ba đường ác đều là hậu quả của ác nghiệp. 
Bởi vậy dù có mất mạng, ta quyết không làm điều ác [gây 
nghiệp xấu] - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 


9. Như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, lạc thú trong ba cõi 
chỉ trong thoáng chôc rôi tan biên. Hãy phân đâu đạt đên 
trạng thái tôi thượng của giải thoát - Đây là pháp hành Bô 
tát đạo. 


BA MƯƠI BẢY PHÁP HÀNH BỒ TÁT ĐẠO s 183 


10. Khi những bà mẹ từng yêu thương ta từ vô thỉ đang 
chịu khổ đau, thì hạnh phúc của riêng mình có ích lợi gì? Bởi 
vậy muốn cứu độ vô lượng chúng sanh phải đào luyện chí 
hướng vị tha - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 


11. Tất cả khổ đau đều do sự ước muốn hạnh phúc cho 
bản thân, trong khi chư Phật toàn giác xuất phát từ tâm vị tha. 
Bởi vậy hãy đánh đổi hạnh phúc của ta lấy sự khổ đau của 
chúng sanh - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 


12. Mặc dù có kẻ vì lòng tham khôn cùng, thúc đầy hắn trộm 
cắp hoặc bảo kẻ khác tước đoạt tài sản của ta, hãy tha thứ/hiễn 
cho hắn thân thẻ, của cải và công đức ta đã góp nhặt, trong quá 
khứ, hiện tại và tương lai - Đy là pháp hành Bồ tát đạo. 


13. Mặc dù có kẻ muốn chặt đầu ta trong khi ta không hè 
làm điều gì sai trái, hãy phát tâm từ bi thọ nhận tất cả tội ác 
của họ - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 

14. Mặc dù có kẻ tuyên cáo cho cả ngàn thế giới những 
chuyện xấu xa về ta, hãy lấy tâm từ bi hoàn trả lại bằng cách 
tuyên dương những đức tính của họ - Đấy là pháp hành Bồ 
tát đạo. 


15. Mặc dù có kẻ phi báng chế nhạo ta giữa công cộng 
trước đám đông, hãy cúi lạy và tôn kính họ, xem họ như một 
vị đạo sư - Đây là pháp hành Bô tát đạo. 


16. Mặc dù kẻ mà ta chăm sóc thương yêu như con xem 
ta như kẻ thù, hãy đôi xử với họ như một bà mẹ hiên yêu 
thương đứa con bệnh hoạn - Đây là pháp hành Bô tát đạo. 


17. Nếu có kẻ ngang hàng hoặc thấp kém hơn ta, chỉ vì 
kiêu mạn, lại đi gièm pha ta, hãy đặt họ lên đỉnh đầu với sự 
tôn kính như ta làm đối với vị bổn sư - Đấy là pháp hành Bồ 
tát đạo. 


184 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


18. Mặc dù sống trong nghèo khó và thường xuyên bị 
khinh miệt, mắc bệnh hiểm nghèo và bị tà ma quấy rối, 
nhưng ta không chút sờn lòng. Hãy gánh nhận tội ác và 
khổ đau của chúng sanh - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 


19. Dù ta có nồi tiếng và được mọi người trọng vọng, 
cũng như giàu có tương đương với Tỳ sa môn Thiên Vương 
[vị trời chủ về của cải], hãy nhận rõ sự phù phiếm của danh lợi, 
chăng có gì đáng đề tự phụ - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 


20. Khi mà sân hận là kẻ thù chính [nội ma] chưa thể 
khống chế được, thì đù có chinh phục được những kẻ thù bên 
ngoài, cũng chỉ làm cho chúng [kẻ thù bên trong ta] gia tăng 
mà thôi. Bởi vậy ta hãy điều phục tâm bằng hai đạo quân Từ 
và Bi - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 


21. Dục lạc cũng như nước muối, càng uống càng thèm 
khát. Hãy buông bỏ ngay những gì gây ra tham ái - Đây là 
pháp hành Bô tát đạo. 


22. Vạn pháp đều do tâm tạo. Từ khởi thủy, bản tánh tâm 
không hề bị chấp trước trong các biên kiến [vọng tưởng cực 
đoan]. Hãy hiểu biết điều này như thế, và đừng đề tâm bị lôi 
cuôn vào vòng nhị nguyên [chủ thê và đối tượng] năng sở đối 
đãi - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 


23. Khi đối điện với các đối tượng hấp dẫn, dù thấy chúng 
đẹp đẽ như cầu vồng giữa hạ, hãy biết rằng chúng không có 
tự tánh và hãy xả bỏ luyến ái chấp thủ - Đấy là pháp hành 
Bồ tát đạo. 


24. Mọi hình thức khổ đau đều như mộng ảo (tựa cái chết 
của đứa con trong giấc ngủ của bà mẹ). Chấp các huyền ảnh 
là thật có sẽ làm nhọc tâm ta. Bởi vậy khi gặp nghịch cảnh, 
hãy xem chúng như ảo huyễn - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 


BA MƯƠI BẢY PHÁP HÀNH BỒ TÁT ĐẠO s 185 


25. Kẻ tầm cầu giác ngộ có khi phải xả bỏ cả thân mạng, 
vậy cần gì phải để ý đến vật chất bên ngoài. Hãy bố thí mà 
không cầu mong sự đèn đáp - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 


26. Nếu không giữ giới, ta không thê gặt hái được thành 
quả gì, đừng nói chỉ đến ước muốn làm lợi ích chúng sanh, 
điều này thật đáng buôn cười. Bởi vậy hãy trì giới mà không 
có sự mong cầu của thê gian - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 

27. Đối với những vị Bồ tát muốn vun bồi công đức, thì 
những kẻ làm hại họ lại là những bảo vật quý báu. Bởi vậy 
hãy tập nhẫn nhục với tâm không hận thù - Đấy là pháp hành 
Bồ tát đạo. 


28. Ngay như hàng Thanh văn và Độc giác, chỉ mong 
cầu tự giác, cũng găng công tu tập miên mật như đang khẩn 
trương dập tắt lửa cháy trên đầu. Bởi vậy nỗ lực tinh tấn để 
lợi lạc cho chúng sanh là căn nguyên của mọi thiện căn - Đây 
là pháp hành Bồ tát đạo. 

29. Nên biết rằng các phiền não đều bị tiêu trừ bởi thiền 
chỉ và thiền quán. Hãy luyện tập chú tâm đề siêu việt bốn cõi 
vô sắc - Đầy là pháp hành Bồ tát đạo. 


30. Có năm Ba la mật mà thiếu Trí tuệ ba la mật thì không 
thể dẫn đến đạo quả. Bởi vậy hãy tập luyện các phương tiện 
thiện xảo cùng với trí tuệ đề khỏi lạc vào ba cõi - Đấy là pháp 
hành Bồ tát đạo. 


31.Nếu không chịu tự quán xét lỗi lầm, tức là ta chỉ mang 
danh là hành giả mà không có thực hành. Bởi vậy, hãy luôn 
luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình - Đấy là pháp hành 
Bồ tát đạo. 


32. Nếu vì sự thôi thúc của phiền não mà ta vạch lỗi lầm 
của người khác, thì chính ta tự hại mình. Bởi vậy đừng khơi 


186 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


dậy lỗi lầm của những hành giả khác - Đấy là pháp hành Bồ 
tát đạo. 


33. Danh lợi chỉ gây ra sự tranh chấp, làm cho sự học hỏi, 
suy tư và tu tập suy thoái. Bởi vậy hãy từ bỏ đừng dính mắc 
đến thân quyến bạn hữu, những mối tương quan, thí chủ, 

v... - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 


34. Ác khẩu làm xáo động tâm trí kẻ khác và làm hư hoại 
Bồ tát hạnh. Bởi vậy hãy tránh những lời lẽ khắc nghiệt gây 
ra sự bât an cho kẻ khác - Đây là pháp hành Bô tát đạo. 


35. Phiền não khi đã được huân tập thì thật khó ngăn chận 
bằng các pháp đối trị. Hãy trang bị bằng các vệ binh chánh 
niệm và tỉnh giác, diệt trừ những phiền não như tham ái - 
Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 

36. Nói tóm lại, bất luận đang làm gì, ta phải tự hỏi “Tâm 
ta đang ở trạng thái nào?” Hãy luôn giữ chánh niệm và tỉnh 
giác đề lợi lạc cho chúng sanh - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 


37. Giải trừ nỗi thông khổ của vô lượng chúng sanh, thấu 
suôt sự thuân tịnh của ba cõi. Hãy dùng công đức của những 
nỗ lực này đê hôi hướng đên giác ngộ - Đây là pháp hành Bô 
tát đạo. 


3333k 3k 3É 3k 3k 3É 3k 3k3 


Tôi đã soạn ba mươi bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo cho tất 
cả những ai muốn đi trên con đường Bồ tát, theo lời giảng 
giải ý nghĩa kinh điển, mật điển và luận điển của chư vị tô sư. 


Vì trí tuệ kém cõi cũng như sự hiểu biết thiếu sót nên lời lẽ 
tôi không được văn hoa hấp dẫn đối với các học giả, tuy nhiên 
tôi đã dựa trên kinh điền và lời giáo huấn của các bậc tô sư nên 
tôi nghĩ rằng các pháp hành Bồ tát đạo này không có gì sai trái. 


BA MƯƠI BẢY PHÁP HÀNH BỒ TÁT ĐẠO s 187 


Tuy nhiên, đại hạnh của chư vị Bồ tát thật khó lường cho 
những người tâm trí thô thiên như con. Con cúi xin các ngải 
lượng thứ cho những khuyết điểm của con, chăng hạn như sự 
mâu thuẫn và những ý nghĩa thiếu mạch lạc. 


Công đức này nguyện chúng sanh đạt được Bồ đề tâm 
(chí hướng vị tha, chân đề lẫn tục để) và nhờ đó sẽ trở thành 
Bồ tát Quán Tự Tại, vị Bồ tát thoát khỏi hai kiến chấp (chấp 
thế gian và chấp an lạc xuất thế gian). 


Bài này được soạn ra bởi tỳ kheo Thogme, một luận sư về 
kinh điện và lý giải trong một hang động ở Ngulchu Rinchen 
đê tự lợi và lợi tha. 


Từ trang web: 


http://www.forum.tangthuphathoc.com/showthread. 
php?t=155S 


Chuyển kệ được trích từ bải giảng của GESHE TSUL- 
TIM GYELTSEN 


Do Linh Thụy chuyên ngữ từ trang web: 
http://tinhdo.net/sachdao/309-yeugiai37phaphanhbotatdao 


33k 





BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH 
CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ 


lác giả: 
Lược giải: 
Anh ngữ: 
Chuyến kệ: 
Chuyến ngữ: 


Tổ sư lông Khách Ba 
Đức Đạt Lai Lạt Ma 
Dr. Alexander Berzin 
Hồng Nhu 

Tuệ Uyển 


BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ s 191 


1- GIỚI THIỆU 


Khi chúng ta hiện diện ở đây, chúng ta phải thiết lập một 
động cơ đặc biệt: Tâm giác ngộ (tâm bồ để) nhằm hướng 
đến giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Điều này cần 
một sự chân thành hoàn toàn. Đức Phật đã đạt được sự giác 
ngộ của Ngài bởi năng lực của xu hướng trong sạch của tâm 
giác ngộ (tâm bồ đề) của Ngài. Tất cả những phẩm chất và 
những sự đạt được của Ngài tùy thuộc vào động cơ giác ngộ 
ấy. Đề đạt được cùng sự chứng ngộ của Ngài, chúng ta cần phải 
nguyện cầu đề phát triển một tâm niệm như thế của chính mình 
nhiều tôi đa và đề có sự tăng trưởng chưa từng có của điều ấy. 


Những ngày cuối cùng này chúng ta phải nâng cao một 
số năng lực tích cực (công đức) qua những giáo huấn này. 
Chúng ta hãy tiếp tục bây giờ trong ngày hôm nay với 8a 
Phương Diện Chính Yếu của Con Đường của Tô Sư Tông 
Khách Ba. Ba điều này liên hệ đến sự viễn ly, tâm giác ngộ, 
và nhận thức đúng đắn về tính không. 


I- Sự viễn ly căn cứ trên thái độ mà chúng ta chuyên tâm 
niệm chúng ta hoàn toàn khỏi tât cả những ao ước khát khao 
của cõi luân hôi, sự lưu chuyên không thê kiêm soát của 
vòng sinh tử. Sự đạt đên giải thoát tùy thuộc trên việc có một 
sự viên ly hay từ bỏ như thê. 

2- Tâm giác ngộ (tâm bồ đề) là thái độ hay khuynh hướng 
đạt đên giác ngộ đê làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh . 

3- Quan điểm đúng đắn về tính không là sự nhận thức về 
tính bản nhiên bât động thật sự của thực tại. 

Lưu tâm đến nhận thức đúng đắn hay thông hiểu về tính 
không của thực tại, của sự tôn tại không cô hữu, nêu nó được 
thủ hộ giữ gìn bởi một tâm niệm viên ly, nó sẽ mang đên 


192 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


giải thoát. Nó đem đến giải thoát bởi sự trừ khử những ám 
chướng ngăn cản sự giải thoát, ấy là những cảm xúc và thái 
độ quấy nhiễu. Những nhân tố tỉnh thần đã kèm hãm chúng 
ta giới hạn trong sự tồn tại dưới không chế bởi nghiệp quả 
và những xúc tình và thái độ quấy nhiễu của vòng luân hồi. 
Nếu sự thông hiểu nhận thức đúng đắn về tính không được 
thủ hộ giữ gìn bởi một tư tưởng của tâm giác ngộ (tâm bồ 
đẻ), nó cũng tiêu trừ những ám tối đối với tất cả những vấn 
đề có thể nhận thức được, và những điều ngăn trở toàn giác 
toàn trí... - ấy là, những thói quen dính mắc về phía sự tồn tại 
có hữu và chân thực. Loại trừ chúng đi đem đến sự đạt đến 
giác ngộ. Do thế, một quan điểm đúng đắn về tính không là 
đối thủ chính sẽ phá hủy hai bộ phận của ám chướng (sở tri 
chướng và phiền não chướng), và nó được hỗ trợ bởi hoặc 
là sự viễn ly hay cả sự viễn ly và tâm giác ngộ (tâm bô đề). 


Giáo huấn Tiêu thừa đòi hỏi sự viễn ly và nhận thức đúng 
đắn về tính không nhằm đạt đến mục tiêu của họ là giải thoát. 
Đại thừa thêm vào tâm giác ngộ (tâm bồ đề) để tiêu trừ tất cả 
những sự ám tối một cách hoàn toàn. Do vậy, ba phương diện 
chính yếu của con đường — sự viễn ly hay từ bỏ, tâm giác ngộ 
hay tâm bồ đề, và tính không — hiệp nhất căn bản thiết yếu 
của tất cả những giáo huấn của Tiểu thừa và Đại thừa. 


Mật điển Tantras nỗi tiếng của chúng ta có một chủ đề 
vững chắc về thân thê vi tế, năng lượng khí, năng lượng 
kinh mạch, và năng lượng hạt, có như nên tảng của nó là 
cùng giống ba phương diện của con đường - viễn ly, khuynh 
hướng cực kỳ mạnh mẽ của tâm giác ngộ (tâm bồ đề) và một 
sự thông hiểu hoàn toàn về tính không như được truyền dạy 
bởi Long Thọ và hai người con tỉnh thần của ngài. Thêm 
vào những điều này, trong Mật điện Tantra chúng ta thiết lập 
niềm hãnh diện hay chân giá trị của chúng ta trên khả năng 


BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ s 193 


của điều mà chúng ta có thê đạt đến từ khí và tâm thức vi tế. 
Trong cách này, chúng ta giữ gìn chân giá trị của hoặc một 
Sắc Thân hay hay một Pháp Thân Tĩnh Thức Sâu Sắc của 
một vị Phật, hay của cả hai điều này. Mặc dù, chúng ta không 
thực sự có những thân Phật vào lúc chúng ta thực tập, tuy thế 
căn cứ trên khuynh hướng mạnh mẽ của tâm giác ngộ (tâm 
bồ đề) nhằm đạt đến trạng thái giác ngộ này để lợi ích cho 
vô lượng chúng sinh, chúng dần dần trở nên có thê đạt được 
những thân thê như thế. Chúng ta có thê đạt được những thân 
thể ấy qua sự thực tập và duy trì chân giá trị của những thân 
Phật này. 


Do thế, ba phương diện của con đường là căn bản của 
toàn bộ những con đường kinh điển Hiển giáo và Mật giáo 
Tantra. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta phải luôn 
luôn cố gắng theo đuôi một sự thực tập phối hợp của phương 
pháp và tuệ trí, cô gắng đề hỗ trợ kẻ khác, xây dựng nên năng 
lực tích cực, v.v và v.v.... 


Luận giải đặc biệt này là rất ngắn, chỉ vài đoạn. Chúng tôi 
học với Taptra Rinpocbe lần đầu tiên và sau này với nhiều vị 
khác nhau kể cả Trijang Dorjechang. Chúng ta cần thiết lập 
một động cơ rõ ràng đề lắng nghe giáo huấn này. Nếu chúng 
ta thiết lập một tâm niệm ân cân như động cơ của chúng ta, 
điều này sẽ là nguồn cội của tất cả mọi an lạc. Nếu chúng ta 
thiếu một tâm niệm như thế, và thay vào đấy là sự tự hào kiêu 
căng, v.v..., điều này chỉ đem đến bất hạnh và bất an. Những 
hiệu quả trong những đời sống tương lai hoặc là chúng ta sẽ 
là một người có tu dưỡng, tế nhị hay một chúng sinh thô tục, 
bạo tàn sẽ được thấy trong hình thức những hạnh kiêm của 
chúng ta trong đời sống này. Thậm chí nếu chúng ta không 
thừa nhận sự hiện hữu của những đời sống tương lai, tuy vậy, 
có một lòng hảo tâm, hay trên một phương diện khác là thô 


1944 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


tục cộc căn, sẽ mang đếnhoặc là hạnh phúc hay bất hạnh tùy 
theo nhân đã gieo hiện tại. 


2- HÃY LÀ MỘT NGƯỜI ÂN CẦN VÀ TẾ NHỊ 


Điều quan trọng nhất là hạnh kiểm hay cung cách cư xử 
hàng ngày của chúng ta. Ngay cả nếu có điều như là đời sống 
tương lai,không có gì tại hại trong sự biểu hiện tế nhị; nó 
giúp chúng ta trong đời sống hằng ngày. Ví như không có đời 
sống tương lai, thế thì thậm chí chúng ta Sẽ lợi lạc hơn thế 
nữa từ việc thể hiện là một người tế nhị mềm mỏng và ân cần 
tử tế. Do vậy, hãy thân hữu, ân cân đến mỌI người, và không 
đề điều ấy chỉ là lý thuyết. Chúng ta cần làm những, biểu hiện 
như thế trong đời sống hằng ngày. Đây là điều thiết yêu căn 
bản của giáo pháp và nó không khó khăn để theo đuổi. Nó 
không phải là điều gì mà chúng ta phải đi đến cửa hàng để 
mà mua, nhưng đúng hơn nó là điều mà chúng ta thực hành 
với tự chính mình. 


Thí dụ, hãy nhìn những người đang cưỡng đoạt người 
khác. Họ là những đối tượng cụ thể đối với lòng từ bi yêu 
thương của chúng ta. Họ không biết điều gì là đúng hay sai; 
họ không biết kết quả những hành động của họ, do vậy chúng 
ta cần phải biểu hiện lòng từ bi yêu thương cho họ thấy. 
Chính chúng ta, tất cả chúng ta hãy cố gắng ân cần tử tế và tế 
nhị lịch sự. Hãy nhìn những người say rượu hay bia — đây là 
một thói quen rất xấu. Họ trở nên nghiện ngập, ôn ào, thô lỗ, 
bất lịch sự, và là nguyên nhân của nhiều sự náo động. Đức 
Thế Tôn đã dạy rằng như một hậu quả của việc nghiện. rượu, 
chúng ta thường làm nên nhiều. hành động phá hoại về thân 
thê, lời nói, và tâm ý. Do thế, uống rượu là không tốt gì cả. 


Điều cũng giống như thế đối với hút thuốc. Mặc dù đức 
Phật không đặc biệt bài trừ nó và giáo huân không đặc biệt 


BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ s 195 


đề cập sự bất lợi của nó, tuy thế như chúng ta thấy điều gì mà 
những bác sĩ của phương Tây đã nói, nó cực kỳ nguy hiểm 
cho sức khỏe của chúng ta. Nếu có một mục tiêu nào đấy 
trong sự hút thuốc, điều ấy cũng tốt thôi. Tuy nhiên, nếu là 
không, như là trong hầu hết mọi trường hợp, thế thì tốt nhất 
là đừng hút thuốc. Điều ấy cũng giống như với trường hợp 
dùng bàn đèn hút thuốc phiện, và v.v..., tốt nhất là hoàn toàn 
không dùng những thứ đó. 


Trong những cung cách như thế, bằng việc từ bỏ những 
thói quen thô thiên, chúng ta sẽ trở thành một người tế nhị 
một cách tăng tiễn hơn, tu dưỡng và lịch lãm hơn. Càng thực 
hiện những điều này, chúng ta càng khá hơn. Nếu chúng ta 
thấy những người đàn bà, những người đàn ông lịch lãm 
khác, chúng ta nên vui mừng trong những tắm gương của họ 
và cô gắng trở thành tế nhị và tu dưỡng tối đa mà chúng ta 
có thê có gắng với chính mình. Quý vị có hiểu không? Hãy 
càng ngày càng chính niệm để tế nhị, có tu dưỡng, thân ái, 
và có một trái tim nồng ấm. Hãy nhìn những bất lợi của việc 
thô lỗ, tục tằn, ích kỷ, và hung dữ. Chúng ta cần luôn luôn 
nhắc nhở chính mình về chúng. Nếu chúng ta có một trái tim 
ân cần tử tế, điều này sẽ đem đến hạnh phúc, may mắn, khỏe 
mạnh, và an bình của tâm hồn. Điều này hỗ trợ chúng tôi rất 
nhiều trong sự suy nghĩ của chính mình. Tất cả chúng ta là 
giống nhau; tất cả chúng ta muốn an lạc hạnh phúc; do thế, 
tất cả chúng ta hãy cùng làm giống nhau: Hãy ân cần tử tế và 
mềm mỏng tế nhị. 


Hãy nhìn những người đến đây từ Tây Tạng. Họ không 
càm ràm về tất cả những sự khó khăn mà họ đã có trong hai 
mươi năm kỳ quái vừa qua và nói chúng ta cảm động thế 
nào và cảm thấy thế nào cho chính họ. Đúng hơn, họ đến 
đây và biểu hiện rất vui thích trong giáo pháp. Chúng tôi 


196 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


những người Tây Tạng đang sông ở đây và cũng không cần 
phải chứa chấp những mối ác cảm hận thù với người ngoại 
tộc. Chúng ta cần cảm thấy may mắn thế nào mà chúng ta 
có được cơ hội hiện diện ở Ấn Độ và để thực tập giáo pháp. 
Do vậy, điều quan trọng nhất là không nên giận dữ như thế, 
nhưng hãy tu dưỡng và có gắng nuôi dưỡng một trái tim tử 
tế ân cần. Điều này sẽ làm nên một sự khác biệt vô cùng vào 
lúc lâm chung của chúng ta. 


Hãy nhìn Hitler. Mặc dù cuộc đời ông ta nắm trong tay 
quyền lực vô hạn, sự thù hận đã ngự trị trong tâm ông và khi 
ông ta chết ông vô cùng tuyệt vọng và đau lòng ông ta dùng 
thuốc độc tự vân. Do thế, điều quan trọng là hãy ân cân tử 
tế và có một tấm lòng nồng ấm trong toàn bộ đời sống của 
chúng ta. Rồi thì, khi chúng ta chết, chúng ta có thê làm như 
thế với sự bình an của tâm hồn. 


Trong tất cả những xứ sở mà chúng tôi đã đi qua, chúng 
tôi đã giảng dạy cùng một điều chính xác như thế. Cho dù 
chúng tôi ở phương Tây hay thậm chí ở Nga, chúng tôi nói 
với tất cả họ hãy có một tắm lòng â ân cần tử tế, hãy thân ái đối 
với mọi người trong một khuôn mẫu vô tư: Hãy bình đẳng 
yêu thương với tất cả mọi người. Bất khi nào chúng tôi đi đến 
những nơi khác nhau, chúng tôi thấy mọi người nhiều chủng 
tộc, quốc tịch, tôn giáo khác nhau và chúng tôi nghĩ rằng tất 
cả chúng ta là những con người như nhau. Nếu chúng ta dành 
thời gian nói chuyện với họ, chúng ta khám phá ra rằng mọi 
người có cùng chung giá trị nhân bản giống nhau. Mọi người 
muôn hạnh phúc và không ai ao ước khổ đau. Do thé, tất cả 
chúng ta cần có găng đề ân cần tử tế và có một lòng hảo tâm. 


Quý vị có hiểu chứ? Những gì chúng tôi nói không quá 
khó khăn đê hiêu, có đúng thê không? Quý vị có theo dõi 
chúng tôi chứ? Hãy là những người ân cân tử tê. Quý vị đã 


BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ s 197 


đến đây, ở mảnh đất thiêng của Đạo Tràng Giác Ngộ, Ấn Độ 
và, đang tiếp nhận Giáo Huấn Pháp Bảo từ Đạt Lai Lạt Ma. 
Do thế, bây giờ hãy giương tai lên như những con thỏ đề lắng 
nghe những giáo huấn 8a Phương Diện Chính Yếu của Con 
Đường Giác Ngô của Tô Sư Tông Khách Ba. 


3-NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA LUẬN GIẢI 


Tông Khách Ba sinh ra ở Amdo và theo học với nhiều vị 
thầy ở trung bộ Tây Tạng thuộc tỉnh U và Tsang. Ngài học 
cả kinh điển Hiển giáo lẫn Mật điển Tantra và trở nên chứng 
ngộ hoàn toàn. Ngài đã viết mười tám tác phẩm giáo lý tuyệt 
vời, thu thập rộng rãi từ những tài liệu và luận giải Ấn Độ 
khác nhau. Ngài trao truyền trực tiếp luận bản này cho một 
trong hai đệ tử thân cận nhất của Ngài là Ngawang-dragpa. 


Có một sự khác biệt nho nhỏ trong cung cách của sự giáo 
huấn trong 8a Phương Diện Chính Yếu của Con Đường này 
và trong Lam-rin hay Con Đường Tiệm Tiến. Ở đây, diễn 
giải trước đây về viễn ly hay từ bỏ diễn ra trong hai phần. 
Thứ nhất là quay lưng với sự bức bách của đời sống này qua sự 
nhớ nghĩ đến sự tái sinh quý báu của con người và vô thường. 
Thứ hai là quay lưng với sự bức bách của những đời sống tương 
lai do nghĩ đến những khổ đau tự nhiên của toàn bộ vòng luân 
hồi. Có một sự nhắn mạnh nhỏ trên sự tiếp nhận phương hướng 
an toàn (Quy y). Trong Lzn-rin hay con đường tiệm tiến, trái 
lại, có sự thảo luận về ba quá trình của động cơ. Vì hiện hữu 
một cá nhân là quá trình sơ khởi là căn bản cho những trình độ 
cao hơn, đầu tiên là phát triển về sự hấp dẫn đề làm lợi ích cho 
những đời sống tương lai và trong luận bản này, bao gồm những 
giáo huấn trong sự tiếp nhận phương hướng an toàn (Quy y). 
Thế thì, có một sự khác biệt nho nhỏ, có phải không? 


Bây giờ chúng ta bắt đầu vào luận giải. 


198 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


4- KỆ TÁN DƯƠNG, NGUYỆN ƯỚC TRƯỚC TÁC, VÀ KHUYẾN 
KHÍCH LĂNG NGHE TỐT 

Cúi đầu phủ phục đến những đắng đạo sư tôn quý toàn hảo. 

Thuật ngữ tôn quý toàn hảo ngụ ý đến những ai đã quay 
lưng của họ đên tât cả những sự việc của luân hôi và hoàn 
toàn đôi diện với giải thoát. “Đạo sư” là một người tôn quý, 
cao thượng, trong ý nghĩa của những nĐười có sự thông hiểu 
đúng đắn cả về tính không lẫn tâm giác ngộ (tâm bồ đề), 
những điều sẽ đưa những vị ấy đến tình trạng cao quý, tối 
thượng của giác ngộ. Ở đây, đạo sư tôn quý toàn hảo liên hệ 
đến những Đạo Sư của Tổ Sư Tông Khách Ba những vị đã 
dạy Ngài con đường tiệm tiến Lam-rim, và đặc biệt đến vị 
Thây không bình thường của Ngài, Văn Thù Sư Lợi. 

Tiếp theo là đoạn kệ nguyện ước trước tác. 

(1) Nguyện cố gắng giải thích bằng khả năng cao nhất 
của mình, Ý nghĩa căn bản tẤt cả những lời được tuyên 
thuyết trong kinh điển 

Của tắt cả những Đắng Chiến Thắng, 

Con đường được tắn dương bởi những hậu duệ thánh 
thiện của những Đầng Chiên Thăng, 

Lối đi qua ở chỗ nông cạn thuận lợi cho sự khát khao 
giải thoát. 

Dịch kệ: 

[1] Nay thây xin tận sức giải thích về 

Ý nghĩa tỉnh túy của giáo pháp của chư Thế Tôn; 

Con đường mà các đẳng con Phật đều tán dương; 

Cảnh cửa mở ra cho kẻ thiện duyên khát khao giải thoát. 


Ý nghĩa căn bản tất cả những lời tuyên thuyết trong kinh 


BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ s 199 


điền của những Đắng Chiến Thắng liên hệ đến sự viễn ly hay 
từ bỏ. Con đường được tán dương bởi những hậu duệ thánh 
thiện của những Đâng Chiên Thăng, nói cách khác là những 
vị Bô tát, liên hệ đên tâm giác ngộ (tâm bô đê). Lôi đi qua 
ở chỗ nông cạn thuận lợi cho sự khát khao giải thoát là sự 
thông hiệu tính không, điêu sẽ đem đên giải thoát. Do thê, 
trong nguyện ước viêt nên luận giải, tác giả tuyên bô răng 
Ngài sẽ giải thích những phương diện chính yêu này của con 
đường giác ngộ. Băng khả năng cao nhât của mình nghĩa là 
Ngài sẽ cô găng đê làm như thê như trong hình thức tóm lược 
gọn gàng nhât mà Ngài có thê. 

(2) Hãy lắng nghe với một tâm niệm trong sáng, hởi 
những người may mãn, 

Tâm niệm của những người sẽ nương trên con đường 
vui thích đên Đầng Chiên Thăng 

Qua sự hiện diện không bị vướng mắc bởi những vui 
thú bức bách của luân hồi sinh tử. 

Và hăng hái để làm cho cuộc đời của các con đầy đủ ý 
nghĩa tự tại và những nhân tô phong phú nôi bật. 

Dịch kệ: 

|2) Xin hãy lắng nghe với tâm trong sáng 

Hỗi những người may mắn, không tham cầu lạc thú 
cối thê gian, 

Biết tận dụng thân người thong dong thuận tiện, 

Hướng về con đường làm đẹp dạ đẳng Thế Tôn. 

Điều này đòi hỏi phải lắng nghe tốt. Nó biểu lộ hình thái 
của động cơ mà chúng ta cân phải có khi lăng nghe những 
giáo huân này. Con đường vui thích đên Đâng Chiên Thăng 
là một lôi mà không có sai lâm và nó hoàn toàn, cũng như 


200 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


không thiếu một thứ gì. Khi chúng ta đi theo một con đường 
không lôi lâm và hoàn toàn như thê, điêu này làm vui lòng 
những đức Phật. 


5- SỰ LIÊN HỆ GIỮA BA CON ĐƯỜNG 


Diễn giải thực sự phần chính của luận giải được chia làm 
ba phần: Diễn giải về viễn ly, tâm giác ngộ, và quan điểm 
đúng đắn về tính không. Ba điều này cấu thành những tầng 
bậc tăng dần lên của sự thông hiểu. 


Sự viễn ly càng mạnh mẽ của chúng ta với những điều 
được gọi là tốt đẹp của cõi luân hồi thì lòng từ bi của chúng 
ta sẽ càng mạnh mẽ hơn đối với những người khác. Thí dụ, 
trong một ga xe lửa ở Ấn Độ, chúng ta thấy những người mù, 
những người mất tay chân, ăn xin, v.v..., và điều này liên 
hệ một cách dễ dàng đến việc phát triển lòng từ bi cho họ. 
Nhưng nếu chúng ta không có sự viễn ly hay từ bỏ, thế thì 
khi chúng ta đến, thí dụ, một thành phố lớn, rồi thì thay vì là 
lòng từ bi, chúng ta chỉ cảm thấy thèm muốn những gì chúng 
ta thấy hay tự hào với những gì chúng ta có. Trái lại, nêu 
chúng ta quen thuộc với viễn ly, với một ý niệm về những gì 
gọi là tốt đẹp của cõi sinh tử thì một cách căn bản chẳng có ý 
nghĩa gì, rồi thì khi chúng ta đến một nơi như Nữu Ước, thí 
dụ, và thấy tất cả những người này, suy nghĩ đầu tiên của chúng 
ta một cách tự nhiên là cảm thấy từ bi yêu thương cho họ. 


Viễn ly có hai cách để nhìn. Một là, với một thái độ như 
thế, chúng ta nhìn xuống tại những khổ đau của sinh tử luân 
hồi, không có gì thích thú trong ấy, và chúng ta cảm thấy 
nhờm chán và nguyện ước được thoát khỏi chúng một cách 
hoàn toàn. Bằng một cách nhìn khác, chúng ta nhìn lên ở 
sự giải thoát và nguyện ước đạt đến điều ấy. Thái độ nhị 
nguyên này mạnh mẽ, thì xu hướng đến tâm giác ngộ (tâm 


BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ se 201 


bồ đề) càng kiên cường hơn, điều này cũng tương tự như hai 
phương hướng quan sát, cả nhìn lên và nhìn xuống. Rồi thì, 
căn bản trên điều này, nêu chúng ta có một quan điểm đúng 
đắn về tính không, chúng ta sẽ có thể đạt đến hoặc là giải 
thoát hay giác ngộ. 


Quan điểm đúng đắn ở trong dạng thức của hai sự thật, 
điều ấy rút ra từ Bốn chân lý cao quý. Đức Phật, Ngài là cội 
nguồn của sự hướng dẫn an toàn, đã dạy giáo pháp với ngôn 
từ của Ngài. Một cách đặc biệt, Ngài đã dạy Bốn chân lý cao 
quý và hai sự thật, đây là những điều không lừa dối. Đây là 
những điều không bao giờ sai lầm. 


Do vậy, thật là quan trọng để hiểu và thực chứng những 
điều ây. Với tâm giác ngộ (tâm bô đê), một sự thông hiệu vê 
tính không đem chúng ta đên trạng thái toàn thiện toàn giác 
của một vị Phật. Nêu đơn thuần với viễn ly, thê thì nó chỉ đưa 
chúng ta đên giải thoát. Đây là trong luận giải, thảo luận về 
điều thứ nhất là viễn ly. 

6- VIỄN LY 

(3) Vì tiếp nhận những thích thú dữ dội trong những 
hoa trái khoái lạc của đại dương bức bách hướng nẻo 
luân hồi, mà không có sự viễn ly trong sạch 

Là không có phương pháp (để đạt đến) cho sự an bình 
(của giải thoát) — 

Thực tế, bởi tham dục là những gì được tìm thấy trong 
những trạng huống của xu hướng bức bách â Ấy, 

Một số giới hạn chúng sinh là hoàn toàn hướng về - 
Điêu Thứ nhât, phân đầu cho viễn ly. 

Dịch kệ: 


I3] Nếu thiếu tâm buông xả luân hồi 


202 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Thì trong biển sinh tử sẽ không thể dút tâm tìm cầu lạc thú. 
Lòng tham cầu sự sống lại là dây trói, 

Buộc thắt chúng sinh vào cõi luân hồi 

Vậy việc đầu tiên phải làm, là phát tâm buông xả. 


Nhóm chữ “viễn ly trong sạch' được đề cập ở đây. Viễn 
ly phải là trong sạch trong ý nghĩa của sự hiện diện một cách 
hoàn toàn không thích thú trong những vinh quang hay còn 
được gọi là những thứ tốt đẹp của cõi sinh tử luân hồi. Nếu 
chúng ta thiếu vắng sự viễn ly trong sạch như thế và hoàn 
toàn bị quấy nhiễu hay ám ảnh bởi những quan tâm trần 
tục, thì sẽ không có con đường nào đạt đến giải thoát. Nếu 
chúng ta có tham ái và vướng mắc (chấp trước), thế thì 
chăng cần biết là chúng ta có bao nhiêu thiện nghiệp mà 
chúng ta có đi nữa, chúng ta sẽ không có thể cắt đứt gốc rễ 
sự tái sinh trở lại không thê kiểm soát. Thế cho nên, chúng 
ta cần phải phát triển sự viễn ly. Làm thế nào đề phát triển 
điều ấy? 

(4) Bằng việc làm quen thuộc tâm thức chúng ta rằng 
không có thời gian để lãng phí 

Khi mà một đời sống an nhàn tự tại và giàu có phong 
nhiêu thì rất khó để tìm, 

(Được) chuyển biến từ sự sỉ ám của chúng ta với biểu 
hiện (từ tâm thức) đến đời sống này. 

Bằng việc quán chiếu liên tục về những vấn nạn tái 
sinh trở lại 

Và rằng (định luật) chuyển vận của nhân quả thì 
không bao giờ lừa dối, 

Chuyển biến từ sự chấp trước của chúng ta thành 
biểu hiện (từ tâm thức) đến những đời sống tương lai. 


BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ s 203 


Dịch kệ: 

j4AJ Thân người thong dong thuận tiện, 
Khó tìm mà dễ mất 

Phải thường xuyên nhớ nghĩ như vậy, 
Tâm sẽ thôi không đắm chuyện đời này. 


Luôn nhớ rằng nhân quả vẫn không sai, 
Toàn bộ luân hồi vốn không ngoài khổ não. 
Phải thường xuyên nhớ nghĩ như vậy, 

Tâm sẽ thôi không đắm chuyện đời sau. 


Chúng ta cần suy nghĩ về sự quý giá của sự tái sinh làm 
người răng chúng ta có với sự an nhàn và giàu có của nó, và 
cũng về sự kiện, rằng chúng ta sẽ đánh mất nó, vì nó là vô 
thường, và cái chết sẽ đến chắc chắn như thế nào. Trong cách 
này, chúng ta sẽ nhận chân ra cơ hội hiếm hoi như thế nào mà 
chúng ta có bây giờ và chúng ta không thể để khả năng lãng 
phí bất cứ giờ khắc nào ra sao. Đây là làm thế nào đề hướng 
sự quan tâm của chúng ta hiện hữu chỉ trong đời sống này. 
Như vì sự an nhàn tự tại cùng giàu có phong nhiêu, và những 
giáo huấn trên vô thường và sự chết, chúng ta đã thảo luận 
những điều này trong những ngày vừa qua trong 8z mươi 
bảy phẩm Thực hành của Bồ tát Đạo. (See: Short Commen- 
tary on Thirty-seven Bodhisattva Practices.) 


Quan tâm đến cái chết và vô thường, có nhiều điểm khác 
nhau để thiền quán (những sự thực hành thường xuyên lập 
lại để phát sinh và tập trung trên những trạng thái hữu ích 
của tâm thức nhằm mục tiêu thiết lập nó như một thói quen), 
chăng hạn như sự thực rằng cái chết là chắc chắn, trong khi 
thời gian mà nó sẽ đến là hoàn toàn không thê biết trước được. 
Cái chết có thê xãy ra bất cứ lúc nào và , ngoại trừ giáo pháp, 


204 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


không một điều gì khác có thể hỗ trợ khi nó đến. Nếu chúng ta 
không làm điều gì đây bây giờ về cái chết sẽ đến và những đời 
sông tương lai, điều này sẽ không làm được gì cả. Càng nghĩ về 
sinh tử như thế, chúng ta càng làm giảm đi sự ám ảnh chấp trước 
của chúng ta đơn thuần với kiếp sống này mà thôi. 


Tiếp theo, chúng ta cần quán chiếu về sự không thể sai 
lầm về sự chuyền vận của luật nhân quả, luật nghiệp báo. Đề 
hiểu sự chuyền vận của luật nhân quả trong tất cả những chỉ 
tiết của nó là một trong những vấn đề khó khăn nhất. Tuy 
nhiên, trong một hình thức đơn giản, từ sự tốt lành đến sự tốt 
đẹp, từ sự xấu xa đến sự xấu ác: Nghiệp báo là chắc chắn. 
Từ những hành vi xây dựng của thân, khẩu, và ý, an lạc hạnh 
phúc là kết quả chắc chăn. Từ những hành động tàn hoại, khổ 
đau chắc chắn sẽ xảy ra không sớm thì muộn. 


Do vậy, nếu chúng ta có những nguyên nhân khổ đau 
trong những sự tiếp diễn tâm thức của chúng ta, làm thế nào 
chúng ta có thê an nhàn toại nguyện và thoải mái nhàn hạ? 
Nó giống như một trái bom định giờ: Nó chỉ là vấn đề thời 
gian, vì chắc chắn nó sẽ bùng nỗ. Nếu chúng ta không tiêu 
trừ nguyên nhân ấy, chúng ta không bao giờ có thê thảnh thơi 
an bình. Khi chúng ta quán chiếu một cách cân thận sự vận 
hành của nhân quả trong cách này, chúng ta phát triển mạnh 
mẻ nguyện ước để tiêu trừ tất cả những nguyên nhân khổ đau 
của chúng ta. 


Ở những thời điểm khác, chúng ta thực chứng khổ của 
sinh, tử, già và bệnh. Không kê là chúng ta dùng bao nhiêu 
thuốc men, chúng ta không thê chữa trị chứng già nua và 
chúng ta không thể ngăn ngừa chúng ta chẳng bao giỜ CÓ 
thể ngăn ngừa chúng ta mãi mãi đừng bệnh tật. Khổ đau 
của sinh, già, bệnh, và chết có nguồn gốc trong sự kiện rằng 
chúng ta có thân thê và nó phải trải qua sinh, già, bệnh và 


BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ s 205 


chết. Thân thê chúng ta là mạng lưới của những tập hợp của 
ngũ uân, của nhiễm ô (phát sinh từ cảm xúc hay quan điểm 
phiền não). Nói cách khác, chúng ta tiếp nhận chúng tập 
nhiễm với nghiệp báo và những cảm xúc cùng những quan 
điểm phiền não. Nếu chúng ta không giải thoát chính mình 
khỏi những nguyên nhân sâu xa nhất của chúng, chúng ta sẽ 
luôn luôn có khổ đau. 


Thân thể chúng ta là mạng lưới của năng lực xung đột, 
mâu thuẫn. Thí dụ hãy lưu tâm đến năng lực và sức nóng và 
lạnh trong thân thê. Nếu chúng ta có một cơn sốt, chúng ta 
dùng thuốc hạ nhiệt, nếu chúng ta dùng quá nhiều, chúng ta 
nhiễm bệnh lạnh. Nếu chúng ta dùng thuốc ấm đề chữa chính 
mình với chứng lạnh lẽo này, và chúng ta dùng quá nhiều, thế 
thì một lần nữa chúng ta chuyên cán cân và có chứng nóng 
sốt. Chỉ khi nào chúng ta có một sự cân bằng về những năng 
lực nóng và lạnh trong thân thê, thế thì tạm thời, chúng ta có 
thể nói là chúng ta mạnh khỏe. Thế nhưng điều này chẳng 
bao giờ kéo dài. Nó rất tạm thời và ở tại thời khắc phù du, 
sự cân bằng là tình trạng thay đổi xáo trộn. Tôn giả Thánh 
Thiên đã chỉ ra điều này trong tác phẩm Bồn Trăm Thi Kệ 
của Ngài. Trong đấy, Ngài giải thích rằng, thân thể là thùng 
chứa những năng lực mâu thuẫn, đối kháng hỗ tương; vì thế, 
nó chỉ có thể đem đến những rắc rối và khổ đau. 


Chúng ta nghĩ rằng thân thể này thì quá xinh đẹp. Tuy 
thế, chúng ta cần phân tích kỹ càng nó trong tâm thức chúng 
ta và quan sát mỗi phần một cách riêng biệt, chăng hạn cái 
đầu, thí dụ như thế, hay một bím tóc với búi tóc nhỏ ở dưới. 
Hãy nhìn lỗ tai, hãy nhìn con mắt đơn thuần với chính nó, 
hãy nhìn một mảnh da, hãy nhìn trái tim, hãy nhìn lá phối. 
Nếu chúng đang ở trên bàn mỗi thứ như thế, chúng sẽ bị ghê sợ 
và chăng xinh đẹp gì cả. Điều cũng giống như thế khi lưu tâm 


206 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


đến những vật chất trong thân thể này — nước tiêu, phân, nước 
mũi, v.v... Chúng ta thấy những thứ ấy trên mặt đất khi chúng 
ta bước chân đi qua và chúng ta bịt mũi lại để tránh mùi hôi thối 
ấy. Những vật chất không ưa thích ấy đến từ nơi nào? Chúng 
đã không sinh ra từ đất; mà chúng đến từ thân thê của chúng ta. 


Làm thế nào thân thể chúng ta được sạch sẽ, khi chúng 
chỉ là nguồn gốc của nhơ bân? Thân thể chúng ta đến từ tinh 
cha huyết mẹ. Nếu chúng ta đem những thứ vật chất này đặt 
lên trên bàn ngay trước mắt chúng ta, và nhìn chúng, bất cứ 
người nào cũng cảm thấy ghê tởm. Chúng ta quá dính mắc 
với chúng đo bởi chúng đến từ nguồn gốc những chất vật lý 
của thân thê chúng ta, nhưng tự chúng nó thì đáng buồn nôn. 
Thí dụ, nếu chúng ta sống năm mươi năm, và nghĩ về tất cả 
những thức ăn mà chúng ta đã từng tiêu thụ trong năm mươi 
năm dài ấy trên một phương diện và rồi thì tắt cả những phân 
dãi và nước tiêu mà thân thể chúng ta chuyền biến chúng trên 
một phương diện khác. Làm thê nào thân thể này sạch sẽ nêu 
chúng đã làm những việc như thế? 


Thế cho nên, chúng ta phải từ bỏ sự dính mắc với một 
thân thê như vậy. Nó đến từ nghiệp báo và những cảm xúc 
cùng những nhận thức phiền não là những thứ chỉ đem đến 
khổ đau. Nếu chúng ta tát cạn hay tiêu trừ nghiệp báo và 
những cảm xúc phiền não, chúng ta sẽ không bao giờ mang 
lấy những tập hợp (uân) nhiễm ô hay khổ não một lần nữa. 
Những cảm xúc và quan niệm phiền não đến từ những tư 
tưởng thành kiến và nhận thức sai lầm, chúng khởi lên từ sự 
bất giác hay vô minh của những thứ có liên quan tới như sự 
hiện hữu vốn có. Nếu chúng ta nhận ra rằng mọi thứ thiếu 
vắng một sự hiện hữu như vậy, những cảm xúc và quan niệm 
phiền não sẽ tan biến. Chúng ta hòa tan vào trong khái niệm 
của tính không. Do vậy, đây là điều mà chúng ta cần. 


BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ s 207 


(5) Khi bằng sự quen thuộc với chính các con trong 
cách này, các con không bao giờ phát sinh, ngay cả trong 
một khoảnh khắc, một tâm niệm khao khát vì sự chói lọi 
cuôn hút trở lại luân hôi, 

Và các con phát triển một thái độ mà ngày hay đêm 
luôn luôn quan tâm một cách nhạy bén trong giải thoát, 

Vào lúc ấy, các con đã phát sinh sự viễn ly. 

Dịch kệ: 

j5J Quản niệm như thế cho đến khi 

Tâm tuyệt không còn đuối theo chuyện phân vinh thế tục, 

Ngày cũng như đêm luôn hướng về giải thoát, 

Đó là lúc thành tựu tâm buông xả luân hồi. 

Do vậy, chúng ta cần phát triển sự viễn ly. Tiếp theo chúng 
ta cân một khuynh hướng của tâm giác ngộ (bodhici1a). 

7- TÂM GIÁC NGỘ (Bodhicita) 

(6) Tuy nhiên, vì ngay cả sự viễn ly này, 

Nếu không được thủ hộ với sự phát triển một xu 
hướng thuân khiêt của tâm giác ngộ (bodhic7a), sẽ không 
trở thành nguyên nhân 

Cho những sự huy hoàngvà diệu lạc của một trạng 
thái tỉnh khiêt vô song (của giác ngộ), 

Của những ai với khả năng phát sinh một xu hướng 
tôi thượng của tâm giác ngộ (bodhicia). 

Dịch kệ: 

[6] Nhưng dù có tâm buông xả mà thiếu tâm bô đề, 

Cũng không thể thành tựu đại lạc 

Của vô thượng chánh đẳng giác. 


208 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Vì vậy bậc đại trí luôn gắng công phát khởi tâm bô đề. 

Như chúng ta đã nói trước đây, nêu thiếu tâm giác ngộ 
(bodhicrfa), chúng ta không thê đạt đên giác ngộ. 

(7) Bị cuốn đi bởi những thác lũ của bốn dòng sông 
bạo động, 

Bị trói chặc bởi gông cùm của nghiệp báo, khó khăn 
đảo ngược lại, 

Bị quẳng trong màng lưới sắt bẫy rập chấp trước thay 
cho những trực nhận chân lý, 

Hoàn toàn bị che kín trong bóng tối dày đặc của của 
đêm dài bât giác, 

(8) Bị dày vò không nguôi bởi ba loại khỗ não, 

Hết đời này đến đời khác trong vòng luân hồi bức 
bách bât tận — 

Hãy nghĩ về nhân duyên của những bà mẹ của các con 

Những người đã tìm thấy chính mình trong những 
hoàn cảnh như thê, 

Hãy phát triển một xu hướng tối thượng của tâm giác 
ngộ (bodhiciffa). 

Dịch kệ: 

[7J Nghĩ đến chúng sinh bị bốn dòng nước xoáy cuốn 
phăng đi, 

Nghiệp cũ ràng buộc khó lòng tháo gố, 

Kẹt trong cũi sắt chấp ngã, 

Ngạt trong bóng tối vô mình, 


J8J Trôi lăn theo vòng tái sinh không gián doạn 


BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ s 209 


Chịu ba loại khổ, bức bách không ngừng 

Tắt cả chúng sinh sống như thế đó, họ đã từng là mẹ 
của c0Hn. 

Hãy nhớ nghĩ như vậy, để phát tâm bô đề. 


Bị cuốn đi bởi thác lũ của bốn dòng sông bạo động, liên 
hệ đến bốn loại khổ não của sinh, già, bệnh và chết. Chúng 
ta bị trói chặc bởi gông cùm của năng lực tiêu cực từ những 
hành vi tàn hoại của nghiệp chướng, và những năng lực này 
chắc chắn sẽ chín muỗi một ngày nào đấy. Chúng ta trong 
mang lưới sắt bẫy rập của bất giác, và trong bóng tối dày đặc 
của đêm dài của sự không thấy tính bản nhiên chân thật của 
thực tại. Cả những cá nhân và hiện tượng dường như tồn tại 
một cách cô hữu, nhưng chúng hoàn toàn không tồn tại trong 
cách ấy. 


Chúng ta có một sự tiệm tiễn của những nhân tố tập họp 
(uân) thay đổi không ngừng và đơn thuần điều này “cái tôi” 
là điều vì ấy mệnh danh trên sự thay đổi liên tục ấy như 
căn bản của nó. Tuy nhiên, từ sự bất giác vô minh, chúng 
ta dính mắc với “cái tôi” Ấy, là điều được mệnh danh trên 
mạng lưới của những hiện tượng đổi thay, và chúng ta nhận 
thức sai lầm nó là thường, tĩnh, và có thể tìm thấy một “cái 
tôi” thật sự vốn có. Sự tối tăm của tính bất giác này rồi thì 
làm nguyên nhân cho chúng ta xây dựng nên một khối lượng 
không lồ của những năng lực tiêu cực. Năng lực tiêu cực hay 
bắt thiện ấy quẳng chúng ta vào trong bẫy rập của mạng lưới 
sắt nghiệp báo, TƠI mà chúng ta bị trói chặc bởi gông cùm 
của nghiệp báo ấy và của những cảm xúc và quan niệm phiền 
não. Do thế, chúng ta kinh nghiệm một cách tự nhiên ba loại 
khổ não hết đời này đến đời khác, như đã nói ở đây. Đó là 
khổ khổ, hoại khổ (khổ của đổi thay), và hành khổ (khổ lan 


210 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


tràn cùng khắp). Vì đây cũng là nhân duyên của tất cả những 
bà mẹ chúng ta, chúng ta cân hành động đê giúp đỡ họ băng 
việc phát triên một xu hướng của tâm giác ngộ (5odhicif/a). 

Tiếp theo lưu tâm đến tính không. 
8- MỘT QUAN ĐIỂM ĐÚNG ĐẮN VỀ TÍNH KHÔNG 

(9) Ngay cả nếu các con đã xây dựng nên tính viễn ly 
và xu hướng tâm giác ngộ (bodhicia), 

Nhưng, nếu các con thiếu sự tỉnh thức biệt quán thực 
chứng về tính bản nhiên bât động của thực tại, 

Các con sẽ không thể cắt đứt gốc rễ của xu hướng 
luân hồi sinh tử của các con. 

Do vậy, hãy tiến hành nỗ lực trong những phương 
pháp đôi với việc thực chứng tính duyên khởi. 

Dịch kệ: 

[9] Nhưng dù tâm buông xả và tâm bồ đề có đủ 

Nếu thiếu đi trí tuệ chứng chân tướng thực tại 

Vẫn không thể chặt đút gốc rễ luân hồi. 

Vậy phải bằng mọi cách giác ngộ lý duyên sinh.. 

Điểm chính của Tổ sư Tông Khách Ba là để cho sự thông 
hiệu vê “tính không" sinh khởi như ý nghĩa của tính duyên 
khởi và thông hiêu “tính duyên khởi” phát sinh như ý nghĩa 
của tính không. Do vậy, chúng ta cân những nỗ lực trong 
những phương pháp đê thực chứng tính không như tính 
duyên khởi. Làm thê nào? 

(10) Bất cứ ai đã từng thấy rằng (luật) vận hành của 
nhân quả 

Đối với tất cả những hiện tượng của luân hồi và niết 
bàn là không bao giờ hư dôi, 


BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ se 211 


Và những ai đã vỡ mộng dựa trên nhận định của quan 
niệm trong khuynh hướng của sự tồn tại cố hữu, 

Bắt cứ là gì mà họ có thể đã từng, 

Đã đi vào con đường làm vui lòng những đức Phật. 

Dịch kệ: 

[10] Người khởi bước vào con đường khiến chư Phật 
hoan hỷ 

Là người thấy mọi sự, dù luân hồi hay niết bàn 

Đầu thuận theo nhân quả không sai 

Và hoàn toàn rã tan mọi vọng chấp [có tự tánhJ. 

Tất cả những hiện tượng của luân hồi và niết bàn hình 
thành qua nhân quả. Điều này là không bao giờ lừa dối, 
không bao giờ sai chạy. Khi chúng ta thông hiểu điều này và 
thêm nữa, đã có sự hỗ trợ căn bản và nương tựa vào khuynh 
hướng của tồn tại có hữu bị tan vỡ, thế thì chúng ta đã bước 
vào con đường làm vui lòng các đức Thế Tôn. Khi chúng 
ta thông ' hiểu tính không, chúng ta sẽ không còn có nhận thức 
hướng về sự tồn tại cô hữu. Trong cách này, cơ sở cho những 
nhận thức sai lầm sinh khởi — điều nâng đỡ hỗ trợ cho sự chấp 
trước về sự tồn tại cố hữu của chúng ta — sẽ tan rã hay biến mắt. 

(11) Những sự biểu hiện không lừa dối tương liên sinh khởi 

Và tính không được chia phần từ bất cứ sự thừa nhận 
nào (của những cách không thể hiện hữu). 

Do thế cho đến khi nào các con có hai sự thông hiểu 
này xuất hiện một cách riêng lẻ, 

Các con vẫn chưa nhận ra mục tiêu của những Đắng 
Chỉnh Biến Tri. 

Dịch kệ: 


212 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


[11] Tướng hiện -- là duyên sinh không thể khác, 

Tánh không — vượt mọi khẳng định, không thể nghĩ bàn 

Nếu chứng tướng hiện và chứng tánh không còn riêng 
lẻ tách lìa, 

Thì vẫn chưa thấy được ý thật của Phật. 

Khi chúng ta thông hiểu tính không, chúng ta thấy là 
không có gì ở điều mà chúng ta có thể đưa tay chỉ và nói 
rằng đây là đối tượng của điều này. Tất cả mọi thứ là không 
thể tìm thấy trên sự phân tích căn bản. Tuy thế, mặt khác, 
chúng ta thấy rằng những thứ ấy lại chỉ đơn thuần biểu hiện. 
Đề nghĩ rằng đây là hai thứ hoàn toàn riêng biệt không liên 
hệ bên trong — những sự vật hiện hữu không thể tìm thấy trên 
một phương diện và tuy vậy chỉ đơn thuần biểu hiện trên một 
phương diện khác — không là mục tiêu của Đắng Toàn Giác 
quan tâm về tính không và hai chân lý. 

(12) Nhưng khi, không phải luân phiên, mà tất cả 
cùng một lúc, 

Chúng ta khẳng quyết tính duyên khởi không sai chạy 
từ nơi hiện tượng đơn thuần 

Toàn bộ những nguyên nhân của những phương thức 
tiếp nhận đối tượng (như tồn tại cố hữu) tan rã, 

Các con đã hoàn toàn sáng tỏ quan điểm đúng đắn. 

Dịch kệ: 

[12) Bao giờ tướng hiện và tánh không đồng loạt không 
xen kẻ, 

Càng chứng duyên sinh càng rã tan vọng chấp, 

Đó là lúc chánh kiến đã vẹn toàn. 


Những gì chúng ta cần, là để thấy rằng do bởi những sự 


BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ s 213 


vật sinh khởi một cách tương tức tương nhập — vì sự biểu 
hiện lệ thuộc trên những nguyên nhân và hoàn cảnh đê xuât 
hiện —- chúng thì trông rông trong sự tôn tại cô hữu; chúng 
không có sự tôn tại độc lập. Sự kiện răng chúng có thê sinh 
khởi một cách phụ thuộc trên nhân và duyên một cách đơn 
giản bởi vì chúng không có sự tồn tại một cách độc lập. Do 
thế, sự thông hiểu và tin chắc càng mạnh mẽ rằng những 
sự vật sinh khởi một cách phụ thuộc, rằng những sự vật tùy 
thuộc trên nguyên nhân và kêt quả, sự thông hiêu và tin chắc 
của chúng ta càng mạnh hơn sẽ chính là những sự vật không 
có sự tôn tại độc lập và cô hữu; và ngược lại. Đê hiệu hai điêu 
này một cách đông thời trong sự liên kêt như thê này nghĩa 
là chúng ta phải hoàn toàn phân tích đúng đăn vê tính không. 

(13) Xa hơn thế, khi chúng ta biết làm thế nào sự biểu 
hiện (từ tâm thức) khử trừ sự tôn tại cực đoan (thường kiên) 

Và tính không khử trừ sự không tồn tại cực đoan 
(đoạn kiên), 

Và làm thế nào tính không hiển hiện như nhân và quả, 

_ Các con sẽ chẳng bao giờ bị đánh mắt bởi những quan 

điêm dính mắc vào những cực đoan. 

Dịch kệ: 

[H3] Hơn nữa, 

Vì hiện, nên không thường 

Vì không, nên không đoạn 

Nếu từ giữa tánh không mà thấy được nhân quả 

Thì thoát được hai đầu cực đoan. 

Thường thì, chúng ta thấy nó giải thích rằng thực tế sự 


biểu hiện khử trừ cực đoan không tốn tại hoàn toàn — những 
sự vật không phải không tồn tại một cách hoàn toàn, bởi vì 


2 14 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


chúng thật sự xuất hiện. Và cũng thế, thực tế tính không khử 
trừ cực đoan tồn tại có hữu — những sự vật không phải tồn tại 
một cách có hữu, bởi vì chúng không có một sự tồn tại trong 
cách có thể như thê. 


Tuy nhiên, ở đây, chúng ta có một cách thừa nhận đối 
kháng. Thực tế sự biểu hiện (từ tâm thức) khử trừ cực đoan 
tồn tại có hữu. Điều này là bởi vì, đề những sự vật biểu hiện, 
chúng phải là không có sự tồn tại cố hữu. Chúng phải là 
những hiện tượng sinh khởi một cách lệ thuộc. Do thế, thực 
sự rằng chúng thật biểu hiện khử trừ khả năng rằng chúng có 
thể tồn tại một cách cố hữu. 


Hơn thế nữa, thực tế tính không khử trừ cực đoan hoàn 
toàn không tồn tại. Thật sự rằng điều gì ấy không có sự tồn 
tại có hữu có nghĩa rằng nó có thê biểu hiện bởi sự sinh khởi 
lệ thuộc (nhân duyên): Nó không thể có lẽ là không tồn tại 
một cách hoàn toàn. Do vậy, thực sự tính không khử trừ cực 
đoan không hoàn toàn không tôn tại. 


Đây là phong cách xác nhận đặc biệt của Tông Khách 
Ba và theo bình luận của Choney Rinpoche về Tán Dương 
Sự Sinh Khởi Tương Duyên của Tông Khách Ba. Do thê, sự 
thông hiểu về những sự vật hiện hữu không có SỰ. tồn tại cố 
hữu bởi vì chúng sinh khởi một cách lệ thuộc, và rằng chúng 
sinh khởi một cách lệ thuộc bởi vì chúng không có sự tồn tại 
có hữu, ngăn ngừa chúng ta rơi vào hai cực đoan chấp. trước 
vào chân lý, sự tồn tại cô hữu và tại sự hoàn toàn không tồn tại. 


Tiếp theo là huấn thị về thực hành. 
9- HUẤN THỊ ĐỂ THỰC TẬP 


(14) Khi chúng ta đã thông hiểu những điểm của ba 
điêu này 


BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ s 215 


Những phương diện chính của con đường, như chúng là, 

Hãy nương vào nơi fính mịch và, 

Bằng sự phát sinh năng lực hoan hỷ kiên trì 

Con của ta thực chứng một cách nhanh chóng mục 
tiêu nguyên sơ. 

Dịch kệ: 

[14] Bao giờ có được cái thấy đúng như sự thật 

Về ba điểm tỉnh yếu của đường tu, 

Khi ấy, con ơi, hãy tìm nơi thanh tịnh, 

Tỉnh tắn tu hành 

Mau chóng thành tựu mục tiêu cứu cảnh. 


Khi chúng ta đat đến sự thông hiểu về viễn ly, tâm giác 
ngộ (bodjicif/4) và tính không, qua năng lực của lắng nghe 
đến những giáo huấn chân thực về chúng và rồi thì suy tư và 
phân tích chúng cho đến khi chúng ta tin chắc ý nghĩa của 
chúng, sau đó chúng ta cần phải sông trong nơi tĩnh lặng và 
dành hết mình đến nhất tâm bất loạn để thiền tập và thực 
chứng chúng. Điều này chúng ta cần phải tiến hành với sự 
hoan hỷ kiên trì (nhẫn nại và tinh tấn) như những bậc đạo sư 
trong quá khứ đã làm, thí dụ như vị nổi tiếng là Milarepa, Đại 
Gyalwa Ensapa, và những đứa con tinh thần của Ngài, Kay- 
drub Sanggyay-yashey, v.v... Sau đó chúng ta mới có thể đạt 
đến mục tiêu nguyên sơ của giác ngộ. “Con của ta” ở đây 
liên hệ đến người đệ tử thân cận của Tổ sư Tông Khách Ba, 
Ngawang-dragpa, người mà chúng ta đã đề cập phía trước. 


KẾT LUẬN LƯU Ý TRÊN CHỦ TRƯƠNG KHÔNG TÔNG PHÁI 


Điều này kết luận lược giải 'ða Phương Chính Của 
Con Đường). Đây là một luận bản rât quan trọng và đã bao 


216 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


gồm trong ấy, căn bản thiết yêu của toàn bộ con đường kinh 
điển hiển giáo và là tâm điểm của những con đường mật 
điển tantra. Giáo lý về tính không là một phần khó, có phải 
không? Ngoại trừ chúng ta rất quen thuộc với những thuật 
ngữ chuyên môn, sau đó khi nói với quan điểm đúng đắn, 
hai chân lý, tính không, v.v... bằng không có thể là bối rối. 
Có những phương pháp đặc trưng để định nghĩa và xác nhận 
những thuật ngữ này trong bốn trường phái Phật giáo Ân Độ 
về triết lý giáo nghĩa của kinh điển, và những cung cách khác 
nhau trong bốn tông phái Mật thừa Tantra. Cũng thế có một 
cách định nghĩa khác về chúng trong bốn truyền thống Phật giáo 
Tây Tạng trong những luận giải và hệ thống đặc thù của chúng. 


Chúng ta cần có gắng đề thông hiểu tất cả chúng vì thế 
chúng ta biết sự liên hệ ngụ ý của những thuật ngữ, tùy theo 
từng luận bản của chúng, và chúng ta không bị bối rối. Chỉ 
biết một hệ thống và rồi thì phê phán những gì khác đơn giản 
bởi vì chúng khác nhau và chúng ta không hiểu chúng trong 
thuật ngữ chính chúng là rất thiêu xây dựng. Như Long Thọ 
đã từng nói trong 7ảng Hoa Quý Báu và Tịch Thiên trong 
Dắn Thân Tì rong Thái Độ Bồ Tát, trong những thí dụ như thế, 
tốt nhất là duy trì sự đửng dưng cùng im lặng, và không nói 
điều gì cả. 

Ngay cả trong giáo lý của một truyền thống, tông Hiền 
Nhân (Gel„g) chăng hạn, có những sự quyết đoán thông hiểu 
tính không dựa trên kinh điển hiển giáo và theo mật điển 
tantra. Không có sự khác biệt một cách vi tế trong sự lưu 
tâm về đối tượng, tính không, cả trong kinh điển Hiển giáo 
hay Mật điển Tantra. Sự khác biệt do ở tâm thức thông hiểu 
về tính không. Hơn thế nữa, trong cả kinh điễn lẫn mật điền, 
có những sự định nghĩa và giải thích khác nhau về những 
chân lý theo tập quán quy ước (tục để) và thâm sâu nhất 


BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ s 2l 


(chân đề) và cung cách đề thiền tập trên cả hai. Ngay cả trong 
Tantra yoga tối thượng, có nhiều hệ thống phân loại khác 
nhau. Thí dụ, phương pháp phác thảo trong 5í Mật Tập Hội 
(Guhyasama7a) thì hoàn toàn khác những thứ trong giáo lý 
Thời Luân (Kziachakra). Cũng thê, chúng ta tìm thấy những 
sự khác biệt trong cung cách thiền chỉ (thiền định) và thiền 
quán (thiền phân tích). Nếu chúng ta không học hỏi tất cả 
những hệ thống này, chúng ta sẽ trở nên rất lúng túng. 


Tóm lại, nếu chúng ta không biết bất cứ điều gì về một hệ 
thống nào đấy, chúng ta không cần nói bất cứ điều gì về nó 
và chắc chắn không phê phán. Chỉ trên một căn bản không 
phân tông phái chúng ta mới có thể đánh giá đúng (cũng như 
cảm kích trung thực) toàn bộ mục tiêu về những giáo lý của 
đức Phật. 


LOẶO: 


A Short Commentary on The Three Principal Aspecfs oƒ 
the Path (Lam-gtso rnam-gsum) by lšongkhapa (Tšong-kha- 
pa Blo-bzang grags-pa). 


His Holiness the Fourteenth Dalai Lama translated and 
condensed by Alexander Berzin, 1983 revised second edi- 
tion, August 2003. 


EFirst ediion published im His Holiness the l4th Dalai 
Lama. Four Essential Buddhist Commentaries. Dharamsala, 
lndia: Library oƒ Tibetan Works & Archives, 1983. 


hffp://www.berzinarchives.com/web/en/archives/sutra/ 


218 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


level2_lamrim/overview/speclfic_texts/three_principal_ as- 
pecfs_path/shori_commentary three principles_path.himl 


hffp://www.berzinarchives.com/web/en/archives/sutra/ 
level2_lamrim/overvieW/speclfic_texts/three_principal_ as- 
pects_path/short_commentary three principles_path.html 
hftp:/!ayphuong.vn/diendan/showthread php?t=63 
Tuệ Uyễn chuyên ngữ 
20-10-2009 





TỔNGQUANNHỮNG(ONĐƯỜNG 
CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 


Nguyên tác: A Survey Of The Paths Of Tibetan Buddhism 
Lược giải: Đức Đạt Lai Lạt Ma 
Chuyến ngữ: Tuệ Uyển 


Một thuyết giảng ở Luân Đôn, Anh quốc, 1988. Được chuyển 
địch sang Anh ngữ bởi Geshe Thupten ]inpa và hiệu đính bởi 
Jeremy Russell. Được xuất bản lân đầu tiên trong Cho-Yang 
(No.5), là một tạp chí được phát hành bởi Bộ Tôn Giáo và Văn 
Hóa thuộc cơ quan Trung Ương Tây Tạng ở Dharamsala. 





LỜI GIớI THIÊU 


Bài giảng Tổng Quan Vẻ Những Con Đường Của Phật 
Giáo Tây Tạng. được đức Dalai Lama truyền dạy vào năm 
1988 tại Luân-đôn, thủ đô nước Anh, nhằm giúp cho các 
Phật tử và các thiện tri thức có thêm một tầm nhìn rõ ràng và 
đầy đủ hơn về giáo pháp Mật thừa và các phương tiện tu học 
chính yếu của nó mà đạo hữu Tuệ Uyên, đã hoan hỷ vượt qua 
nhiều khó khăn về ngôn từ, chuyền dịch sang Việt ngữ nhằm 
cống hiến cho quý độc giả tài liệu vô cùng quan trọng này. 


Tuy là một bài tổng quan, nội dung được đưa vào thật sâu 
sắc và bao quát trong hầu hết các lãnh vực từ các vấn đề chung 
về giai trình tu tập, về các truyền thừa, các hệ kinh điển mật điển 
quan trọng, các hình thức thực hành, tu tập, sự phân lớp bên 
trong các truyền thừa và mật điển cũng như những phần không 
thể thiếu về đặc điểm của một bậc đạo sư và phẩm chất của 
người học trò khi tu học cho đến những vấn đề tinh tế nhạy cảm 
như vai trò của nữ tu và vấn đề dùng tính dục làm phương tiện. 


Với nội dung uyên bác phong phú như vậy, người đọc 
lần lượt tiếp. nhận các tri kiến tương đối cụ thê mà qua đó có 
thể tự biết rằng căn cơ mình thích hợp đến mức độ nào và 
nếu quyết định tu tập Mật tông thì những đòi hỏi nào mà một 
hành giả muốn đi trên con đường Mật tông cần có, cần biết, 
cần tu tập, cũng như điều kiện hầu như tất yếu tìm đến một vị 
thầy giác ngộ đề có thể thực hành tỉnh tấn vững vàng. 


22⁄2 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Về cách trình bày, chúng tôi đã có gắng hết sức dùng ngôn 
ngữ thông thường và bình dân nhất ngỏ hầu giúp người sơ cơ dễ 
nắm bắt hơn. Ngoài ra, để giúp độc giả có thêm phương tiện tra 
cứu và đào sâu hơn kiến thức liên quan, chúng tôi đã hết sức nỗ 
lực tìm tòi và đưa vào phần chú dẫn bao gồm các giải thích ngắn 
gọn và các nguồn tài liệu chính đáng tin cậy về Mật tông có thể 
tìm kiếm được bằng Anh ngữ hay Việt ngữ. 


Về cách dịch các thuật ngữ chuyên môn, để giữ được mức 
chính xác, chúng tôi đã hết sức kiểm tra lại các thuật ngữ này 
qua việc tra cứu nghĩa trực tiếp các từ nguyên gốc Phạn hay 
Tạng của chúng nếu khả dĩ. Tản mạn trong bài dịch, nhiều từ 
vựng Việt ngữ được dùng trong sách này như là tương đương 
thì chúng tôi để vào dấu ngoặc LI. để tiện sau đó dùng lại và 
xem là các từ cùng nghĩa. Các dấu ngoặc [ ] này đôi khi cũng 
được dùng cho các giải thích ngắn gọn. Các chữ La-tinh có 
gốc Phạn thường được đưa vào trong các ngoặc đơn ( ) nhằm 
tiện lợi cho việc tra cứu xa hơn qua phương tiện của máy vi 
tính bằng thủ thuật “cut” và “past” vào trong các “search en- 
gine” [máy truy tìm đữ liệu] như Google chẳng hạn. 


Cuối cùng vì sức hiểu biết có hạn chúng tôi hết sức trân 
trọng cảm tạ mọi chỉ giáo của các bậc thiện tri thức và xin 
nhận về các lỗi lầm nếu có của bản dịch này. Xin chân thành 
cảm tạ sự hỗ trợ của ngài Rajiv Mehrotra thư ký danh dự và 
quản trị viên của tổ chức Foundation For Universal Respon- 
sibility ofHH The Dalai Lama đã cho phép chúng tôi chuyên 
dịch tài liệu này. Mọi công đức xin hồi hướng lên đức Dalai 
Lama và tất cả chúng sinh hữu tình. Đương nguyện cho toàn 
thê chúng sinh sớm an lạc giải thoát. 


Nam-mô chư Tam bảo. 


Ngày l] tháng II năm 2010, Phật tử Làng Đậu 
kính bút 





LỜI TỰA 


Những nhà nghiên cứu và Phật tử Phật giáo theo truyền 
thông Trung Hoa thường nghe nói đên Ngũ Thời Thuyêt 
Giáo của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư?) qua bài kệ: 

Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật 
A Hàm nhị thập, Phương Đẳng bát 
Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm 
Pháp Hoa, Niễt-bàn cộng bát niên 


Tức là, đức Phật sau khi thành đạo đã thuyết giảng kinh 
Hoa Nghiêm trong hai mươi mốt ngày, hai mươi năm tiếp 
theo là kinh 4 Hàm, tám năm kế là kinh Phương Đẳng, tồi 
hai mươi hai năm kinh 8áí-nhã, và cuối cùng đức Phật thuyết 
kinh Pháp Hoa và kinh Niếr-bàn trong tám năm. 


Nhưng khi học hỏi về Phật giáo Tây Tạng, chúng ta thấy 
chư vị tô sư Phật giáo Tây Tạng đã nói đên ba thời chuyên 


1. Trí Di (#18 538 - 597) được coi là Tô thứ tư của Thiên Thai tông; 
đệ tử của Huệ Tư, Tổ thứ ba của Thiên Thai tông. Ông tu trên núi Thiên 
Thai thuộc tỉnh Chiết Giang 22 năm cho đến khi mắt đề nghiên cứu Phật 
học. Tùy Dưỡng Đề đã ban cho ông danh hiệu Trí Giả, nên ông được 
người đời tôn xưng là Trí Giả đại sư hay Thiên Thai đại sư. Nhiều tài liệu 
đã phố biến tên không chính xác của ông là Trí Khải. 

“Trí Dĩ”. Wikipedia. <htfp:/vi.wikipedia.org/wik/Tr%C3%AD_ Dt>. 
Truy cập23/08/2010 





224 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


pháp luân. Chuyên pháp luân lần thứ nhất đức Phật thuyết về 
Tứ Diệu Đề, Thập Nhị Nhân Duyên, Ba Mươi Bảy Bồ Đề 
Đạo Phẩm,... Chuyên pháp luân lần thứ hai đức Phật thuyết 
về kinh 84-nhã, chuyên nói về tính Không. Và lần thứ ba đức 
Phật thuyết về những kinh như Giải Thâm Mậi...., và những 
bộ mật điên [ Tantra] là những bộ phận dường như vắng bóng 
trong Hán Tạng và như lời đức Dalai Lama, “Chuyển pháp 
luân lần thứ ba được nối kết với những phương cách khác 
nhau của việc nâng cao tuệ trí thân chứng tính không. Vì thế 
chúng tôi nghĩ có một liên kết ở đây giữa kinh điền và mật điện.” 

Là người nghiên cứu Phật học, chúng ta phải biết chúng 
ta muốn gì ở đạo Phật. Và là người Phật tử thực hành Phật 
pháp, chúng ta phải biết đức Phật muốn chúng ta làm gì. Hay 
mục tiêu của người nghiên cứu và thực hành Phật pháp đề 
làm gì? 

Trong kinh Pháp Hoa đức Phật nói rằng, “Mục đích của 
chư Phật ra đời chỉ vì một việc: - Khai Thị Ngộ Nháp Phật tri 
kiến - Đem Tri kiến Phật chỉ dạy cho chúng sanh tỏ ngộ đấy 
mà thôi! Chư Phật Như Lai nói pháp cho chúng sanh chỉ vì 
dạy cho họ một “Phật thừa ` chớ không có hai thừa, ba thừa 
nào khác. Pháp của chư Phật trong mười phương cũng đễu 
như vậy”). 


Thê nào là khai, thị, ngộ, nhập chúng ta có thê hiêu qua 
một vidụ: 

Tri viên (người làm vườn) dẫn một đoàn người đến trước 
công vườn và mở cửa công - KHAI 


2. Trích kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quyền thứ Nhất. Phẩm “Tựa”. Kệ 
18. Kinh Diệu-Pháp Liên Hoa. Con Đường Thiện Đạo. <htftp://condu- 
ongthiendao.com/PhatDao/KinhPhat/DieuPhapLienHoa/PD-KP-DPLH- 
QuyenThuNhat-Index.htm>. Truy cập23/08/2010. 


LỜI TỰA s 225 


- Tri viên bèn chỉ - đây là hoa lan (thính văn thừa), 
này hoa hồng (duyên giác thừa), nọ, xa hơn một chút là 
hoa huệ (Bồ-tát thừa), và xa tít đằng kia là hoa sen (Phật 
thừa) - THỊ 


- Đoàn người theo bèn Ò lên một tiếng và nói, đúng là 
trăm nghe không băng một thây, nay mới thật sự tường tận 
thây, nghe, hiệu, biệt - NGỘ 


- Đoàn người theo sự hướng dẫn của tri viên cùng bước 
vào vườn dạo cảnh, xem hoa - NHẠP 


Th¡nh văn thừa là thế nào, những pháp môn nào, những 
điêu kiện nào đê đạt đên Thinh văn quả? 


Duyên giác thừa là thế nào, những pháp môn nào, những 
điêu kiện nào đê đạt đên Duyên giác quả? 


Bồ-tát thừa là thế nào, những pháp môn nào, những điều 
kiện nào đê đạt đên Bô-tát quả? 


Phật thừa là thế nào, những pháp môn nào, những điều 
kiện nào đê đạt đên Phật quả? 


Mỗi người đến với đạo Phật phải tìm hiểu, học hỏi, lựa 
chọn và thực hành đề đạt đến mục tiêu của mình. Chúng phải 
nói rằng sự lựa chọn ấy có thể theo căn cơ, theo sở thích, 
hay theo nhân duyên. Nhưng chúng ta phải thực sự tìm hiểu, 
nghiên cứu đề lựa chọn lộ trình tu tập, và thực hành một cách 
nghiêm mật không dời đổi thì mới mong đạt đến kết quả tối 
hậu, chứ không thê nay pháp môn này mai pháp môn khác; 
khi Thinh văn thừa, lúc Bồ-tát thừa, rồi Phật thừa. Vì mục 
tiêu hay điểm đến cứ đời đổi, làm thế nào chúng ta có thể đạt 
đến kết quả cuối cùng khi thật sự chúng ta cũng không biết 
kết quả mình muốn đến là gì? 


226 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Đọc “Tổng Quan Những Con Đường® Của Phật Giáo 
Tây Tạng”, chúng ta sẽ thấy đức Dalai Lama là một bậc Đại 
Tri Viên, ngài chỉ rõ tất cả mọi con đường đề chúng thấy rõ, 
nhất là con đường Tantra, sự thực hành Tantra không chỉ của 
tông Gelugpa mà của bốn tông phải chính của Phật giáo Tây 
Tạng, một con đường mới lạ với các Phật tử Đông Độ, đây 
là Phật tri kiến, đấy là Phật thừa, vì mỗi chúng ta đều có khả 
năng đề thành Phật, mà đấy là Phật tính, mà đấy là cơ sở căn 
bản của mọi Phật tử dù tu theo Tịnh Độ, Thiền tông hay Mật 
tông, chỉ có phương tiện đạt đến là khác nhau. Nhất là 8a 
Phương Diện Chính Yếu Của Con Đường Tu Tập do tỗ sự 
Tsongkhapa') đề ra mà đấy là cơ sở lập cước của mọi Phật tử 
dù tu theo Pháp môn nào®): 


3. Trong bản dịch này từ đây về sau chúng tôi sẽ dùng các thuật ngữ 
“con đường”, “lộ trình”, “đạo”, hay “đạo pháp” với cùng một ý nghĩa. 

4. Còn gọi là Tông-khách-ba, 1357-1419, là một vị Lama lớn của Tây 
Tạng, nhà cải cách lừng danh của Phật giáo tại đây. Sự sáng lập tông phái 
Cách-lỗ [geiugpa], với một trong những giáo pháp quan trọng nhất của 
Phật giáo Tây Tạng là giáo pháp Lamrim Chenmo [Bồ-đề Đạo Thứ Luận 
hay Giai Trình Của Giác Ngộ]. 

Sư sinh ra trong lúc các Tạng kinh tại Tây Tạng đã được biên soạn 
xong nhưng Sư chủ trương soát xét lại toàn bộ kinh điển và tổng kết thành 
quả của mình trong hai tác phẩm chính: Bồ-đề đạo thứ đệ và Chân ngôn 
đạo thứ đệ. Sư là người xây dựng nhiều tháp quan trọng tại Tây Tạng 
như Drepung, Sera và Ganden. “Tông-khách-ba”. WikIpedia. <http:// 
vi.wIkipedia.org/wIkT%ŒC3%B4ng-kh%C3%AIch-ba>. 

Truy cập 26/08/2010. 

5. Trích từ bài giảng tóm lược của đức Dalai Lama về tác phẩm “8z 
Phương Diện Chính Yếu của Con Đường”. Tsongkhapa. Anh ngữ: Alex- 
ander Berzin. Việt Ngữ: Tuệ Uyên. 

<http://vnthuquan.net/diendan/(S(hmJvq245xfxxtw45ohJgtibl))/ 
tm.aspx?m=546981>. Truy cập 23/08/2010. 


LỜI TỰA s 227 


I- Viễn ly: Một chí nguyện đạt đến sự giải thoát khỏi 
vòng sinh tử luân hồi, vì những khổ đau kinh khiếp của nhà 
lửa tam giới. 

2- Bồ đề tâm: Đề đạt được một sự giải thoát như thế thì 
phải tạo nên một công đức lớn lao, mà không vì hơn là phát 
nguyện tu đề đạt đến kết quả giải thoát giác ngộ để có năng 
lực hồ trợ tất cả chúng sinh cùng thoát ly sinh tử và chứng 
quả giác ngộ. 

3- Tính Không: Chỉ có tuệ trí thực chứng tính Không 
mới có thê triệt tiêu tất cả mọi phiền não vọng tưởng và đạt 
đến giải thoát giác ngộ. 

Và đối với đạo pháp Kim Cương Thừa, đức Dalai Lama 
thường nhắc nhở mỗi khi thuyết. giảng hay truyền pháp là, 
nếu quý vị đến đây nhận lễ truyền pháp này để cầu phước 
báu, hay sự giải thoát cho riêng mình là sai lầm. 


_ Trong Thanh Tịnh Đạo Luận”? có nói đến ba bậc phát tâm 
đê tu tập: 


6. Thanh Tịnh Đạo (ø.visuddhi-magga), nghĩa là “con đường dẫn 
đến thanh tịnh”, là tên của một bộ luận cơ bản của Thượng Toạ Bộ 
(p.theravädin), được Phật Âm (p.buddhaghosa) soạn trong khoảng thế 
kỷ thứ 5. Thanh Tịnh Đạo trình bày giáo lí của Đại Tự (p.mahavihara), 
một trong những trường phái Pall. 

Bộ luận này gồm có 3 phần với 23 chương: chương 1-2 nói về Giới, 
chương 3-13 nói về Định và chương 14-23 nói về Huệ. Phần nói về định 
trình bày rõ các phương pháp và đối tượng quán niệm của Thượng Tọa 
bộ, khả năng phát triển và thánh quả của các phép thiền định. Trong phần 
Huệ, Thanh tịnh đạo trình bày giáo lí cơ bản của đạo Phật như Tứ Điệu 
Đế, Duyên Khởi, Bát Chính Đạo... 

“Thanh Tịnh Đạo”. <hftfp://vi.wIikipedia.org/wiki/Thanh t%E1%BB 
%8Bnh_%C4%91%EI%BA%AIo>. Wikipedia. Truy cập 25/08/2010. 


228 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Bậc hạ để câu tái sinh hưởng phước báu. 
Bậc trung để câu sự giải thoát sinh tử. 
Bậc thượng tu vì tất cả chúng sinh. 


Đấy là sự phát tâm lập cước ngay từ lúc đầu, nhưng trong 
Lộ trình Tiệm Tiến Lamrim cũng nói đến ba tầng bậc tương 
tự như vậy, nhưng đây là những nắc thang đề tiến lần lên sự 
giác ngộ tối hậu. 

Đức Dalai Lama cũng từng nói trong quyên Mật Thừa 
[Tantra, Vajrayana] Tây Tạng rằng; 


Nguyện vọng vị tha hướng đến giác ngộ tối thượng vì tất 
cả chúng sanh là nền tảng của sự thực hành của một Bồ-tát 
trong cả hai Thừa Hoàn Thiện và Kim Cương thừa. Nguyện 
vọng vị tha được khởi dẫn từ tình thương và bi mẫn, chúng là 
kết quả của việc nhìn thấy sự khổ đau của vòng sanh tử, phát 
sanh ý muốn từ bỏ nó, và rồi áp dụng cái hiểu biết này cho 
những người khác. NÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG MUÓN 
THOÁT KHỎI VÒNG SANH TỬ, THÌ KHÔNG THÊ NÀO 
MONG MUỎN CHO NHỮNG NGƯỜI KHÁC THOÁT 
KHỎI NÓ. Ý muốn từ bỏ vòng sanh tử này là chung cho cả 
Tiểu thừa lẫn Đại thừa và trong Đại thừa thì chung cho cả 
Thừa Hoàn Thiện [Ba-la-mật-đa thừa] và Kim Cương thừa. 


Thiền sư Nhất Hạnh cũng nói trong Năng Lực của Cầu 
Nguyện răng: 


Ba điều cầu nguyện thông thường là sức khỏe, sự thành 


7. Trích từ phần III Phụ Lục trả lời phỏng vấn của đức Dalai Lama. 

“Tantra In Tibet”. Tsongkhapa. Dalai Lama “s teaching. Eng. Trans. 
Jeffrey Hopkins. Viet. Trans. An Phong. 

<hftp://www.quangduc.com/mattong/43matthuataytang3.html>. 
Truy cập23/08/2010 


LỜI TỰA s 229 


đạt, và sự hài hòa. Nhưng đối với người xuất gia thì có khác, 
điều cầu nguyện trước tiên nhất của người xuất gia là vượt 
thoát sinh tử và thực hiện cho được sự an lạc hạnh phúc của 
pháp giới bản môn ngay trong thế giới tích môn. 


Nguyện mọi người khi đọc đến tác phẩm rất súc tích này 
để thấy những lời vàng ngọc của đức Dalai Lama để có sự 
lựa chọn rõ ràng cho lộ trình tu tập của mình để đạt đến kết 
quả tối hậu, như một mục tiêu của mình khi đến với đạo Phật. 


Nguyện đem công đức này dâng lên đức Dalai Lama, các 
bậc thầy tổ, cùng tất cả chúng sinh cùng đạt đến kết quả giải 
thoát giác ngộ. Xin cám ơn sự giới thiệu và hiệu đính của đạo 
hữu Làng Đậu, dù biết rằng khả năng của Tuệ Uyên rất hạn 
chế, nhưng được sự khuyến khích của anh, cũng muốn giáo 
pháp của đức Dalai Lama một trong những bậc Đạo sư vĩ đại 
nhất của thời đại được lưu bố, như cơn mưa tưới xuống thế 
gian này nên tác phẩm có cơ duyên được hiện diện. Rất hỗ 
thẹn vì khả năng, cùng sự thiếu sót của mình. 


Nguyện cho mây lành từ ái và mưa pháp bi mẫn che chở 
và tưới mát khắp thê gian. 
Nam-mô A-di-đà Phật. 
Tuệ Uyễn 





TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG 
CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 


GIỚI THIỆU 


Trong sự giới thiệu tổng quát về Phật pháp, như được 
thực hành bởi những người Tây Tạng, tôi đưa ra một cách 
phô thông rằng Phật pháp mà chúng tôi thực hành là một 
hình thức phối hợp bao gồm phần hạ của giáo lý, Bồ tát và 
Tantric Kim Cương thừa, gồm có những con đường như Đại 
thủ ấn. Do bởi hầu như mọi người đã tiếp nhận quán đảnh 
khai tâm, giáo lý và v.v... họ có thê tìm thấy lợi lạc để có một 
sự giải thích về cầu trúc hoàn toàn [của con đường tu tập]. 


Chúng ta trải qua đời sống của chúng ta rất là bận rộn. 
Cho dù chúng ta cư xử tốt hay xấu, thời gian không bao giờ 
chờ đợi chúng ta, mà nó tiếp diễn thay đổi mãi mãi. Thêm 
nữa, đời sống của chính chúng ta tương tục đi tới. Do thê, 
điều rất quan trọng là thâm tra thái độ tinh thần của chúng 
ta. Chúng ta cũng cần liên tục thâm tra chính mình trong đời 
sống ngày qua ngày, điều ấ ây rất lợi ích đê cho chính chúng 
ta những sự hướng dẫn. Nếu chúng ta sống mỗi ngày với sự 
tỉnh thức và chính niệm, chúng ta có thê giữ một sự bảo đảm 
trên động cơ và thái độ của chúng ta. Chúng ta có thê cải 
thiện và chuyển hóa chính chúng ta. Mặc dù tôi đã thay đôi 


232 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


và cải thiện chính mình rất nhiều, tôi có một mong ước tiếp 
tục để làm như thế. Và trong đời sống hằng ngày của chính 
tôi, tôi đã tìm thấy nó rất lợi ích đề giữ gìn một sự bảo đảm 
cho động cơ của chính tôi từ buổi sáng cho đến tối. 

Trong thời gian của những sự giảng dạy này, những gì tôi 
đang diễn tả là công cụ căn bản thiết yêu mà chúng ta nhờ 
đây đề cải thiện chính mình. Giống như chúng ta có thể mang 
não bộ của mình đến một phòng thí nghiệm đề kiểm nghiệm 
những chức năng tỉnh thần của chúng ta một cách sâu sắc 
hơn, vì thế chúng ta có thê làm mới chúng trong một phương 
cách tích cực hơn. Cố gắng đề thay đổi chính mình tốt đẹp 
hơn là quan điểm mà một hành giả Phật tử nên tiếp nhận. 


Những người trong những truyền thống tôn giáo khác, 
đã có một sự hấp dẫn trong Phật giáo và những người tìm 
thấy những đặc trưng của sự thực hành Phật giáo như những 
kỹ năng thiền tập cho sự phát triên đễ thương của từ ái và bi 
mãn, có thê cũng lợi lạc bằng sự phối hợp chúng vào trong 
truyền thống và sự thực tập của chính họ. 


Trong những kinh luận Phật giáo nhiều hệ thống của tin 
tưởng và truyền thống được giải thích. Những điều này liên 
hệ đến như những cô xe hay ' 'thừa” , những cô xe của trời và 
người (thiên và nhân thừa) và cô xe thấp (Tiêu thừa), những 
cô xe lớn (Đại thừa), và cô xe của Tantra (Kim cương thừa). 

Những cổ xe của trời và người ở đây liên hệ đến hệ thống 
mà nó phát họa những phương pháp và kỹ năng cho việc 
mang đến một sự cải thiện tốt hơn trong đời sống này hay đạt 
đến một sự tái sinh thuận lợi hơn trong tương lai như một con 
người hay một vị trời. Một hệ thống như thế nhấn mạnh sự 
quan trọng đến việc duy trì một thái độ tốt lành. Bằng sự thực 
hành những hành động thiện nghiệp và tránh xa những hành vị 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 233 


tiêu cực chúng ta có thể hướng dẫn đời sống đạo đức của chúng 
ta và có thê đạt đên một sự tái sinh thuận lợi trong tương lai. 


Đức Phật cũng nói về một cô xe đặc trưng khác, Phạm 
thiên thừa, mà nó bao gồm những kỹ năng của thiền tập mà 
nhờ đây chúng ta có thể rút lui sự chú ý của chúng ta khỏi 
những đối tượng bên ngoài và đưa tâm thức vào bên trong, 
cố gắng cải thiện sự tập trung nhất tâm. Qua những kỹ năng 
như thế chúng ta có thê đạt đến một hình thức cao nhất khả 
dĩ của sự sống trong vòng luân hồi (tầng trời thứ ba mươi ba, 
Đề Thích Thiên Vương). 


Từ quan điểm của đạo Phật, do bởi những hệ thống khác 
nhau đem đến lợi ích lớn lao cho nhiều chúng sinh, tất cả đều 
đáng được tôn trọng. Tuy thế, những hệ thống này không 
cung ứng bất cứ một phương pháp đề đạt đến giải thoát, đây 
là, sự tự do khỏi khổ đau và thoát khỏi sinh tử luân hồi. 
Những phương pháp cho sự đạt đến một thê trạng giải thoát 
như thế có thể làm cho chúng ta vượt thắng si mê ám tối, mà 
nó là nguyên nhân cội rê của sự trôi lăn trong vòng sinh tử 
luân hồi của chúng ta. Và hệ thống bao hàm những phương 
pháp cho việc đạt đến tự do khỏi vòng sinh tử được liên hệ 
như Thinh Văn thừa hay Độc Giác thừa. 


Trong hệ thống này, quan điểm về vô ngã được giải thích 
chỉ trong dạng thức của con người không phải đối với hiện 
tượng (nhân vô ngã hay ngã không), trái lại trong Đại thừa, 
quan niệm về vô ngã không chỉ giới hạn trong con người mà 
thôi, mà bao quát trong tất cả mọi hiện tượng (pháp vô ngã 
hay pháp không). Khi quan điểm về vô ngã này làm sinh 
khởi một sự thấu hiệu thậm thâm, thì chúng ta có thê loại trừ 
không chỉ vô minh sỉ ám và những cảm xúc phiền não sinh 
khởi từ chúng, mà kê cả những dấu vết nghiệp lưu lại cũng được 
xóa sạch. Hệ thống này được gọi là Đại thừa hay cô xe lớn. 


23⁄4 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Cổ xe sau cùng được biết là cổ xe tantric hay Kim Cương 
thừa bao gồm không chỉ những kỹ năng cho sự tăng cường 
sự thân chứng của chính chúng ta về tính không hay tâm 
giác ngộ, mà cũng là những kỹ năng nào đây cho sự thâm 
nhập những điểm quan trọng của thân thể. Bằng việc sử dụng 
những yếu tố vật lý của thân thê, chúng ta có thê nâng cao 
tiến trình của thực chứng, loại trừ vô minh và những dấu vết 
của nó. Đây là đặc trưng chính của Kim Cương thừa. 

Bây giờ tôi muốn giải thích những điểm này trong chỉ tiết 
rộng rãi hơn từ một quan điểm tiên hóa hay lịch sử. 

Theo quan điểm của Kashmiri Pandit Shakyashri, người 
đã đến Tây Tạng, đức Thế Tôn đã sống ở Ấn Độ hơn 2.500 
năm trước đây. Điều này căn cứ trên quan điểm phổ thông 
của Phật giáo Theravada, nhưng theo một số học giả Tây 
Tạng, đức Phật xuất hiện trên thế gian này hơn 3.000 năm 
trước. Một nhóm khác nói rằng hơn 2.800 năm. Những người 
đề xuất khác biệt này cô gắng hỗ trợ giả thuyết của họ với những 
lý do khác nhau, nhưng cuối cùng họ hoàn toàn mơ hồ. 


Cá nhân tôi cảm thấy điều ấy hoàn toàn hồ thẹn rằng 
không ai, kể cả trong những Phật tử biết vị Thầy của chúng 
ta, đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thực sự sống vào lúc nào. 
Tôi đã từng quan tâm một cách nghiêm chỉnh có một nhà 
khoa học nào đấy có thể làm sáng tỏ điều này hay không. 
Những ngọc xá lợi rất sẵn sàng ở Ân Độ và Tây Tạng, những 
viên ngọc xá lợi mà mọi người tin tưởng là phát xuất từ chính 
đức Phật. Nếu họ kiểm nghiệm những viên ngọc xá lợi này 
với những kỹ thuật hiện đại, chúng ta có thê biết rõ những 
ngày tháng nào đấy, điều này sẽ rất hữu ích. 


Chúng ta biết một cách lịch sử rằng đức Phật đã sinh ra 
như một con người bình thường như chính chúng ta. Ngài đã 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 235 


sinh ra như một hoàng tử, kết hôn và có một con trai. Rồi thì, 
sau khi quán sát sự khổ đau của con nPười, tuổi già, bệnh tật, 
và chết chóc, Ngài hoàn toàn từ bỏ lỗi sống trần tục. Ngài đã 
trải qua những sự hành xác cực kỳ khốc liệt và với một nỗ 
lực vô cùng thực hành thiền định dài lâu, cuối cùng Ngài đã 
giác ngộ hoàn toản. 


Tôi nghĩ rằng cung cách mà Ngài đã chứng minh làm thế 
nào đề trở nên hoàn toàn giác ngộ đã làm nên một thí dụ tuyệt 
hảo cho môn đồ của Ngài, vì đây là cung cách mà chúng ta 
nên theo đuổi con đường tâm linh của chính chúng ta. Tịnh 
hóa tâm thức của chính chúng ta là điều hoàn toàn không dễ 
dàng; nó cần rất nhiều thời gian và thực hành khó nhọc. Do 
thế, nêu chúng ta chọn lựa đề đi theo giáo huấn này chúng ta 
cần năng lực ý 3 chí vô vàn và quyết định đúng đắn ngay từ lúc 
khởi đầu, chấp nhận rằng sẽ có rất, rất nhiều chướng ngại, và 
kiên quyết bất chấp tất cả chướng ngại đó chúng ta sẽ tiếp tục 
sự thực hành. Loại quyết định này là rất quan trọng. Đôi khi, 
nó có thể đường như đối với chúng ta rằng mặc dù đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni đã đạt đến giác ngộ qua những sự hy sinh 
và thực hành gian khó vô cùng, chúng ta những môn đệ của 
Ngài có thê đạt đến giác ngộ Phật quả một cách đễ dàng mà 
không phải qua những sự thực hành gian khổ cùng khó khăn 
như Ngài đã trải qua. Do vậy, tôi nghĩ rằng chính câu chuyện 
của đức Phật đã nói điều gì đấy với chúng ta. 

Theo những huyền thoại thông thường, sau khi Ngài 
hoàn toàn giác ngộ, đức Phật đã không thuyết giảng gì trong 
bốn mươi chín ngày. Ngài đã ban bố sự thuyết pháp lần đầu 
tiên cho năm người đã từng là bạn đồng tu khi ngài sống như 
một du sĩ hành khất. Do bởi Ngài đã bỏ dở sự hành hạ thân 
thể, họ đã từ bỏ Ngài và ngay cả khi Ngài đã trở thành một 
vị giác ngộ hoàn toàn họ cũng không nghĩ về sự hòa hiệp 


236 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


đối với Ngài. Tuy vậy, gặp gỡ đức Phật trong cung cách của 
Ngài, họ tự nhiên và tự động bày tỏ sự tôn kính đối với Ngài, 
như một kết quả mà Ngài đã chuyền pháp luân lần đầu tiên 
để giáo hóa họ. 


CHUYỂN PHÁP LUÂN LẦN THỨ NHẤT 


Đây là lần giảng dạy đầu tiên, được biết như chuyên pháp 
luân lần thứ nhất, Ngài đã thuyết giảng về căn bản của Tứ 
diệu đề. Như hầu hết chúng ta có thê biết, đây là bốn chân lý 
cao quý là chân lý về khổ đau (khổ đế), chân lý về nguyên 
nhân (tập đề), chân lý về sự chấm dứt (diệt đế), và con đường 
đưa đến sự chấm dứt khổ đau (đạo đề). 


Khi Ngài dạy về tứ diệu đế, theo những kinh điển của Tây 
Tạng, Ngài dạy chúng trong phạm vi của ba nhân tố: Tính 
chất tự nhiên của những chân lý, những chức năng của chúng 
và những ảnh hưởng của chúng. 


Tứ diệu đề thật sự rất thậm thâm đối với toàn thể giáo 
thuyết Phật giáo có thê hiện diện trong chúng. Những gì 
chúng ta tìm thấy hạnh phúc và hạnh phúc là tác động của 
một nguyên nhân và những gì chúng ta không muốn là khổ 
đau và khổ đau cũng có nguyên nhân của chính nó. 


Trong quan điểm về sự quan trọng của bốn chân lý cao 
quý, tôi thường chú ý rằng cả khái niệm của Phật giáo về 
duyên khởi và thái độ không tổn hại nhắn mạnh về sự phương 
pháp bất bạo động. Lý do đơn giản cho điều này là sự khổ 
đau ấy mang đến những điều không mong muốn qua nguyên 
nhân của nó, mà điều ấ ây một cách căn bản là vô minh của 
chính chúng ta và tâm thức không thuần hóa của chúng ta. 
Nếu chúng ta muốn xa lánh khổ đau, chúng ta phải kiêm soát 
chính mình khỏi những hành vi tiêu cực là những điều sẽ 
cho sinh khởi khổ đau. Và bởi vì khổ đau liên hệ đến những 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 237 


nguyên nhân của nó, khái nệm duyên sinh phát khởi. Những 
ảnh hưởng tùy thuộc trên những nguyên nhân và nêu chúng 
ta không muốn những tác động, chúng ta phải làm châm dứt 
những nguyên nhân của nó. 


Vì thế, trong tứ diệu đế chúng ta thấy hai hệ thống nhân và 
duyên: Khổ đau là sự tác động và cội nguồn của nó là nguyên 
nhân. Trong cùng cách như thế, chấm dứt hay diệt tận là an bình 
và con đường đưa đến nó là nguyên nhân của sự an bình ấy. 


Hạnh phúc mà chúng ta tìm cầu có thê được đạt được 
bằng sự đem đến nguyên tắc rèn luyện và chuyền hóa trong 
tâm thức của chúng ta bằng sự tịnh hóa tâm thức chúng ta. Sự 
tịnh hóa tâm thức chúng ta là có thể khi chúng ta tiêu trừ vô 
minh sỉ ám, mà nó là gốc rễ của tất cả những cảm xúc phiền 
não, và qua đó, chúng ta có thê đạt đến thể trạng diệt tận hay 
chấm dứt mà đấy là sự hòa bình và hạnh phúc chân thật. Sự 
diệt tận đó chỉ có thể đạt đến khi chúng ta có thể thân chứng 
tính tự nhiên của mọi hiện tượng, thể nhập tính bản nhiên của 
thực tại, và để làm điều này, sự rèn luyện về tuệ trí là quan 
trọng. Khi điều ấy phối hợp với khả năng nhất tâm chúng ta 
sẽ có thê hướng tất cả năng lượng của chúng ta và sự chú ý 
của chúng ta đối với một đối tượng duy nhất hay đạo đức hay 
công đức. Do vậy, sự rèn luyện trong sự tập trung biểu hiện 
ở đây, và đề cho sự rèn luyện tập trung và tuệ trí thành công 
đỏi hỏi một nền tảng thật vững vàng của đạo đức, vì thế sự 
thực tập đạo đức hay giới luật thê hiện ở đây. 

ĐẠO ĐỨC 

Giống như có ba loại rèn luyện tu tập — trong tuệ trí, tập 
trung, và đạo đức (tuệ, định và giới) kinh điển Phật giáo bao 
hàm ba sự phân chia — nguyên tắc (luật tạng), nghị bàn (luận 
tạng), và kiến thức (kinh tạng). 


238 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Những hành giả cả nam và nữ có một sự bình đẳng cần 
thiết trong sự thực hành ba sự rèn luyện này, mặc dù có những 
sự khác nhau đôi với những giới nguyện mà họ thọ lĩnh. 


Nền tảng căn bản của sự tu tập đạo đức là sự hạn chế khỏi 
mười điều bất thiện: Ba thuộc về thân (sát, đạo, dâm), bốn 
thuộc về khẩu (vọng ngôn, lưỡng thiệt, ÿ ngữ, và ác khẩu), 
và ba thuộc về tâm ý (tham, sân, sỉ). 


Ba hành vi không đạo đức của thân thể là: 


I1- Cướp đi mạng sông của một chúng sinh, từ một côn 
trùng cho đên một con người. 


2- Trộm cắp, lấy tài sản của người khác mà không được 
phép, bât châp giá trị của nó, hay không phải quý vị làm ra nó. 


3- Tà dâm, hành vi tình dục bất chính. 

Bồn hành vi không đạo đức của lời nói là: 

I- Nói dối, lừa gạt người khác qua lời nói hay cử chỉ 
(vọng ngữ). 


2- Nói lời gây chia rẽ, tạo nên sự bất hòa bằng việc làm 
cho những ai đó trong sự đồng thuận đưa đến bất đồng hay 
những người trong sự bất đồng đi đến bất đồng sâu xa hơn 
(lưỡng thiệt). 


3- Nói lời hung dữ, độc ác ngược đãi người khác (ác khâu). 

4- Nói lời vô nghĩa, nói về những điều không thông minh 
bị thúc đây bởi tham dục và v.v...(ÿ ngữ). 

Ba nghiệp bất thiện về ÿ: 

§- Tham: Muốn sở hữu những gì thuộc về của người khác. 


9- Sân: Khuynh hướng tồn hại, mong muốn làm tốn thương 
kẻ khác, thê hiện nó trong những phương cách lớn hoặc nhỏ. 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 239 


_10- SI: Quan điểm sai lầm, nhìn những việc hiện hữu, 
chăng hạn như tái sinh, nhân quả, hay Tam bảo như không có. 


Đạo đức được thực hành bởi những người tuân theo 
những cung cách đời sống của tu sĩ được liên hệ như những 
nguyên tắc giải thoát cá nhân — Biệt giải thoát - Ba la đề mộc 
xoa (Pratimoksha) hay Thinh văn giới. Ở Ấn Độ, có bốn 
trường phái chính thông thường nhất, sau này phân chia làm 
mười tám bộ phái, mà mỗi bộ phái có giới luật riêng của họ, 
văn bản nguyên thủy được thuyết giảng bởi đức Phật, mà 
những điều ấy biến thành những hướng dẫn cho đời sống của 
tu sĩ. Sự thực hành tuân thủ trong những tu viện Tây Tạng 
tuân theo truyền thống Căn Bản Thuyết Nhất Thuyết Hữu 
Bộ trong ấy 253 giới điều được trao truyền cho những tu sĩ 
cụ túc giới hay Tỳ kheo. Trong truyền thống Theravada hay 
Nguyên thủy Thượng tọa bộ thệ nguyện giải thoát cá nhân 
bao gồm 227 giới điều. 


Nhằm để cung cấp cho chúng ta một khí cụ của chính 
niệm và tỉnh thức, sự thực tập về đạo đức bảo vệ chúng ta 
khỏi đam mê những hành vi bắt thiện. Do thế, nó là nền tảng 
của con đường Phật giáo. Vấn đề thứ hai là thiền tập, điều 
này hướng những hành giả đến sự thực tập thứ hai được liên 
hệ với tập trung. 


TẬP TRUNG 


Khi chúng ta nói về thiền tập trong ý nghĩa thông thường 
của Phật giáo, có hai loại — thiền định (chỉ) và thiền phân tích 
(quán). Thiền chỉ liên hệ đến sự thực tập tịch tĩnh bất biến 
hay nhất tâm bất loạn và thứ hai là thiền quán đề thực hành 
phân tích. Trong cả hai trường hợp, điều rất quan trọng đề có 
một nền tảng vững vàng của chính niệm và tỉnh thức, được 
cung cấp bởi sự thực hành đạo đức hay giới luật. Hai nhân tố 


240 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


này, chính niệm và tỉnh thức, là quan trọng không chỉ trong 
thiền tập, mà cũng quan trọng trong đời sông hằng ngày. 


Chúng ta nói về nhiều thê trạng của thiền tập. chăng hạn 
như những thể trạng của sắc và vô sắc. Những thê trạng của 
sắc được phân biệt trên căn bản của những chỉ của chúng, 
trái lại những thể trạng vô sắc được phân biệt trên căn bản tự 
nhiên của đối tượng của thiền chỉ. 


Chúng ta thực tập đạo đức như nên tảng và sự thực tập 
tập trung như một nhân tố bổ sung, một khí cụ, để làm cho 
tâm thức phục vụ hữu hiệu. Vì thế, sau này, khi chúng ta kết 
hợp sự thực tập tuệ trí, chúng ta được trang bị với một tâm 
thức nhất niệm, hay nhất tâm mà chúng ta có thể hướng trực 
tiếp tất cả những sự chú tâm và năng lượng của chúng ta đến 
đối tượng được lựa chọn. Trong sự thực tập tuệ trí, sự thiền 
tập của chúng ta về vô ngã hay tính không của những hiện 
tượng, mà điều ấy cung ứng như một loại đối trị thật sự đến 
những cảm xúc phiền não. 


BA MƯƠI BẢY PHẦM TRỢ ĐẠO TRUYỀN THỐNG 


Cấu trúc tổng quát của con đường Phật giáo, như được 
trình bảy trong lần chuyển pháp luân lần thứ nhất, bao hàm 
ba mươi phương diện của giác ngộ. Những điều này bắt đầu 
với bốn lĩnh vực quán niệm (tứ niệm xứ), điều liên hệ đến sự 
chính niệm về thân thể, cảm giác, tâm thức, và những hiện 
tượng (thân, thọ, tâm, pháp). Tuy thế, ở đây, tỉnh thức liên hệ 
đến thiền tập trên những khổ đau tự nhiên của vòng luân hồi 
bằng những ý nghĩa â ấy mà hành giả phát triển một sự quyết 
định chân thật đề giải thoát khỏi vòng sinh tử này. 


Tiếp theo là bốn sự từ bỏ hoàn toàn (tứ chính cần®)), bởi vì 


1. http://vi.wikipedia.org/wiki/Tứ chính cần. 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 24] 


khi những hành giả phát triển một sự quyết định chân thành 
để được giải thoát qua sự thực tập bốn sự tỉnh thức, chúng ta 
dân thân trong một phương cách của đời sống mà trong ấy 
chúng ta từ bỏ những nguyên nhân của khổ đau tương lai và 
phát triên những nguyên nhân của hạnh phúc tương lai. 


Vì vượt thắng tất cả những hành vi tiêu cực và những 
cảm xúc phiền não và gia tăng những nhân tố tích cực trong 
tâm thức chúng ta, những điều được gọi một cách kỹ thuật 
là tầng lớp của những pháp thanh tịnh, có thê được đạt được 
chỉ khi chúng ta có một tâm thức thật tập trung, có những 
điều tiếp theo được gọi là bốn nhân tố của năng lực kỳ diệu 
(tứ như ý túc?). 


Tiếp theo là đến những gì được biết như năm khả năng 
(ngũ căn®)), năm năng lực (ngũ lực), tám con đường cao 
quý (bát chính đạo), và bảy chỉ (thất giác chỉ) của con 
đường giác ngộ. 


Đây là cấu trúc phổ biến của con đường Phật giáo như 
được biết đến trong lần chuyển pháp luân đầu tiên. Phật giáo 
được thực tập trong truyền thống Tây Tạng hoàn toàn hợp 
tác chặc chẽ với những đặc trưng này của giáo lý đạo Phật. 


CHUYỂN PHÁP LUÂN LẦN THỨ HAI 

Trong lần chuyền pháp luân lần thứ hai, đức Phật đã dạy 
về Tuệ Trí Toàn Thiện hay kinh Bá/ Nhã Ba La Mật Đa, trên 
đỉnh Linh Thứu, ngoại thành Vương Xá. 


Chuyên lần thứ hai của chuyền pháp luân lần thứ hai nên 


2. http://vi.wIkIipedia.ore/wIkl/Tứ như ý túc. 
3. http:/tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?tile=37 phẩm trợ_. 
đạo - Ba mươi bảy phâm trợ đạo#N.C4.83m_L.EI.BB.BIc. 


2442 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


được thấy như sự mở rộng trên những chủ đề mà đức Phật đã 
từng dẫn giải trong lần chuyên pháp luân lần thứ nhất. Trong 
lần chuyền lần thứ hai, Ngài đã dạy không chỉ trên chân lý về 
khổ đau, mà đau khổ nên được nhận ra như khổ đau, nhưng 
được nhấn mạnh sự quan trọng của việc đồng nhất hóa cả 
khổ đau của riêng mình cũng như đau khổ của toàn chúng 
sinh, vì thế nó là rộng rãi hơn rất nhiều. Khi Ngài dạy về 
cội nguồn của đau khổ trong chuyên pháp luân lần thứ hai, 
Ngài liên hệ không chỉ đơn thuần những cảm xúc phiền não, 
nhưng cũng là những dấu vết vi tế mà chúng lưu lại, vì thế 
điều giải thích này là thậm thâm hơn. 

Chân lý về chấm dứt hay diệt đề cũng được giải thích một 
cách sâu đậm hơn nhiều. Trong chuyên pháp luân lần thứ 
nhất, sự chấm dứt chỉ đơn thuần được xác minh, trái lại trong 
kinh Tuệ Trí Toàn Thiện đúc Phật giải thích tính tự nhiên của 
sự chấm dứt này và những đặc trưng của nó trong những chỉ 
tiết sâu rộng. Ngài đã diễn tả con đường mà trong ấy những 
khổ đau có thê chấm dứt và thê trạng được gọi chấm dứt hay 
diệt đề là gì. 

Sự thật của con đường được đối điện đơn giản một cách 
sâu xa hơn trong kinh Tuệ 7rí Toàn Thiện. Đức Phật đã dạy 
con đường đặc biệt bao hàm sự thân chứng về tính không, 
tính tự nhiên của mọi hiện tượng, phối hợp với bi mẫn và tâm 
thức giác ngộ, nguyện ước vị tha để đạt đến giác ngộ vì lợi 
ích của toàn thể chúng sinh. Do bởi Ngài nói về sự hợp nhất 
phương pháp và tuệ trí trong, chuyền pháp luân lần thứ hai, 
nên chúng ta thấy rằng chuyên lần thứ hai mở rộng và phát 
triển trên cơ sở chuyền pháp luân lần thứ nhất. 


Mặc dù bốn chân lý cao quý được giải thích một cách 
thâm sâu hơn trong chuyên pháp luân lân thứ hai, điêu này 
không phải là bởi vì những đặc trưng nào đó được giải thích 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 243 


trong lần thứ hai mà không được giải thích trong lần thứ 
nhất. Đó không phải là lý do, bởi vì nhiều chủ đề được điễn 
giải trong những hệ thống không Phật giáo không được giải 
thích trong đạo Phật, nhưng điều đó không có nghĩa là những 
hệ thống khác là thậm thâm hơn Phật giáo. Chuyển pháp luân 
lần thứ hai giải thích và phát triền những khía cạnh của bốn 
chân lý cao quý, mà đã không được diễn giải trong chuyển 
pháp luân lần thứ nhất, nhưng điều ấy không mâu thuẫn với 
cấu trúc tổng quát của con đường Phật giáo được diễn tả 
trong diễn giải lần thứ nhất. Do Vậy, sự diễn giải được tìm 
thấy trong lần thứ hai được nói là thậm thâm hơn. 


Tuy thế, trong sự luận bàn của chuyền pháp luân lần thứ 
hai chúng ta cũng có thê tìm thấy những sự trình bày mà 
chúng thật sự mâu thuẫn với cầu trúc phố biến của con đường 
như được diễn tả trong lần thứ nhất, vì thế Đại thừa nói về hai 
đặc trưng của kinh điển, một số tiếp nhận giá trị và tư tưởng 
đúng như văn tự trình bày, trái lại một số khác đòi hỏi sự diễn 
dịch xa hơn. Do vậy, căn cứ trên sự tiếp cận của Đại thừa của 
bốn sự tín nhiệm (tứ y pháp), chúng ta phân chia kinh điển 
thành hai phạm trù, liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. 


Bốn loại tín nhiệm này bao hàm sự hướng dẫn nương tựa 
trên giáo huấn, không phải trên người ấy (y pháp bất y nhân); 
trong những giáo lý nương tựa trên ý nghĩa, không chỉ đơn 
thuần trên ngôn ngữ (y nghĩa bất y ngữ); dựa vào những kinh 
điển liễu nghĩa, không phải những kinh không liễu nghĩa (y 
liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa); và dựa vào sự thấu hiệu sâu 
xa của tuệ trí, không phải trên kiến thức của sự tỉnh thức 
thông thường (ý trí bất y thức). 


4. http://www.thuvienhoasen.org/ø1aophap-tu-y-troneeuocsonghIen- 
tai.htm. 


244 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Sự tiếp cận này có thể tìm thấy trong những ngôn từ của 
chính đức Phật, khi Ngài nói, “Này các vị 1) kheo và những 
người thông tuệ, đừng chấp nhận những gì ta nói chỉ vì tôn 
kính ta, mà điễu trước nhất là phân tích và thẩm tra một cách 
chính xác cần thận”. 


Trong chuyển pháp luân lần thứ hai, kinh Tuệ 7rí Toàn 
Thiện (Bát Nhã Ba La Mật Đa), đức Phật đã giải thích xa 
hơn về chủ đề chấm dứt hay diệt độ, đặc biệt với sự quan tâm 
đến tính không, trong một phương cách hoàn bị và rộng rãi 
hơn. Do thế, sự tiếp cận Đại thừa là để làm sáng tỏ những 
kinh điển ấy trong hai cấp độ: Ý nghĩa văn tự, quan tâm đến 
sự trình bày về tính không, và ý nghĩa ân dụ quan tâm đến sự 
giải thích tiềm tàng những tầng bậc của con đường. 


CHUYỂN PHÁP LUÂN LẦN THỨ BA 


Chuyền pháp luân lần thứ ba chứa đựng nhiều kinh điển 
khác nhau, quan trọng nhất là kinh điển về Như Lai tạng, mà 
đây thật sự là cội nguồn cho những tán dương được Long 
Thọ sưu tầm, và cũng là luận thuyết của Di Lặc, sự Tiệm tiền 
Cao siêu. Trong kinh điển này, đức Phật khám phá xa hơn 
những chủ đề mà Ngài đã từng gợi ý trong chuyền pháp luân 
lần thứ hai, nhưng không từ quan điểm khách quan của tính 
không, bởi vì tính không được giải thích đến trình độ hoàn 
hảo nhất, cao nhất, và thâm sâu nhất của nó trong chuyền 
pháp luân lần thứ hai. Điều đặc biệt về chuyên pháp luân lần 
thứ ba là đức Phật đã dạy những phương cách nào đấy của 
việc nâng cao tuệ trí thê chứng về tính không từ quan điểm 
của tâm thức chủ quan. 


Sự giải thích của đức Phật về khái niệm tính không trong 
chuyên pháp luân lần thứ hai, mà trong ấy Ngài dạy về sự 
trống vắng của một sự tồn tại cô hữu (vô tự tính), là vô cùng 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 245 


thậm thâm cho nhiều hành giả lĩnh hội. Đối với một số người, 
để nói các hiện tượng (các pháp) trống vắng một sự tồn tại cố 
hữu dường như bao hàm rằng chúng hoàn toàn không hiện 
hữu. Vì thế, vì lợi ích của những hành giả này, trong chuyên 
pháp luân lần thứ ba đức Phật định phẩm chất của tính không 
với những giải thích khác nhau. 

Thí dụ, trong kinh Làm Sáng Tỏ Tư tưởng của đức Phật 
(Giải Thâm Mật Kinh - Samdhinirmochana Sufra), Ngài đã 
phân biệt nhiều loại tính không bằng việc phân chia tất cả 
các pháp (hiện tượng) thành ba loại: Biến kế sở chấp, y tha 
khởi và viên thành thật, là những điều liên hệ đến tính không 
bản nhiên của chúng. Ngài nói về những loại “không” khác 
nhau về những pháp khác nhau này, những phương cách 
thiếu vắng sự tồn tại có hữu hay tự tính, và những ý nghĩa 
khác nhau của sự thiếu văng sự tồn tại cố hữu của những hiện 
tượng hay pháp khác nhau. Do thế, hay trường phái chính 
yếu của Đại thừa là Trung Quán (1⁄ađhyamika) và Duy Tâm 
hay Duy Thức (Chi/amatra) phát khởi ở Ấn Độ trên căn bản 
của những sự trình bày khác nhau. 


Tiếp theo là Kim Cương thừa hay cỗ xe mật thừa tantra, 
là điều mà chúng tôi có một số liên hệ đến chuyền pháp luân 
lần thứ ba. Từ ngữ “tantra' có nghĩa là “sự tương tục”. Trong 
Tantra Yoga gọi sự Trang Nghiêm Căn Bản Kim Cương Tan- 
tra giải thích rằng giải thích rằng tantra là một sự tương tục 
liên hệ đến sự tương tục của tâm thức. Nó là căn bản của tâm 
thức này rằng trên trình độ thông thường chúng ta vi phạm 
những hành vi tiêu cực, như một kết quả của những điều mà 
chúng ta trải qua vòng luân hồi tàn bạo của sinh tử. Trên con 
đường tâm linh, nó cũng là căn bản của sự tương tục tâm thức 
mà chúng ta có thể tạo nên những sự cải thiện tinh thần, trải 
nghiệm những nhận thức cao thượng của con đường và v.v... 


246 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Nó cũng là căn bản của sự tương tục tâm thức mà chúng ta 
có thê đạt đến thể trạng tối thượng toàn thiện toàn trí. Do thế, 
sự tương tục này của tâm thức luôn luôn hiện diện, đây là ý 
nghĩa của tantra hay sự tương tục. 


Chúng tôi cảm thấy có cây cầu giữa kinh điển và luận 
điển tantra trong chuyền pháp luân lần thứ hai và lần thứ ba, 
bởi vì trong lần thứ hai, đức Phật đã dạy những kinh điển nào 
đây có những trình độ khác nhau về ý nghĩa. Ý nghĩa rõ ràng 
(liễu nghĩa) của kinh Tuệ Tí Toàn Thiện (Prajnaparamita 
Sira) là tính không, trong khi ý nghĩa không rõ ràng (bất 
liễu nghĩa) của là những tầng bậc của con đường, được đạt 
đến như một kết quả của sự thê chứng tính không. Chuyển 
pháp luân lần thứ ba được nối kết với những phương cách 
khác nhau của việc nâng cao tuệ trí thân chứng tính không. 
Vì thế chúng tôi nghĩ có một liên kết ở đây giữa kinh điển và 
luận điền tantra. 


NHỮNG GIẢI THÍCH KHÁC NHAU VỀ VÔ NGÃ 

Từ quan điểm triết lý, tiêu chuẩn cho việc phân biệt một 
trường phái như Phật giáo là nó có châp nhận bôn pháp ân 
hay không: 

1- Tất cả các hiện tượng phức hợp là vô thường từ tính tự 
nhiên (chư hành vô thường). 

2- Những hiện tượng nhiễm ô là tính tự nhiên khổ đau 
(Nhật thiệt hành khô). 

3- Tất cả các hiện tượng trồng rỗng và vô ngã (chư pháp 
vô ngã). 

4- Chỉ niết bàn là hòa bình (niết bàn tịch tĩnh). 

Bắt cứ hệ thống nào chấp nhận những pháp ấn này một 
cách triệt lý là trường phái tư tưởng Phật giáo. Trong những 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 247 


trường phái tư tưởng Đại thừa, vô ngã được giải thích một 
cách thậm thâm hơn, ở một trình độ sâu săc hơn. 

Bây giờ, hãy đề tôi giải thích sự khác biệt giữa vô ngã 
như được giải thích trong chuyên pháp luân lân thứ hai và 
lân thứ nhật. 


Hãy đề chúng ta thể nghiệm kinh nghiệm của chính chúng 
ta, làm thế nào chúng ta liên hệ đến mọi vật. Thí dụ, khi tôi 
dùng xâu chuỗi này ở đây, tôi cảm nhận nó là của tôi và tôi 
có sự dính mắc đến nó. Nếu quý vị thâm tra sự dính mắc quý 
vị cảm thấy sự sở hữu riêng của quý vị, quý vị thấy có những 
trình độ khác nhau về dính mắc. Chúng ta là sự cảm giác 
rằng có một con người tự trị tồn tại như một thực thê riêng 
biệt độc lập với thân thể và tâm thức chúng ta, điều ấy cảm 
thấy rằng xâu chuỗi này là “của tôi”. 


Khi qua thiền quán, chúng ta có thể nhận thức sự vắng 
mặt của một con người độc lập như thế, một con người tồn 
tại trong sự cô lập khỏi thân thể và tâm thức chúng ta, chúng 
ta có thê giảm thiểu sự dính mắc mạnh mẽ mà chúng ta cảm 
nhận đối với sự SỞ hữu của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng 
có thê cảm thấy rằng vẫn có một những trình độ vi tế của sự 
dính mắc. Mặc dù chúng ta không thể cảm thầy sự dính mắc 
chủ quan từ phía chúng ta trong sự liên hệ đến con người, do 
bởi sự hiện hữu xinh đẹp của xâu chuỗi, màu sắc xinh xắn 
của nó và v.v..., chúng ta cảm thấy một cấp độ nào đấy của 
sự đính mắc đến nó rằng một thực thể khách quan nào đấy 
tồn tại ngoài kia. Do thế, trong chuyền pháp luân lần thứ hai, 
đức Phật đã dạy rằng vô ngã không phải được định nghĩa duy 
chỉ con người (nhân vô ngã), mà vô ngã được áp dụng cho tất 
cả mọi hiện tượng (pháp vô ngã). Khi chúng ta nhận ra điều 
này, chúng ta có thê vượt thắng tất cả mọi hình thức của dính 
mắc và vọng tưởng. 


248 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Giống như Nguyệt Xứng (Chandrakirii) nói trong Phụ 
Lục về 7Trung Quán Luận của Long Thọ, vô ngã giải thích 
trong những trường phái thấp của giáo thuyết, điều ấy hạn 
chế sự giải thích của họ về vô ngã chỉ trong con người, đấy 
không là một hình thức hoàn toàn của vô ngã. Ngay cả nếu 
chúng ta thân chứng tính không, chúng ta sẽ vẫn có những 
cấp độ vi tế của bám víu và dính mắc đến những đối tượng 
ngoại tại, giống như những sở hữu của chúng ta và v.v... 


Mặc dù khái niệm vô ngã là phổ thông trong tất cả mọi 
trường phái tư tưởng Phật giáo, có những sự trình bày khác 
nhau. Rằng những trường phái cao hơn thì thậm thâm hơn 
trong sự so sánh với tư tưởng của những trường phái thấp 
hơn. Một lý do là mặc dù chúng ta đã nhận ra sự vô ngã 
của con người, như được diễn tả bởi những trường phái thấp 
trong dạng thức của một con người không biểu hiện một thực 
thể độc lập hay sự hiện hữu căn bản, chúng ta có thể vẫn bám 
víu đến một nhận thức sai lầm nào đấy về tự ngã, năm bắt 
con người như một sự tồn tại cố hữu, độc lập hay chân thật. 


Khi nhận thức vô ngã của con người tăng trưởng trở nên 
vi tế, chúng ta nhận ra rằng con người thiếu văng bắt cứ hình 
thức tự nhiên độc lập nào hay sự tồn tại cô hữu. Rồi thì không 
có cách nào chúng ta có thê năm bắt một con người độc lập. Do 
thế, trình bày về vô ngã, trong những trường phái cao hơn là sâu 
sắc hơn và thâm diệu hơn những trường phái thấp hơn. 


Phương cách mà những trường phái cao cấp giải thích 
vô ngã không chỉ mạnh mẽ hơn trong việc hóa giải nhận 
thức sai lầm về sự hiện hữu chân thật của con người và hiện 
tượng, mà cũng không mâu thuần với thực tại tục đề quy ước 
của những hiện tượng. Những hiện tượng thật tồn tại trên 
một căn bản quy ước, và sự thê chứng tính không không ảnh 
hưởng điều này. 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 249 


Những sự trình bày của đức Phật về vô ngã nên được 
nhìn theo thứ tự như sự cung cấp kiến thức cho quan điểm 
Phật giáo về duyên khởi. Khi Phật tử nói về duyên khởi, họ 
làm như thế trong dạng thức của những hiện tượng phiền não 
đã làm nên khổ đau, hậu quả của chúng là đau khổ. Điều này 
được giải thíc trong những dạng thức thập nhị nhân duyên, 
mà chúng bao gồm những nhân tố trọn vẹn trong một vòng 
sinh tử trong vòng hiện hữu. Do thế, duyên khởi là gốc rễ của 
quan điểm Phật giáo. 


Nếu chúng ta không thấu hiểu vô ngã trong những dạng 
thức của duyên khởi, chúng ta sẽ không thấu hiểu vô ngã một 
cách hoàn toàn. Những khả năng tỉnh thần của con người là 
khác biệt. Đối với một số người, khi được giải thích rằng 
tất cả mọi hiện tượng là trồng rỗng sự tồn tại có hữu, có thể 
dường như không có gì tồn tại cả. Một sự thấu hiểu như thể là 
rất nguy hiểm và tai hại, bởi vì nó có thể làm cho chúng ta rơi 
vào trong cực đoan hư vô chủ nghĩa. Do vậy, đức Phật dạy vô 
ngã thích hợp cho những người với những khả năng tinh thần 
như thế. Tuy thế, bất chấp nhận thức về tính không vi tế có 
thê là như thế nào, nó không tốn hại niềm tin vững vàng của 
họ trong sự tồn tại quy ước thế gian của những hiện tượng. 


Do vậy, sự thông hiểu của chúng ta về tính không phải 
hoàn thiện sự thấu hiểu của chúng ta về duyên khởi, và sự 
thấu hiểu về tính không ấy phải xác nhận một lần nữa xa hơn 
sự tin chắc của chúng ta trong luật nhân quả. 


Nếu chúng ta phải phân tích sự trình bày của những 
trường phái cao hơn từ những quan điểm của những trường 
phái thấp hơn, chúng ta phải thấy không có sự mâu thuẫn hay 
luận lý trái ngược trong chúng. Trái lại, nếu chúng ta phải 
xem xét sự trình bày của những trường phái thấp hơn từ quan 


250 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


điểm của những trường phái cao hơn, chúng ta sẽ thấy nhiều 
luận lý trái ngược (/ogical inconsistencies). 


BỐN PHÁP ẤN 


Bốn dấu ấn đề cập ở trên quan hệ mật thiết cho một hành 
giả Phật giáo. 

Pháp ấn đầu tiên tuyên bố rằng tất cả mọi hiện tượng 
phức hợp là vô thường (chư hành vô thường). Câu hỏi về vô 
thường trình bày chi tiết một cách trọn vẹn nhất trong kinh 
Lượng Bộ (Sautrantika), trong ấy giải thích rằng tất cả mọi 
hiện tượng phức hợp là vô thường một cách tự nhiên, trong ý 
nghĩa rằng qua sự biểu hiện sinh khởi của nó từ một nguyên 
nhân, một hiện tượng là vô thường một cách tự nhiên hay 
là sự tan rã. Nếu điều gì đấy được phát sinh từ một nguyên 
nhân, không có nguyên nhân thứ yếu được đòi hỏi cho nó để 
tan rã. Thời khắc mà nó được sản sinh từ nguyên nhân, tiến 
trình tan rã đã bắt đầu rồi. Do thế, sự hoại diệt của nó không 
đòi hỏi một nguyên nhân nào khác hơn. Đây là ý nghĩa vi tế 
của vô thường rằng bất cứ thứ gì được sản sinh bởi những 
nguyên nhân là do “năng lực khác” trong ý nghĩa, cũng có 
nghĩa là nó hệ thuộc trên nhân duyên và do vậy nó phải chịu 
thay đổi và hoại diệt. 


Điều này rất gần với sự giải thích của vật lý học về tự 
nhiên, tính nhât thời của những hiện tượng. 


Pháp ấn thứ hai tuyên bồ rằng tất cả mọi hiện tượng nhiễm 
ô là khổ đau một cách tự nhiên. Ở đây những hiện tượng 
nhiễm ô liên hệ đến loại những hiện tượng mà được sản sinh 
bởi những hành vi ô nhiễm hay những cảm xúc phiền não. 
Như được giải thích ở trên, điều gì đấy được phát sinh bởi 
“năng lực khác" trong ý nghĩa nó tùy thuộc trên những nguyên 
nhân. Trong trường hợp này, những nguyên nhân liên hệ đến 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 25 ] 


vô minh và những xúc tình phiền não. Những hành vi nhiễm 
ô và vô minh hình thành một hiện tượng tiêu cực, một nhận 
thức sai lạc về thực tại, và nếu điều gì đây ở dưới một tác 
động tiêu cực như vậy, nó sẽ là khổ đau một cách tự nhiên. Ở 
đây, khổ đau không chỉ bao hàm đau khổ vật lý hiển nhiên, 
mà cũng có thể được hiểu như tính tự nhiên của không toại ý. 


Bằng việc quán chiếu hai pháp ấn này, sự quan tâm đến 
vô thường và tính tự nhiên khổ đau của những hiện tượng 
nhiễm ô, chúng ta có thê phát triển một cảm giác chân thành 
về việc từ bỏ, sự quyết định đề giải thoát khỏi khổ đau (viễn 
ly chúng khổ quy viên tịch). Thế rồi câu hỏi phát sinh, chúng 
ta có thê đạt đến một thể trạng giải thoát tự do không? Đây là 
chỗ mà pháp ấn thứ ba đề cập, rằng tất cả mọi hiện tượng là 
trống không và vô ngã (chư pháp vô ngã). 


Những đau khổ mà chúng ta đã trải nghiệm đến qua nhân 
duyên, mà chúng là những hành vi nhiễm ô và vô minh sĩ 
ám xui khiến chúng. Vô minh này là nhận thức sai lầm. Nó 
không có giá trị hỗ trợ và bởi vì nó nắm bắt những hiện tượng 
trong phương thức trái với cung cách mà chúng thực sự là, nó 
bị bóp méo, sai lạc và mâu thuẫn với thực tại. Bây giờ, nếu 
chúng ta có thể xua tan nhận thức sai lạc, sự chấm dứt (khổ 
đau) trở nên có thê đạt được. Nếu chúng ta nhận thức tính 
tự nhiên của thực tại, điều ấy cũng có thê đạt được sự đoạn 
diệt (khổ đau) trong tâm thức chúng ta và như pháp ấn thứ tư 
tuyên bố, một sự diệt tận hay giải thoát là hòa bình chân thật. 


Khi chúng ta quán xét đến những giải thích dị biệt của 
những trường phái khác nhau trong Phật giáo, kế cả những 
trường phái Đại thừa, điều cần thiết để phân biệt những kinh 
điển nào liễu nghĩa và những kinh điển nào đòi hỏi những sự 
diễn giải sâu xa hơn (bất liễu nghĩa). Nếu chúng ta phải tiền 
hành những sự phân biệt này trên căn bản của những kinh 


252 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


điển đơn thuần, chúng ta sẽ phải chắc chắn những kinh điển 
mà chúng ta sử dụng cho việc quyết định điều nào đấy có thê 
diễn giải được (bất liễu nghĩa) hay liễu nghĩa bên cạnh một 
kinh điển khác, và bởi vì điều này có thể tiếp tục trong một 
sự giật lùi vô chừng, nó sẽ không là một phương pháp đáng 
tin cậy. Do thé, chúng ta phải quyết định một kinh điền là liễu 
nghĩa hay bất liễu nghĩa trên căn bản của luận lý học (/og/c). 
Do thế, khi chúng ta nói về những trường phái triết lý đại 
thừa, lý trí là quan trọng hơn kinh điền. 


Làm thế nào chúng ta có thê quyết định điều gì đây là có 
thê diễn giải được (bất liễu nghĩa) hay không? Có nhiều loại 
kinh điển thuộc vào đặc tính bất liễu nghĩa, thí dụ, những 
kinh điển nào đấy đề cập rằng cha mẹ một người nào đó 
phải nên giết đi. Bây giờ, vì những kinh điển này không thê 
được trích như trên ngôn ngữ, như giá trị hiện hữu, chúng đòi 
hỏi một sự diễn giải xa hơn. Sự liên hệ ở đây đến cha mẹ là 
những hành vi nhiễm ô và dính mắc mà chúng sẽ mang đến 
sự tái sinh trong tương lai. 


Tương tự như thê, trong mật điển như Tantra Bí mật, đức 
Phật nói răng Như Lai hay Phật là phải nên giết và rằng nêu 
quý vị giết Phật, quý vị sẽ đạt đến giác ngộ tối thượng. 


Rõ ràng những kinh điển này đòi hỏi những sự diễn giải 
xa hơn. Tuy thế, những kinh điển khác là ít có thê làm sáng 
tỏ một cách rõ ràng. Kinh điển giải thích thập nhị nhân duyên 
do bởi nguyên nhân thành quả xảy ra sau đó. Một thí dụ là 
do bởi vô minh bên trong, những hành vi nhiễm ô xảy đến. 
Mặc dù nội dung của những kinh điển loại này là chân thật 
trên một trình độ, nó được phân loại như bắt liễu nghĩa, bởi 
vì khi vô minh được nói thúc đây hành vi nhiễm ô, nó không 
liên hệ đến quan điểm căn bản. Nó chỉ liên hệ trên mức độ 
tục đề quy ước của thế gian rằng một điều gì đấy có thê sản 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 253 


sinh một điều gì khác hơn. Từ quan điểm cơ bản, tự nhiên 
của nó là không. Do thế, bởi vì có một trình độ xa hơn, sâu 
hơn không liên hệ trong những kinh điển này, chúng được 
nói là bất liễu nghĩa (hay có thê diễn giải được). 


Những kinh điển liễu nghĩa (nghĩa lý dứt khoát), như 
kinh Trái Tìm Tuệ Trí (Tâm Kinh Bát Nhã), trong ấy đức 
Phật nói về tính tự nhiên cơ bản của những hiện tượng, đấy 
là sắc chính là không và không chính là sắc; Xa TỜI sắc, thì 
chẳng có không. Bởi vì những kinh điển như thế nói về tự 
nhiên căn bản của những hiện tượng, kiêu mẫu tồn tại cơ bản, 
tính không, chúng được nói là liễu nghĩa. Tuy nhiên, chúng 
ta cũng nên chú ý rằng có nhiều cách phân biệt giữa những 
kinh điển liễu nghĩa và bất liễu nghĩa trong những trường 
phái tư tưởng khác nhau của Phật giáo. 


Tóm lại, những luận điển của trường phái Hệ Quả Trung 
Đạo (Madhyamika Prasangika), đặc biệt những tác phẩm 
của Long Thọ và đệ tử của ngài là Nguyệt Xứng (Chandra- 
kirii), là liễu nghĩa và giải nghĩa chỉ tiết khái niệm tính không 
của đức Phật đã dạy đến phạm vi tròn đủ nhất. Khái niệm về 
tín không được giải thích trong những luận điển này không 
mâu thuẫn với luận lý học, mà đúng hơn là được hỗ trợ bởi 
điều ấy. 

Trong những kinh điển liễu nghĩa cũng bao gồm những 
kinh điển thuộc chuyên pháp luân lần thứ ba về lý thuyết, 
một cách đặc biệt kinh Như Lai Căn Bản, kinh ấy thật sự là 
cội nguồn nền tảng của 7ng Quán Luận vậy như Sự Tương 
Tục Siêu Phàm và Tán Dương Táp của Long Thọ. Cũng bao 
gồm trong chuyển pháp luân lần thứ ba là những kinh điển 
khác như kinh Làm Sáng Tỏ Tự Tưởng của đức Phát (Giải 
Thâm Mát kinh), theo một số đạo sư Tây Tạng cũng được 
xem như liễu nghĩa. 


2544 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Những học giả này (như những học giả trường phái J Ona- 
ngpa) duy trì một quan điểm đặc biệt về tính không, điều ấy 
được gọi một cách kỹ thuật là “tính không của cái khác”, và 
họ nói về những loại tính không khác nhau định phẩm chất 
những hiện tượng khác nhau. Họ xác nhận rằng những hiện 
tượng quy ước (thế gian pháp) là tự trồng rồng và những hiện 
tượng căn bản (xuất thế gian pháp) là trống rồng những hiện 
tượng quy ước (thế gian pháp). 


Chúng ta có thê diễn dịch lời giải thích này về tính không 
là những hiện tượng quy ước là tự trống rỗng, có nghĩa rằng 
bởi vì những hiện tượng quy ước không phải là tự tính bản 
nhiên của chúng, nên chúng là tự trống không. Nhưng những 
nhà học giả Tây Tạng này không diễn giải trong một phương 
thức như vậy; họ cho rằng bởi vì những hiện tượng là tự chính 
chúng trống rỗng, nên chúng không hiện hữu, không tồn tại. 


Như chúng ta biết từ lịch sử rằng nhiều đạo sư thuộc 
trường phái học giả này thật sự đạt đến những sự thân chứng 
cao siêu của những tầng bậc phổ thông và hoàn thành của 
mật thừa tantra, nên họ phải có một sự thông hiểu thậm thâm 
về sự diễn giải đặc thù của họ đối với tính không. Nhưng nễu 
chúng ta phải diễn dịch tính không như những vật biểu hiện 
tính không tự chính chúng trong một mô thức như vậy rằng 
chúng hoản toàn không hiện hữu, nó sẽ giống như nói rằng 
không có điều gì tồn tại. 


Bởi vì họ xác nhận rằng những hiện tượng thê gian không 
hiện hữu, biểu hiện tự trồng không, nên họ bảo vệ rằng tự 
nhiên căn bản của chúng là một hiện tượng tồn tại thật sự 
hiện hữu trong tự tính của chính nó, là sự tồn tại có hữu. Và 
khi họ nói. về tính không chân lý cơ bản này họ liên hệ đến 
sự trống rỗng biểu hiện của sự thê hiện một hiện tượng quy 
ước, một pháp thế gian. 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 255 


Pháp Thắng (DÐjzrzmasửri), con trai của Yumo Mingyur 
Dorje, một trong những người đề xướng quan điểm này, nói 
trong một bài, tôi đã đọc một lần rằng quan điểm của Long 
Thọ về tính không là một khái niệm hư vô luận. 


Do thế, những hệ thống tư tưởng này bảo vệ rằng vì 
những hiện tượng thế gian là tự trống rỗng, nên một thứ duy 
nhất tồn tại là chân lý tối hậu và rằng chân lý tối hậu tồn tại 
một cách chân thật và cố hữu. 


Rõ ràng rằng sự cố chấp một quan điểm triết lý như vậy 
trực tiếp mâu thuần khái niệm về tính không được giải thích 
trong kinh Tuệ Trí loàn Thiện (Prajnaparamita Sufra), trong 
ây đức Phật đã tuyên bố một cách chính xác và rõ ràng rằng 
đối với tính không bản nhiên, không có sự phân biệt giữa 
những hiện tượng quy ước (tục để) và hiện tượng tối hậu 
(chân đế). Ngài đã giải thích tính không của những hiện 
tượng tối hậu bằng việc sử dụng nhiều đồng nghĩa khác nhau 
cho chân lý tối hậu, đương cử từ sắc cho đến toàn tri toàn giác, 
tất cả những hiện tượng là trống không một cách đồng đẳng. 


Mặc dù những nhà Trung Quán Hệ Quả, đề xuất lý thuyết 
triết lý Phật giáo tối thượng, nói về những hiện tượng biểu 
hiện trống không và có một tính không bản nhiên, điều này 
không nói rằng những hiện tượng hoàn toàn không tồn tại. 
Đúng hơn những hiện tượng không hiện hữu trong hay tự 
chính chúng, trong sự chân thật của chính chúng, hay một 
cách có hữu. Sự thật là những hiện tượng có những đặc tính 
của tỒn tại, chăng hạn như sinh khởi trong sự lệ thuộc trên 
những nhân tố khác hay duyên sinh. Do thế, sự thiếu vắng 
tính độc lập tự nhiên, những hiện tượng là lệ thuộc. Chính sự 
thực rằng chúng do lệ thuộc tự nhiên trên những nhân tố khác 
là một đương cử cho sự thiếu văng một tính tự nhiên độc 
lập. Do vậy, khi những nhà Trung Quán Hệ Quả nói về tính 


256 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


không, họ nói về tính tự nhiên lệ thuộc của những hiện tượng 
trong dạng thức duyên khởi. Thê nên, một sự thâu hiệu về tính 
không không mâu thuần thực tại quy ước của những hiện tượng. 


Bởi vì những hiện tượng phát sinh trong sự lệ thuộc trên 
những nhân tố khác, nhân duyên và v.v..., những nhà Trung 
Quán Hệ Quả dùng tính tự nhiên lệ thuộc như một nên tảng 
rốt ráo cho sự thiết lập tính không bản nhiên của họ. Thiếu 
văng một tính tự nhiên độc lập, chúng không có sự tồn tại cố 
hữu. Lập luận về duyên khởi vô cùng mạnh mẽ, không chỉ vì 
nó xua tan nhận thức sai lầm rằng mọi thứ tồn tại một cách 
cô hữu, mà bởi vì cùng lúc nó bảo vệ con người khỏi rơi vào 
cực đoan hư vô. 

Trong tác phẩm của Long Thọ, chúng ta thấy rằng tính 
không phải được hiểu trong phạm vi duyên sinh. Trong Nên 
Tảng Tuệ Trí của Trung Đạo, Long Thọ nói: “fW† không có 
một hiện tượng nào mà không là một sự duyên khởi, nên 
không có một hiện tượng nào mà không trồng rồng”. 


Rõ ràng rằng quan điểm của Long Thọ về tính không phải 
được hiểu trong phạm vi của duyên khởi, không chỉ từ những 
tác phẩm của ngài, mà cũng từ những luận sư sau này như 
Buddhapalita, người rất súc tích nhưng rõ ràng, và Nguyệt 
Xứng (Chandrakirfì) trong luận giải của ngài về Long Thọ 
Trung Quán Luận, Những Từ Ngữ Rõ Ràng, bỗ sung của 
ngài đối với Long Thọ Trung Quán Luận tự luận giải và cũng 
như Luận giải của ngài đối với Bốn Trăm Bài Kệ của Thánh 
Thiên (Aryadeva). Nếu chúng, ta phải so sánh tất cả những 
tác phẩm này, nó sẽ trở nên rất rõ ràng rằng quan điểm về 
tính không như được giải thích bởi Long Thọ phải được hiểu 
trong những dạng thức của duyên sinh. Và khi chúng ta đọc 
những luận giải này, chúng ta bắt đầu cảm thấy vô cùng cảm 
kích Long Thọ. 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ....s 257 


Đây là một giải thích ngắn gọn hệ thống kinh điển trong 
con đường của đạo Phật. 


GIỚI THIỆU MẬT ĐIỂN TANTRA 


Có một sự giải thích về sự tiên triển của Mật điền Tan- 
tra từ một quan điểm lịch sử, theo điều mà đức Phật đã dạy 
những Mật điển Tantra khác nhau tại những, thời điểm nào 
đây và v.v... Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng giáo huấn Tantra; cũng 
có thê hiện diện như một kết quả của những cá nhân đã đạt 
đến những sự thân chứng cao độ và có thê khám phá những 
nhân tố vật lý thân thể và khả năng trong thân thê đến một 
mức độ toàn hảo nhất. Như một kết quả của điều này, họ có 
thể có những sự thể chứng và sức thấu triệt cao độ và vì thế có 
thể tiếp nhận những giáo huấn Mật thừa Tantric. Do vậy, khi 
chúng ta nghĩ về giáo huấn Mật thừa Tantric chúng ta không 
nên có một thái độ cứng nhắc về một thời gian lịch sử đặc thù. 


Trong mật điển tantra căn bản Thời Luân Kim Cương 
(Kalachakra), chính đức Phật nói rằng khi Ngài chuyên pháp 
luân lần thứ hai ở đỉnh Linh Thứu, Ngài cũng ban bố một hệ 
thống khác biệt về giáo huấn Mật thừa Tantric tại một địa 
điểm gọi là Quang Vinh Cát Tường (Djanyakaiaka®). Có 
một ý kiến khác nhau trong những học giả Tây Tạng lưu tâm 
đến sự phát triển của giáo huấn tantra, kế cả Mật điển Thời 
Luân Kim Cương (Kzlachakra Taunira). Một hệ thống cho 
rằng đức Phật đã thuyết giảng giáo huấn Tantric vào ngày 
trăng tròn một năm sau khi giác ngộ hoàn toàn; trái lại hệ 
thống thứ hai giữ quan điểm rằng Ngài đã ban bố giáo huấn 
Mật thừa Tantra một tháng trước khi Ngài nhập niết bàn. 


5. Dharanikota hay Dhanyakatakam một thị trấn gần AmaravatI 
trong quận Guntur thuộc bang Andhra Pradesh, đông nam Ấn Độ. hftp:// 
en.w1kipedia.org/wIk1/Dharanikota. 


258 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Quan điểm thứ hai đường như thuyết phục hơn bởi vì mật 
điển Thời Luân Kim Cương (Kalachakra tanra) tự nói rằng 
giống như đức Phật chuyên pháp luân lần thứ hai tại đỉnh 
Linh Thứu, Ngài ban bố giáo huấn tantric tại thành Quang 
Vĩnh Cát Tường (Dhanyakøraka). Dường như rằng trong 
những bộ mật điển tantra cấp thấp có một ít bộ mà đức Phật 
đã dạy trong hình thức thông thường của Ngài như một vị tu 
sĩ đại giới hay Tỳ kheo, nhưng trong phổ quát, khi Ngài dạy 
hầu hết Mật điên Tantra, Ngài mang hình thức của một bổn 
tôn chính đặc thù của Mật thừa Tantra. 


Sự thực hành Mật thừa Tantra có thể được thực hiện khi 
một người đạt đến một nên tảng vững vàng trong con đường 
được trình bày trong hệ thống kinh thừa Hiễn giáo. Điều này 
gồm có một quan điêm đúng đắn về tính không, như nó được 
giải thích trong chuyển pháp luân lần thứ hai, và một nhận 
thức về ngưỡng vọng vị tha để đạt đến giác ngộ vì lợi ích 
cho tất cả chúng sinh, căn cứ trên từ ái và bi mẫn, cùng VỚI 
những thực tập của sáu toàn thiện (ba la mật). Vì thế chỉ sau 
khi chúng ta đã bố trí một nền tảng thích đáng trong những 
con đường thông thường chúng ta có thể thực hiện sự thực 
hành mật thừa tantra như một nhân tố bồ sung. 


Những thâm thúy nhất có thê tìm thấy trong Tantra Yoga 
Tối Thượng. Đây là nơi mà chúng ta có thê đi đến thông hiểu 
thuật ngữ, “Phật tính” (8uddha-nafure) hay “cốt tủy của Phật 
quả” (essence of Buddhahood), nói cách khác, sự tỉnh thức 
vô nhiễm được giải thích trong Tương Tục Siêu Phàm (Đại 
Thừa Chưởng Trân Luận - UHaratanra Shastra). Ý nghĩa 
sâu sắc nhất của điều này chỉ có thể được thấu hiểu trong 
Tantra Yoga Tối Thượng. 


Không kê gì đến việc chúng ta có xác nhận rằng 7ương 
Tục Siêu Phàm (Đại Thừa Chưởng Trân Luận) tự nó có đôi 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 259 


diện với Phật tính trong hình thức trọn vẹn nhất của nó hay 
không, nhưng rõ ràng rằng ý nghĩa hay khuynh hướng căn 
bản của Phật quả là tâm nguyên sơ cơ sở của tịnh quang như 
được giải thích trong Tantra Yoga Tối thượng. 


Điều hết sức đặc biệt và thậm thâm về Tantra Yoga Tối 
thượng là nó giải thích và phác thảo những phương pháp cho 
không chỉ tiến trình thể chứng tâm linh trên con đường đối 
với trình độ của tâm thức thô thiển, mà nó cũng giải thích 
những kỹ năng và phương pháp cho việc sử dụng trình độ vi 
tế của tâm thức, tâm nguyên sơ cơ bản của tịnh quang. Khi 
chúng ta có thê chuyển hóa tâm nguyên sơ cơ sở của tịnh 
quang vào trong thực thê của con đường, chúng ta được trang 
bị với một khí cụ vô cùng mạnh mẽ. 


Thông thường, trong sự thực hành nhất tâm bắt loạn, 
chúng ta đang thê hiện chức năng trên một trình độ phức 
tạp của tinh thần và vì thế đòi hỏi một trình độ mạnh mẽ của 
chính niệm và tỉnh thức để ngăn ngừa sự tập trung của chúng 
ta không bị xao lãng. Nếu có một kỹ năng hay phương, pháp 
mà nhờ nó chúng ta có thê xua đi những sự tán loạn cấu kết 
với những trình độ phức tạp của tâm thức này, sẽ không cần 
có sự chú tâm và chính niệm cao độ như thế. Tantra Yoga Tối 
Thượng giải thích những phương pháp mà nhờ đấy chúng ta 
có thể hóa giải và xua tan tất cả những trình độ phức tạp thô 
thiển của tâm thức và đem tâm thức chúng ta đến một trình 
độ mà tại đây tán loạn không thể sinh khởi. 


Thêm nữa, phương pháp cho sự đem đến tâm thức nguyên 
sơ cơ bản ấy của tịnh quang, trình độ vi tế nhất của tâm, vào 
trong thực thê của con đường theo Tantra Yoga Tối Thượng, 
là chuyển hóa hay xua tan những trình độ phức tạp thô thiên 
của tâm thức và những năng lượng thúc đây chúng. Có ba 
phương cách đề làm điều này. Một là bằng phương tiện của 


260 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


phong du già (wid yoga — hơi thở), thứ đến là qua kinh 
nghiệm của bốn loại diệu lạc, và thứ ba là qua thiền tập trên 
vô phân biệt. 

Ở đây, nên nhớ rằng mặc dù đây là những phương pháp 
khác nhau, nhưng chúng ta có thê đạt đến diệu pháp này bằng 
những phương tiện của bất cứ một trong ba kỹ năng trên. 
Chúng ta nên cảnh giác rằng những diệu pháp này có thể đạt 
được không chỉ bằng một phương pháp, mà qua một tích tập 
của nhiều phương pháp khác nhau. Thí dụ, nếu chúng ta phát 
sinh một tư tưởng đạo đức hôm nay, mặc dù tư tưởng đạo đức 
này có thể phục vụ như một nguyên nhân đề đạt đến toàn tri 
toàn giác trong tương lai, nhưng điều này không có nghĩa là 
chỉ tư tưởng đạo đức đơn độc này là nguyên nhân của toàn 
tri toàn giác. 

Một tác phẩm gọi là Thánh Ngữ Văn Thù (Sacred Words 
öƒ Man7ushri), được một vị đạo sư Ấn Độ là Phật Trí (8ud- 
dhajnana) sáng tác, đề cập rằng do bởi cấu trúc vật lý của 
thân thê chúng ta và những yếu tô mà chúng ta thể hiện như 
những con người cư ngụ trên hành tinh này, thậm chí trên 
một mức độ tầm thường, nhưng trong những hoàn cảnh nào 
đây chúng ta có thể trãi nghiệm mức độ vi tế của tịnh quang, 
một cách tự nhiên. Điều này xảy ra trong giấc ngủ, ngáp, 
ngất và cực điểm của tính dục. 


Điều này cho thấy rằng chúng ta có trong chính chúng ta 
một khả năng nào đây mà chúng ta có thể khám phá xa hơn. 
Và trong bốn tình trạng này, cơ hội tốt nhất cho sự phát triển 
xa hơn là trong lúc tiếp xúc tính dục. 


Mặc dù tôi đang sử dụng thuật ngữ thông thường này, 
cực điểm tính dục, nó không hàm ý một hành vi tình dục tầm 
thường. Điều liên hệ ở đây là đến kinh nghiệm của việc tiền 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 2Ó Ì 


hành trong một phối hợp với phối ngẫu của tính dục khác 
phái (opposi#e sex), bằng những phương tiện mà những yếu 
tố tột đỉnh được bừng sáng, và qua năng lực của thiền quán, 
tiễn trình cũng đảo ngược lại. 


Điều chuẩn bị cho một sự thực tập như thế này là quý 
vị phải có thể bảo vệ chính mình từ những lỗi lầm của sự 
xuất tỉnh. Theo sự giải thích trong mật điển Thời Luân Kim 
Cương (Kalachakra Tantra), sự xuất tình như thể là rất tai 
hại cho sự thực tập của quý vị. Do thế, vì quý vị không được 
kinh nghiệm sự xuất tỉnh ngay cả trong những giấc mơ, nên 
Mật điển Tantra diễn tả những kỹ thuật khác nhau cho quý vị 
vượt thắng lỗi lầm này. 


Điều này mâu thuẫn với sự diễn giải của Luật Tạng, là 
điều thiết lập một tiêu chuẩn kỷ luật cho những tu sĩ Phật 
giáo, trong ây ngoại trừ xuất tỉnh trong những giấc mơ, bởi vì 
điều ấy là ngoài sự kiểm soát của chúng ta, trái lại trong Mật 
thừa Tantra nó được xem như một sự vi phạm. Kinh nghiệm 
của sự bừng sáng tâm thức giác ngộ được đưa đến bằng một 
khát vọng khổ sở thông thường, và vì thế hành giả phải có 
thê phát sinh nó. 


Vấn đề là qua sự năng lực của khát vọng, chúng ta có 
thể làm tan chảy những yếu tố trong thân thể chúng ta. Tuy 
nhiên, khi chúng ta kinh nghiệm thể trạng vô phân biệt, 
chúng ta phải thể hướng trực tiếp sự chú tâm của chúng ta 
đến thiền quán trên tính không. Do thế, khi chúng ta kinh 
nghiệm một thê trạng vô phân biệt như một kinh nghiệm của 
những yếu tố tan chảy hay bừng sáng trong thân thê chúng 
ta, nêu chúng ta có thê phát sinh sự thông hiểu ấy vào trong 
sự thê chứng tính không, thì chúng ta sẽ đạt đến diệu pháp 
chuyên hóa một cảm xúc, khát dục phiền não, thành tuệ trí 
thân chứng tính không. 


262 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Khi chúng ta có thể vận dụng tâm diệu lạc vô phân biệt 
trong sự thể chứng tín không, kết quả là tuệ trí hùng lực sẽ 
phục vụ như một đối trị để hóa giải và loại trừ những xúc 
tình phiền não. Do vậy, nó là trường hợp tuệ trí xuất phát từ 
những cảm xúc phiền não hóa giải và loại trừ chúng, giông 
như những con côn trùng sinh từ gồ và tiêu thụ gô. 


Đây là điều nồi bật của tiễn triển của đức Phật, hình thức 
của thiền quán bồn tôn, bồn tôn chính của mạn đà la, và tiễn 
vào trong sự hợp nhất với phối ngẫu khi Ngài dạy về con 
đường Mật thừa Tantra. Do vậy, trong phạm vi của sự thực 
hành của họ, những hành giả phát sinh trong chính họ trên 
một mức độ quán tưởng vào trong. những bổn tôn như vậy 
trong sự hợp nhất với một phối ngẫu. 


Một đặc trưng đặc biệt và thậm thâm khác của Mật thừa 
Tantra quan tâm đến tiễn trình cho sự đạt được hai thân của 
đức Phật, thân sắc tướng và thân chân thật. Theo hệ thống 
kinh điển Hiển giáo, hành giả hành động để đạt đến thân 
sắc tướng và thân chân thật của một vị Phật như một kết 
quả của việc trau đồi một ngưỡng vọng vị tha cho giác ngộ. 
Tuy nhiên, thân thê của đức Phật không xảy ra mà không có 
những nguyên nhân và điều kiện và những nhân duyên này 
phải thích ứng với hiệu quả của nó. Điều ấy nói rằng, nhân 
và quả phải có những phương diện tương tự. 


Kinh điển Hiển giáo nói về những nguyên nhân của Phật 
thân sắc tướng trong dạng thức của một thân thể tinh thần 
đặc biệt bởi những Bồ tát tiến hóa một cách cao độ, cung ứng 
như nguyên nhân thật sự của Phật thân, cuối cùng trở thành 
sắc thân của Phật. Điều này cũng được đề cập trong những 
tác phẩm thừa thấp (tiểu thừa). Mặc dù kinh văn không diễn 
tả một phương pháp hoàn toàn cho việc biến thành hiện thực 
thể trạng toàn tri toàn giác, chúng thật nói về những loại nào 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 263 


đó của những sự thực hành phù hợp đối việc đạt đến những 
đặc tính quan trọng và thứ yêu của đức Phật. 


Tantra Yoga Tối Thượng, trái lại, phác thảo những nguyên 
nhân và phương pháp đặc biệt cho việc biên thành hiện thực 
cả chân thân và sắc thân của một vị Phật. 


Nhằm để tiễn hành sự thực tập một phương pháp phục vụ 
như nguyên nhân chính hay nổi bật cho việc đạt đến sắc thân 
của một vị Phật, hành giả Mật thừa Tantra phải trước nhất 
phải trưởng thành chín muồi những khả năng tỉnh thần của 
mình. Nói cách khác, người ấy phải thực hành lập lại nguyên 
nhân đặc biệt này. Sự quan trọng của bốn tôn du già (đe- 
ify yoga), mà điều này sử dụng việc quán tưởng trong thiền 
quán, là hành giả phát sinh trong chính mình trong đặc trưng 
của một bồn tôn. 


Những tác phẩm như diễn giải Tantra gọi là VajrapanJ ara 
Tantra và những luận giải Ân Độ liên hệ chỉ ra rằng việc đạt 
đến một chân thân Phật đòi hỏi thiền quán và thực hành của 
một con đường có những đặc trưng tương ứng đến kết quả 
chân thân. Điều này liên hệ đến thiền quán vê tính không 
qua những nhận thức trực tiếp mà trong ấy tất cả những hiện 
hữu nhị nguyên và những phức tạp của nhận thức được loại 
ra. Một cách tương tự, nhằm đề đạt đến sắc thân của vị Phật, 
hành giả cũng phải trau dồi một con đường có những đặc 
trưng tương tự đến kết quả sắc thân. Tiên hành trong một con 
đường có những đặc trưng tương tự đến thể trạng kết quả 
của Phật quả, một cách đặc biệt sắc thân, là ý nghĩa và năng 
lực không thê thiêu được. Mật điển Tantra trình bày một con 
đường có những đặc trưng, một cách kỹ thuật gọi là bốn 
sự tịnh hóa hoàn toàn, tương tự đến thể trạng kết quả trong 
bốn phương cách: Tịnh hóa hoàn toàn của giác ngộ, tịnh hóa 


264 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


hoàn toàn của thân thê, tịnh hóa hoàn toàn của nguôn cội, và 
tịnh hóa hoàn toàn của những hành vi. 


Tất cả những hệ thống của đại thừa công nhận rằng nhằm 
để đạt đến thể trạng kết quả, mà đấy là sự hợp nhất của hai 
thân thể, điều thiết yêu là dẫn thân trong một con đường mà 
trong ấy có một sự phối hợp của phương pháp và tuệ trí. 
Tuy nhiên, sự hợp nhất của tuệ trí và phương pháp theo hệ 
thống kinh điển hiển giáo không là một sự phối hợp toàn 
vẹn. Mặc dù nó liên hệ đến tuệ trí trong dạng thức của tuệ trí 
thực chứng tính không và phương pháp trong hình thức của 
sự thực hành sáu toàn thiện (ba la mật) như bồ thí, trì ĐIỚI, 
v.v..., sự phối hợp giữa phương pháp và tuệ trí ở đây liên hệ 
chỉ đơn thuần liên hệ đến sự thực hành tuệ trí thực chứng tính 
không được hoàn thành bởi một nhân tố của phương pháp 
như tâm thức giác ngộ, và sự thực hành tâm thức giác ngộ 
cùng những khía cạnh của phương pháp được hoàn thành 
và hỗ trợ bởi một nhân tố của tuệ trí như sự thực chứng tính 
không. Nói cách khác, họ cho rằng không thể cho cả hai nhân 
tố trên con đường, đấy là nhân tố tuệ trí và nhân tố phương 
pháp, được trình bày trong một thực thê tâm ý. 


Một mô thức thực tập như vậy là một sự phối hợp tương 
đối của phương pháp và tuệ trí. Sự thực tập của tuệ trí không 
bị cô lập với những nhân tố phương pháp, cũng không là sự 
thực tập của phương pháp bị cô lập khỏi những nhân tô của 
tuệ trí, tuy thế nó không là một mô thức hoàn toàn của sự 
phối hợp giữa phương pháp và tuệ trí. Chỉ có Mật thừa Tan- 
tra có thể cung ứng như nguyên nhân cơ bản hay con đường 
cho sự thực chứng thê trạng kết quả của Phật quả, trong ấy có 
một sự hợp nhất hoàn toàn giữa sắc thân và chân thân. 


Câu hỏi là hình thức nào của sự thực hành hay con đường 
là có thê để ở đấy phương pháp và tuệ trí được hợp nhất 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 265 


không thể tách rời. Trong sự thực tập mật thừa tantra, đấy là 
bổn tôn du già (đei#y yoga) mà trong ấy sắc tướng siêu phàm 
của một bồn tôn được quán tưởng trong nhất tâm (một thời 
khắc đơn độc của tâm ý), trong khi cùng lúc có một sự tỉnh 
thức về tính tự nhiên trồng rông của nó, tính không của nó. Ở 
đây, trong một thực thể của tâm ý, là thiền quán về cả bổn tôn 
lẫn lĩnh hội về tính không. Do thế, một thời khắc tâm ý như 
vậy là một nhân tố của cả phương pháp lẫn tuệ trí. 


Cũng thế, khi chúng ta có gắng đề trau dồi sự kiêu hãnh 
siêu phàm hay cảm giác thể hiện như một chúng sinh thần 
thánh trong sự thực hành bồn tôn du già, chúng ta cố gắng 
đề vượt thắng cảm giác và nhận thức thông thường. Tôi nghĩ 
điều này giúp chúng ta làm nên khả năng của Phật quả trong 
chính chúng ta rõ ràng hơn. 


Để đạt đến một niềm kiêu hảnh vững vàng về VIỆC biểu hiện 
một bồn tôn đòi hỏi một sự quán tưởng ổn cô về hình tướng 
và sự hiện diện của bốn tôn. Một cách thông thường, do bởi 
khuynh hướng tự nhiên của chúng ta và ý tưởng hệ quả của tự 
ngã, chúng ta có một cảm giác bản năng và cái “tôi” và tự ngã 
căn cứ trên thân thể và tâm ý của chúng ta. Nếu chúng ta trau 
dồi một nhận thức mạnh mẽ về sự biểu hiện của chúng ta như 
một bổn tôn một cách tương tự, chúng ta cũng sẽ có thể trau dồi 
niềm tự hào siêu phàm, cảm giác xác chứng như một bồn tôn, 
bằng việc tập trung trên thân thê siêu phàm (thần thánh). 


Nhằm để hiện thực tâm thức toàn tri toàn giác trong chính 
mình, chúng ta cần phát triên nguyên nhân chắc thật cho một 
tâm thức như thế, không phải là bất cứ một hình thức nào của 
tâm ý, mà là một tâm thức với một sự tương tục vĩnh viễn 
lâu dài. Điều ấy để nói rằng, tâm ý mà chúng ta nhận thức 
sự trống không của nó nhằm để hiện thực toàn tri toàn giác 
phải là một loại tâm thức đặc biệt, trong dạng thức tương tục 


266 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


của nó, là thường trụ. Những thể trạng nhiễm ô của tâm thức, 
chẳng hạn như những cảm xúc phiền não và v.v..., là ngoại 
lai, bất định. Do vậy, mặc dù chúng là bắt lợi, tai hại, nhưng 
chúng không kéo dài, trái lại tâm thức mà tính bản nhiên của 
nó chúng ta nhận thức khi chúng ta trở nên toàn tri toàn giác 
phải là thường trú trong dạng thức tương tục của nó không 
ngoại lai hay ngẫu nhiên. 


Điều này có nghĩa là, chúng ta phải có thể thân chứng 
tính không bản nhiên của tâm thức thanh tịnh, tâm chưa bao 
giờ bị nhiễm ô bởi ảnh hưởng của những cảm xúc phiền não. 

Bây giờ, theo quan điểm của chính tính không, mặc dù 
không có sự khác biệt giữa tính không của những hiện tượng 
ngoại tại, như một chồi non chăng hạn, và tính không của 
một bồn tôn, chăng hạn chính một người phát sinh vào trong 
bốn tôn như Tỳ Lô Giá Na, theo quan điểm của những chủ 
thể định phẩm chất bởi tính không thì có một sự khác nhau. 


Điều quan trọng của bốn tôn du g1à là, nó là một loại tuệ 
trí đặc biệt thể chứng tính không của bổn tôn này mà cuối 
cùng phục vụ như một nguyên nhân quan trọng cho tâm toàn 
tri toàn giác của Phật quả. Do thế, bốn tôn du già là một hợp 
nhất của tịnh quang là sự quán tưởng bốn tôn, và sự thâm 
diệu là sự thân chứng tính không. 


Bây giờ, theo kinh điển hiển giáo, đức Phật chưa bao giờ 
chấp nhận sự phát sinh những cảm xúc phiền não vì chính 
lợi ích của một người, hay từ quan điểm chính sự thân chứng 
của một người về con đường. Nhưng có những trường hợp 
đề cập trong kinh điển, chỗ mà một vị Bồ tát, người tìm thấy 
sự áp dụng những cảm xúc phiền não nào đấy là hữu dụng và 
hữu ích vì mục tiêu cho những người khác, là được trao cho 
một sự chấp thuận như vậy. 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 267 


Đức Phật đã nói rằng mặc dù phân cức là nhơ uế trong 
phố thị, nhưng nó hữu ích khi được dùng như phân bón trên 
đồng ruộng. Việc sử dụng đặc biệt những vọng tưởng của Bồ 
tát có thể hữu dụng tương tự như vậy đến những người khác. 


Trong Mật điển Tantra, chúng ta thấy rằng đức Phật đã 
có một ngoại lệ cho việc phát sinh thù ghét, bởi vì chúng ta 
thấy những kỹ năng và phương pháp ở đây cho việc sử dụng 
thù ghét và giận dữ cho những mục tiêu tích cực. Tuy thế, 
chúng ta phải cảnh giác rằng ngay cả khi việc sử dụng thù 
ghét và giận đữ cho những mục tiêu tích cực, động cơ nền 
tảng phải là tư tưởng vị tha cho việc đạt đến giác ngộ vì lợi 
ích của người khác. Khi được phát khởi bởi một động cơ như 
thế, giận đữ hay thù ghét do tình huống được miễn thứ (tội 
lỗi). Sự nổi bật về khía cạnh phẫn nộ của một số bồn tôn có 
thê được hiểu trong phạm vi này. 


_ Do thế, đây chỉ là một số sự khác nhau giữa hệ thống kinh 
điên Hiên giáo và Mật điện Tantra hay, như chúng ta có thê nói, 
những đặc trưng siêu việt của con đường Mật thừa Tantra. 


BỐN THỨ LỚP CỦA MẬT THỪA TANTRA 


Hệ thống Mật thừa Tantra được phân chia thành bồn lớp, 
như được nói trong mật điển diễn giải VajrapanJara tantra. 
Như chúng ta đã thảo luận ở trên, chỉ trong Tantra Yoga tối 
thượng rằng những đặc trưng thậm thâm và đặc biệt nhất của 
tantra nói đến sự hoàn thiện của mật thừa, do thế, chúng ta 
phải nhìn những tantra bậc thấp như những nắc thang đi lên 
Tantra Yoga Tối Thượng. Mặc dù sự diễn giải về những cung 
cách tiếp nhận khát ngưỡng đi vào con đường là một đặc 
trưng của tất cả bốn tantra, những mức độ của khát ngưỡng 
khác nhau. Trong bậc đầu tiên của tantra, Tantra Hoạt Động, 
phương pháp tiếp nhận khát ngưỡng vào trong con đường là 


268 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


liếc nhìn phối ngẫu. Trong những lớp tiếp theo của tantra, những 
phương pháp bao gồm cười, nắm tay hay ôm và hợp nhất. 


Bốn lớp của tantra được đặt tên theo những chức năng 
và những kiểu thức khác nhau của tịnh hóa. Trong lớp thấp 
nhất của tantra mudra ấn khế hay những tư thế của bàn tay 
được xem như quan trọng hơn yoga nội tại, vì thế được gỌI 
là Tantra hoạt động. 


Lớp thứ hai, mà trong ấy sự nhấn mạnh bình đăng trên 
cả những khía cạnh, được gọi là Tantra Tiến Hành. Thứ ba là 
Tantra Yoga, là nơi yoga nội tại được nhắn mạnh hơn những 
hành vi ngoại tại. Thứ tư được gọi là Tantra Yoga Tối Thượng 
bởi vì nó không chỉ nhắn mạnh tầm quan trọng của tantra nội 
tại, mà không có tantra nào siêu việt hơn nó. 


Trường phái Nyingma Đại Toàn Thiện nói về chín cổ xe, 
hay cửu thừa. Ba thừa thứ nhất liên hệ đến Thanh Văn, Độc 
Giác, và Bồ Tát thừa mà đã cầu thành nên hệ thống kinh điển 
Hiển giáo. Ba thừa thứ hai được gọi là ngoại tại thừa, cô xe 
bên ngoài, gồm có Tantra Hoạt Động, Tantra Tiến Hành và 
Tantra Yoga, vì chúng nhắn mạnh sự thực hành của những 
hành vi bên ngoài, mặc dù chúng cũng đối phó với những 
thực hành nội tại và ngoại tại của hành giả. Cuối cùng, có 
ba tantra nội tại, những tantra được liên hệ đến thuật ngữ 
Đại Toàn Thiện như Mahayoga, Annuyoga và Atiyoga. Ba 
thừa nỘi tại này được xem là những phương pháp hay những 
cổ xe để đạt đến sự kiêm soát, bởi vì chúng bao hàm những 
phương pháp để làm thành sự biểu hiện của những mức độ vi 
tế nhất của tâm thức và năng lượng. Bằng những phương tiện 
này, một hành giả có thê đặt tâm thức của ngƯỜi ây trong một 
thể trạng sâu thẩm ngoài sự phân biệt của tốt và xấu, thanh 
tịnh hay nhiễm ô, là điều có thê cho phép người ấy vượt lên 
khỏi những quy ước trần gian (của tục đề). 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 269 


TRUYỀN LỰC GIA TRÌ 


Những hình thức của nghỉ lễ truyền lực gia trì hay quán 
đảnh khai tâm là hoàn toàn giống nhau trong những tantra 
cấp thấp. Tuy thế trong Tantra Yoga Tối Thượng, do bởi sự 
đa dạng rộng rãi trong những tantra thuộc đặc điểm này, nên 
cũng có những lễ quán đảnh khác nhau, mà nó phục vụ như 
một nhân tô chín chắn cho những tantra đặc thù đến mỗi thứ 
mà nó tùy thuộc. 


Những loại truyền lực gia trì khác nhau cần thiết cho 
những lớp tantra đặc thù. Thí dụ, trong, trường hợp của Tan- 
tra Hoạt Động, hai loại quán đảnh là rất quan trọng: Truyền 
lực gia trì nước, và truyền lực gia trì đảnh. Trong Tantra Tiến 
Hành, năm truyền lực gia trì tuệ trí là thiết yêu và trong Tan- 
tra Yoga Tối Thượng, tất cả bốn truyền lực gia trì: Quán đảnh 
tịnh bình, quán đánh bí mật, quán đảnh trí năng, và quán 
đảnh từ ngữ là cốt yếu. 


Tuy nhiên, nhiều thuật ngữ khác nhau được sử dụng trong 
những truyền thống khác nhau. Trong truyền thống cổ truyền 
hay trường phái Nyingma, thí dụ, Kim Cương Đạo sư quán 
đảnh được gọi “quán đảnh ảo tưởng” và quán đảnh đệ tử được 
gọi là “truyền lực lợi ích' và v.v... Cũng có một “quán đảnh 
Kim Cương hoàn thiện". Trong Đại Toản Thiện quán đảnh 
thứ tư tự nó được phân chia xa hơn thành bốn, quán đảnh với 
sự nghiên cứu kỹ lưỡng và v.v... 


Thuật ngữ “quán đảnh" hay “khai tâm" hay “nhập môn” 
(initiation), trong Phạn ngữ là Ashishem, có nhiều nghĩa 
khác nhau trong những phạm vi khác nhau. Trong một ý 
nghĩa rộng, quán đảnh có thể được giải thích như một nhân 
tố chín muôi, hay như sự quán đảnh nguyên nhân, và rồi thì 
trong thuật ngữ của con đường, mà nó là con đường thật sự 


270 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


của giải thoát, và cuối cùng, quán đảnh thê trạng kết quả, mà 
nó là kết quả tịnh hóa. Đại Toàn Thiện cũng được đề cập một 
loại quán đảnh nữa, quán đảnh căn bản. Điều này liên hệ đến 
tịnh quang mà nó phục vụ như một căn bản và có thể làm cho 
những lễ quán đảnh khác xảy ra. Nếu một người thiếu những 
khả năng căn bản của tâm thức nguyên sơ nền tảng của tịnh 
quang, nó sẽ không thể cho sự truyền lực gia trì đến sau xảy ra. 


Trong trường hợp của một nhân tố ngoại tại như một tịnh 
bình hay một chồi non, chúng ta không thể nói về một nhân 
tố chín muồi, con đường, và thể trạng kết quả và v.v... Nó 
chỉ trên căn bản của một cá nhân là người sở hữu loại khả 
năng này mà trong ấy người đó có thê nói về một nhân tố 
chín muồi và một con đường đưa đến một thê trạng kết quả 
cuối cùng. Vì thế, nói một cách rộng rãi có bốn lại quán đảnh 
khai tâm nhập môn. 


CHUẨN BỊ CHO SỰ TRUYỀN LỰC GIA TRÌ - QUÁN ĐẢNH - 
KHAI TÂM 


Đề tiến hành một buổi lễ truyền lực gia trì, đòi hỏi một 
mạn đà la, mà nó là ngôi nhà lớn vô giá hay một nơi thường 
trụ của bốn tôn. Có nhiều loại mạn đà la: Mạn đà la được tạo 
nên bởi sự tập trung, mạn đà la đồ họa, mạn đà la cát và cũng 
trong Tantra Yoga Tối Thượng, mạn đà la thân thê được căn 
cứ trên thân thê của Đạo sư (Ớuzrw), và mạn đà la của tâm 
thức quy ước của giác ngộ. 


Trong tất cả các loại mạn đà la này, mạn đà la cát là chính 
yếu, bởi vì nó chỉ là mạn đà la trong sự chuẩn bị của điều 
mà tất cả các nghi thức liên hệ sự dâng cúng đến đạo trường, 
chuỗi hay dây phù hộ v.v... có thể được tiến hành. Nó cũng 
phối hợp sự tiền hành những điệu múa cúng lễ mật thừa, mà nó 
bao gồm những tư thế khác nhau của bàn tay và bước chân. 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 27 Ì 


Có nhiều loại điệu múa cúng lễ khác nhau. Một thứ được 
tiễn hành khi sự dâng cúng đạo trường nơi mạn đà la được 
tạo dựng. Một thứ khác được biêu diễn sau khi hoàn thành 
mạn đà la, như một sự hiễn dâng đến những bồn tôn của mạn 
đà la. Thêm nữa, có một loại múa nghi lễ được gọi là Cham, 
mà nó được phối hợp với những hành vi cho sự vượt thắng 
những chướng ngại. 


Nhiều tu viện nhỏ chuyên môn trong việc biểu diễn 
những điệu múa nghỉ lễ này, nhưng chúng ta có thê hỏi sự 
thấu hiểu của họ về biểu tượng, ý nghĩa và tầm quan trọng 
đẳng sau những điệu múa này. Hầu hết mọi người quan tâm 
sự biểu điễn của họ như một sự trình diễn, một loại hình sân 
khẩu. Điều này là một sự phản chiếu về sự thật đáng buồn 
rằng những tantra đang thoái hóa. Tôi đã từng đọc trong lịch 
sử Ấn Độ rằng một trong những nhân tố cho sự suy đôi của Mật 
thừa Tantra và giáo thuyết nhà Phật ở Ân Độ là sự phát triển cực 
kỳ nhanh chóng trong sự thực hành Mật thừa Tantra. Nếu một 
hành giả thiếu những nền tảng căn bản mà chúng là những điều 
kiện tiên quyết cho sự thực hành Mật thừa Tantra, thế thì những 
kỹ năng và thiền quán mật thừa có thể chứng tỏ nguy hại hơn là 
lợi ích. Đấy là tại sao sự thực hành tantra được gọi là “bí mật. 


Chúng ta nên phải thừa nhận trong tâm thức rằng ngay 
cả trong những tác phẩm Mật thừa Tantra, những thệ nguyện 
giải thoát cá nhân (tỳ kheo giới) được tuyên duyên một cách 
cao độ. Mật điển Tantra căn bản Thời Luân Kim Cương (Ka- 
lachakra), mà đây là vua cả tất cả Tantra Yoga Tối Thượng, 
đề cập rằng trong những vị Kim Cương Đạo Sư khác nhau 
giảng dạy và tiễn hành nghi lễ, tu sĩ cụ túc giới là cao nhất, 
sa di là bậc trung, và cư sĩ là bậc thấp nhất. Hơn thế nữa, 
trong quá trình tiếp nhận một sự quán đảnh, có những loại 
thệ nguyện khác nhau được tiếp nhận. Thệ nguyện Bồ tát 


272 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


giới CÓ thể được tiếp nhận trong sự hiện diện hình tượng của 
đức Phật, không có đạo sư trong hình thê con người. Những 
thệ nguyện giải thoát cá nhân (ty kheo giới) và Mật thừa 
Tantric thệ nguyện trái lại phải được tiếp nhận từ một người 
sống động trong hình thức một đạo sư. 


Nếu quý vị phải muốn thực hiện thành công tiến trình 
trong con đường Mật thừa Tantra, điều thiết yếu là chúng 
ta phải tiếp nhận sự truyền lực và gia trì của sự truyền thừa 
không gián đoạn bắt nguồn từ Đức Phật Kim Cương Trì 
(Buddha Wajradhara) từ đạo sư của quý vị, nhằm để khởi 
động một khả năng tiềm ấn trong tâm thức quý vị để hiện 
thực thể trạng kết quả của Phật quả. Điều này được đạt đến 
bằng nghi lễ truyền lực gia trì. Do thế, trong sự thực hành 
Mật thừa Tantra, đạo sư là rất quan trọng. 


Vì đạo sư đóng một vai trò quan trọng như thế trong sự 
thực hành Tantra, nhiêu tác phâm Mật thừa Tantric đã phác 
thảo những phâm chât của một vị đạo sư Mật tông Tantric. 


Một đạo sư Kim Cương phẩm hạnh là một người thủ hộ 
ba cánh cửa thân thể, lời nói, và tâm ý của vị ây khỏi những 
hành vi tiêu cực, một người tế nhị và thông suốt trong ba rèn 
luyện vô lậu học đạo đức (giới), tập trung (định), và tuệ trí 
(tuệ). Thêm nữa, vị ấy phải sở hữu hai bộ, nội và ngoại, của 
mười nguyên lý. Năm mươi Kệ tụng về Đạo sư diễn tả một 
người thiếu bi mẫn và hẳn học, bị khống chế bởi những năng 
lực mạnh mẽ của dính mắc và thù hận và không có kiến thức 
của ba vô lậu học (giới, định, tuệ), khoe khoang chút ít kiến 
thức mà vị ấy có, thì không xứng là một vị đạo sư Mật tông. 
Nhưng, đúng là một đạo sư Mật tông Tantric phải sở hữu 
những phẩm chất nào đấy, đệ tử cũng phải như thế. Khuynh 
hướng hiện tại để tham dự bất cứ một lễ quán đảnh nào được 
bất cứ một vị đạo sư hay lạt ma nào ban bố mà không có sự 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 273 


khảo sát trước, và tiêp nhận lễ khai tâm, rồi sau đó nói những 
điều chông lại vị thây của mình là không tôi. 


Về phần những vị đạo sư, điều cũng quan trọng để ban 
bố giáo huấn theo những cấu trúc phô thông trong con đường 
của đạo Phật, khung sườn tổng quát về đạo Phật như quy 
điều mà trên ấy quý vị quyết định tính chính trực những giáo 
huấn của đạo sư. 


Vấn đề là vị thầy không nên cảm thấy kiêu hãnh trong 
mối quan hệ gần gũi với đệ tử của vị ấy, tự cảm thấy là toàn 
năng và có thể làm bất cứ điều gì vị thầy muốn. Có một châm 
ngôn của Tây Tạng rằng: “Mặc dù quý vị có thể đồng đăng 
với những bồn tôn trong hình thức của sự thân chứng, nhưng 
lối sống của quý vị nên làm cho phù hợp với phương cách 
của những người khác”. 

DUY TRÌ NHỮNG THỆ NGUYỆN 


Một khi chúng ta đã tiếp nhận lễ quán đảnh, chúng ta có 
một trách nhiệm lớn trong việc quán chiều những cam kết và 
thệ nguyện. Trong Tantra Hoạt Động và Tiến Hành, mặc dù 
thệ nguyện Bồ tát giới được đòi hỏi, nhưng không cần tiếp 
nhận thệ nguyện Mật thừa Tantric. Bất cứ một Tantra nào bao 
bồm một vị quán đảnh kim cương đạo sư cũng đòi hỏi đệ tử 
quán chiêu những thệ nguyện Tantric. 


Nếu chúng ta đặc biệt chú ý để quán sát sự thực hành 
trong ba Tantra thấp, điều quan trọng là phải duy trì sự ăn 
chay trường. Mặc dù điều hợp lý cho những người Tây Tạng 
ăn thịt ở Tây Tạng, do bởi điều kiện khí hậu và thiếu thốn 
rau cải, trong những xứ sở nơi mà rau trái đồi đào, tốt hơn là 
tránh hay hạn chế sự tiêu thụ thịt cá của quý vị. Một cách đặc 
biệt khi chúng ta mời thỉnh nhiều người đến tiệc tùng, điều 
tốt nhất là nếu chúng ta có thê cung ứng thực phẩm chay tịnh. 


274 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Có câu chuyện về một người du cư đến viếng thăm Lhasa, 
và ngạc nhiên thấy người ta ăn chay. Ông nói, 'Dân Lhasa 
sẽ không bao giờ đói, vì họ có thể ăn bất cứ thứ gì màu xanh 
lá cây'. 

Thái độ của Phật giáo quan tâm với việc kiêng cử là 
không có một sự cắm đoán phổ thông về thịt, ngay cả như 
được trình bày trong nguyên tắc chùa viện, với sự loại trừ thịt 
của những thú vật đặc thù nào đây. Tu sĩ ở Tích Lan, Miễn 
Điện, và Thái Lan ăn thịt. 


Trong kinh điển của Bồ tát đạo, ăn thịt là bị cắm đoán 
một cách tổng quát. Tuy thế, sự cấm đoán không quá ng- 
hiêm khắc. Trong tác phẩm gọi là Trái Tìm của Trung Đạo, 
Thanh Biện (8haviveka) giải quyết với câu hỏi về chế độ ăn 
chay, và kết luận rằng vì thú vật đã chết khi thịt nó được ăn, 
thì không có ảnh hưởng trực tiếp. Điều bị cắm đoán là việc 
ăn thịt mà chúng ta biết hay nghi ngờ chúng đã bị giết thịt 
cho chúng ta. 


Trong ba tầng lớp thấp của tantra, ăn thịt bị cắm đoán 
một cách nghiêm khắc. Nhưng trong Tantra Yoga Tối 
Thượng, những hành giả được khuyến nghị cùng chia sẻ 
năm loại thịt và năm loại cam lồ (rượu ngon). Hành giả 
tuyệt hảo của Tantra Yoga Tối Thượng là người nào có thê 
chuyển hóa năm loại thịt và năm loại cam lồ thành những 
vật chất thanh tịnh qua năng lực của thiền quán, và rồi thì 
có thể sử dụng chúng để tăng trưởng thân thê của năng 
lượng. Nhưng nêu ai đấy cố găng biện minh cho việc ăn 
thịt bằng việc tự xưng mình là một hành giả Tantra Yoga 
Tối Thượng khi họ đi đến việc sử dụng thịt và cam lồ mà 
họ không thể kén chọn, thưởng thức một số và từ chối 
những thứ khác trong sự ghê tởm. 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 275 


NỮ NHÂN VÀ ĐẠO PHẬT 


Tôi nghĩ rằng cũng thích hợp cho tôi để nói những điều 
nào đây về phái nữ và nữ quyên trong đạo Phật. 


Trong trường hợp lối sống chùa viện, mặc dù nam và 
nữ hành giả được ban cho những cơ hội đồng đắng trong 
những văn kiện GIới luật đề tiếp nhận những thệ nguyện tu 
sĩ, nhưng chúng ta thấy rằng những tăng sĩ đại giới được đối 
xử cao hơn trong hình thức những đối tượng biểu hiện của 
sự tôn kính và ngưỡng mộ. Từ khía cạnh này, chúng ta có thể 
nói rằng có một sự phân biệt nào đấy. 


Cũng trong những văn kiện của hạ thừa, cổ xe thấp, 
chúng ta thấy rằng một vị Bồ tát trên trình độ cao nhất của 
con đường, người chắc chăn đạt đến giác ngộ trong kiếp sống 
ấy được nói phải là nam giới. Chúng ta thấy một sự giải thích 
tương tự trong kinh điển của Đại thừa, rằng một vị Bồ tát 
trên trình độ cao nhất của con đường, người chắc chắn sẽ đạt 
đến giác ngộ trong cùng kiếp sống ấy là một người đàn ông 
trường thọ trong thế giới Cực Lạc (Sukhavaii)... Điều này 
cũng đúng trong ba tầng lớp thấp của Mật thừa Tantra, nhưng 
sự diễn giải trong Tantra Yoga Tối Thượng là khác. 


Trong Tantra Yoga Tối Thượng, ngay cả bước đầu tiên 
tiếp nhận truyền lực khai tâm chỉ có thể trên căn bản của 
sự hiện diện của một chúng hội đầy đủ nam và nữ bổn tôn. 
Những đức Phật của năm gia đình® phải được hộ tống bởi 
phối ngẫu của các Ngài. 


6. Năm vị thiền Phật: 1- Tỳ Lô Giá Na (trung ương), 2- Bất Động Tôn 
(đông phương), 3- Bảo Sinh (nam phương), 4- A Di Đà (tây phương), 5- 
Bât Không Thành Tựu (bắc phương). 


276 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Vai trò của phái nữ được nhắn mạnh trong Tantra Yoga 
Tối Thượng. Khinh thị phái nữ là vi phạm một trong những 
thệ nguyện gốc rễ của Mật thừa Tantric, mặc dù không có sự 
xem thường tương ứng được đề cập trong quan hệ đến những 
nam hành giả. Cũng thế, trong thực tập thật sự của thiền quán 
trên những bồn tôn mạn đà la, bổn tôn quan hệ thường là phái 
nữ, như VaJra YoginI và NaIrat maya. 


Thêm nữa, Tantra nói về vấn đề trong tầng bậc hoàn 
thành, khi hành giả được khuyên bảo tìm một phối ngẫu, như 
một sự thúc đấy cho sự thể chứng xa hơn của con đường. 
Trong những hoàn cảnh phối hợp như vậy, nêu sự thực chứng 
của một trong hai người phối ngẫu là tiền bộ hơn, người nam 
hay người nữ có thê đem đến sự giải thoát, hay hiện thực của 
thể trạng kết quả, cho cả hai hành giả. 


Do thế, như được giải thích trong Tantra Yoga Tối 
Thượng, rằng một hành giả có thê trở nên hoàn toàn giác ngộ 
trong kiếp sống này như một người nữ. Điều này là đúng và 
rõ ràng được tuyên bố trong những tantra như tantra Bí Mật 
(Guhyasamdg74). 


Vấn đề căn bản là trong mật điển tantra và đặc biệt là 
trong Tantra Yoga Tối Thượng, điều mà hành giả bận rộn là 
một phương pháp. khám phá và phát triển khả năng ấn tàng 
trong chính họ. Đấy là, tâm nguyên sơ cơ bản của tịnh quang 
và từ quan điểm ấ ây, vì nam giới và nữ nhân sở hữu năng lực 
ấy một cách bình đẳng, không có sự khác biệt bất cứ điều gì 
trong khả năng của họ đề đạt đến thẻ trạng kết quả. 

Do vậy, vị thế của Phật giáo trên câu hỏi về sự phân biệt 
giữa giới tính là từ quan điểm căn bản của Tantra Yoga Tối 
Thượng, không có sự phân biệt nào cả. 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 277 


NHỮNG CON ĐƯỜNG THẬT SỰ CỦA VIỆC THỰC HÀNH TAN- 
TRA - TANTRA HOẠT ĐỘNG 


Trong những tầng lớp thấp của tantra, hai trình độ của 
con đường được liên hệ đến, một cách kỹ thuật gỌI là yoga 
(du già) với những biểu tượng và yoga không có biêu tượng. 


Theo một quan điểm khác, Tantra Hoạt Động trình bày 
những con đường của nó trong dạng thức của những phương 
pháp đề hiện thực thân thể của vị Phật, lời nói của vị Phật 
và tâm thức của Phật quả. Con đường đề hiện thực Phật thân 
được giải thích trong dạng thức của việc quán tưởng bồn tôn. 
Con đường để hiện thực lời nói được diễn giải trong dạng 
thức của hai loại trì tụng mật ngôn mantra — một thì thầm một 
cách thật sự và thứ kia là được trì tụng một cách tính thần 
(tâm niệm). Con đường cho việc hiện thực tâm thức của vị 
Phật dược giải thích trong dạng thức được gọi một cách kỹ 
thuật là “sự tập trung là điều ban cho giải thoát vào lúc chấm 
dứt âm thinh”. Loại tập trung này đòi hỏi như một sự chuẩn 
bị, tập trung bất động hay nhất tâm bất loạn trong lửa và tập 
trung bất động trong âm thinh. 


HIỆN THỰC PHẬT THÂN 


Cho dù Tantra Hoạt Động kết hợp chặc chẽ một sự thực 
tập phát sinh chính mình thành bồn tôn là một điểm mà những 
đạo sư có những ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta có thể 
nói rằng thực tập sinh thông thường của Tantra Hoạt Động 
không cần phải phát sinh chính họ thành bổn tôn. Thiền quán 
của họ được hạn chế một cách đơn giản đến sự quán tưởng 
bồn tôn trong sự hiện diện của họ. Nhưng những thực tập 
sinh chính yếu của Tantra Hoạt Động là những người có thê 
thật sự phát sinh chính họ thành những bổn tôn và là những 
người quán tưởng bồn tôn như một căn bản như thế. 


278 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


BỔN TÔN DU GIÀ (DEITY YOGA) 


Quán tưởng một bồn tôn như Quán Thế Âm chăng hạn, 
hay bốn tôn du già, như được giải thích trong một Tantra 
Hoạt Động và cho những thực tập sinh chính của Tantra ấy, 
có thê được diễn tả trong sáu tầng bậc: Tính không của bổn 
tôn, mật ngôn của bồn tôn, chủng tự của bồn tôn, hình tướng 
của bồn tôn, ấn khế của bồn tôn, và biểu tượng của bồn tôn. 


Thiền quán về tính không bồn tôn liên hệ đến sự thiền 
quán trên tính không của chính tự ngã của hành giả và tự thể 
của bổn tôn — phản chiếu trên căn bản thông thường trong 
dạng thức về tính không bản nhiên của những thứ ấy. 


Nói một cách tổng quát, như bốn trăm bài kệ của Thánh 
Thiên (4ryadeva) giải thích, theo quan điểm của tính tự nhiên 
căn bản, không có sự khác biệt về bất cứ điều gì giữa những 
hiện tượng — tất cả chúng là giống nhau trong điều là chúng 
thiếu văng một sự tồn tại có hữu (vô tự tính). Từ quan điểm 
cơ bản, chúng là một vị; do thế nó nói về việc vô số biến 
thành một vị. Và mặc dù tất cả chúng có cùng tính không 
bản nhiên, nhưng trên mức độ quy ước thế gian, những hiện 
tượng có nhiều sự biểu hiện khác nhau, do thế nó nói về vô 
số từ sự đồng nhất. 


Với thiền quán trên mật ngôn bốn tôn (mama đeiy), 
chúng ta quán tưởng âm vang của mật ngôn sinh khởi từ thể 
trạng tính không, tính tự nhiên căn bản của tự ngã chính hành 
giả và của bốn tôn. Đây không phải là hình thể của những 
mẫu tự, chỉ là âm thinh của mật ngôn mantra bổn tôn vang 
vọng. Duy trì sự quán chiếu này là bước thứ hai, thiền quán 
trên mật ngôn mantra hay âm thinh của bồn tôn. 


Trong sự thiền quán trên những chủng tự bổn tôn, hành 
giả quán tưởng những âm tiệt (sy//ab/e) của mật ngôn tự âm 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 279 


vang phát khởi trong hình tướng của những chủng tự trên 
một đĩa mặt trăng trăng, trong chính hành giả. 


Tiếp theo, hành giả quán tưởng những chủng tự (/efer) 
của mật ngôn được phát sinh thành những hình tướng thật sự 
của bồn tôn, mà đây là thiền quán trên hình tướng của bồn tôn. 


Thiền quán trên ấn khế (ra) của bổn tôn xảy ra khi 
hành giả xuất hiện trong hình tướng của bổn tôn, biểu diễn 
những tư thế của bàn tay, mà đấy là trong trường hợp của gia 
đình Hoa Sen được biểu hiện tại tim. 


Cuối cùng, thiền quán trên biểu tượng của bổn tôn liên 
hệ đến sự quán tưởng trên đỉnh của đầu, cô họng, và tim của 
hành giả được đánh dấu một cách tôn kính bởi những âm tiết 
OM AH HUM và thỉnh những bậc thành hiền tuệ trí đi vào 
thân thể hành giả. 


SỰ QUAN TRỌNG CUẢ VIỆC THÂN CHỨNG TÍNH KHÔNG 


Trên đặc trưng căn bản của sự thực hành đạo Phật Tantric 
là chúng ta luôn luôn phải thiền quán về tính không trước 
khi phát sinh chính mình thành một bồn tôn, cho dù tài liệu 
mà chúng ta dùng có bao gồm những từ ngữ tiếng Phạn hay 
không như am svabhavashuddha sarva-dharma hay không. 
Sự nổi bật của thiền quán này là nhắn mạnh việc quan trọng 
của sự phát sinh tuệ trí của chính mình thực chứng tính không 
trong tướng mạo của bồn tôn. Mặc dù trong tầng bậc sơ khởi, 
điều này chỉ hoàn thành trên một trình độ quán tưởng, những 
nó phục vụ như một sự dự bị cho trường hợp khi mà sự tỉnh 
thức của hành giả về tuệ trí thực chứng tính không thật sự 
sinh khởi trong hình tướng của một thân thể siêu phàm (đ¡- 
vine). Vì lý do này, nếu hành giả thiếu sự thấu hiểu về tính 
không như được giải thích bởi hoặc là Hành Giả Du Già hay 


280 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


những trường phái Trung Đạo, thật khó khăn để thực hành 
Du Già Mật tông Tantric (/anfric yoga). 


Tướng mạo hay hình sắc của bổn tôn, phát sinh từ chính 
tuệ trí thực chứng tính không của hành giả, được nói ở đây 
để đại diện cho phương pháp thực hành. Sau đó, hành giả 
thỉnh thoảng lập lại một lần nữa sự chính niệm về tính không 
bản nhiên của bốn tôn. Đây là thiền quán trên điều được gọi 
là “đại ấn thành thục những khả năng để hiện thực sắc thân,” 
trong phạm vi của Tantra Hoạt Động. 


Thật là tốt nêu những hành giả đã sở hữu khả năng nhất 
tâm, hay tĩnh tịch bắt biến. Trái lại, nếu chúng ta đang phát 
triển nhất tâm trong sự phối hợp với sự thực hành Tantric, 
chúng ta phải thực hiện sự thực hành [nhất tâm] sau khi đã 
phát sinh chính mình thành bốn tôn, nhưng trước khi thực 
hiện trì tụng mật ngôn mantra. 


Nhiều tài liệu Mật tông Tantric nói rằng nếu chúng ta 
cảm thấy mệt mỏi về thiền quán thế thì nên tiến hành trì 
tụng mật ngôn. Do thế, khi những ai không tiến hành khuynh 
hướng thiền quán lúc cảm thấy mệt mỏi trong việc trì tụng 
mật ngôn, người ấy chỉ có thể chấm dứt buổi tu tập. Cấu trúc 
thật sự của những tài liệu nghi lễ nhắn mạnh thiền quán đầu 
tiên và xem việc trì chú như thứ yếu. 


Thiền quán ở đây liên hệ trong việc rèn luyện trong 
những con đường thậm thâm và rộng rãi. Rèn luyện trong 
con đường thậm thâm liên hệ đến việc thiền quán về tính 
không, không phải thiền quán về bắt cứ loại tính không nào, 
mà đúng hơn là một tính không mà tính bản nhiên đặc thù 
của bốn tôn mà chúng ta đã và đang quán tưởng. Tập trung 
trên tính không bản nhiên của một bồn tôn như thế tạo thành 
sự thực tập này. 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 28] 


Thiền quán trên con đường rộng rãi bao hàm hai khía 
cạnh: Đầu tiên, cố gắng phát triên một sự quán tưởng rõ ràng 
về bốn tôn, một khi tướng mạo này của chính mình như bổn 
tôn là vững vàng và rõ ràng; chúng ta sẽ có thê phát triển 
khía cạnh thứ hai, đấy là sự kiêu hãnh siêu phàm. Một khi 
chúng ta đã có một cái nhìn rõ ràng về chính mình như một 
bồn tôn, chúng ta sẽ có thê phát triển một cảm giác mạnh mẽ 
về niềm kiêu hảnh siêu phàm, của sự thể hiện bốn tôn một 
cách thật sự. 


Một trong tài liệu thiền quán của đạo sư Ấn Độ Phật Trí 
(Buddhajnana), câu hỏi được nêu ra là, mặc dù vô minh là 
gôc rê nguyên nhân của sinh tử luân hồi, trong bốn tôn du 
già của tầng bậc phổ thông, không có thiền quán đặc biệt về 
tính không. Làm thế nào chúng ta có thê hàm ý rằng bốn tôn 
du già phục vụ như một năng lực. đối kháng đến sự vô minh 
này? Trong trả lời, Phật Trí nói rằng ý nghĩa của bốn tôn du 
già hình tướng của bồn tôn trong tầng bậc phổ thông là sự 
thực hành mà trong ấy chúng ta thiền quán về tính không bản 
nhiên của hình tướng bồn tôn, không chỉ thiền quán về bổn 
tôn đơn thuần. Chúng ta thiền quán trên tính không của bổn 
tôn trong khi vẫn duy trì tưrớng mạo quán tưởng. Do vậy, sự 
thực tập bốn tôn du già bao gồm hai khía cạnh: Tập trung 
trên tục đề (sự thật quy ước của thế gian) và tập trung trên 
chân đề (sự thật cốt yếu của bản môn). 


Những tantra cũng liên hệ đến ba thái độ: Quan tâm đến 
tất cả mọi tướng mạo trong hình sắc của những bồn tôn, mọi 
thứ mà chúng ta nghe trong hình thức của mật ngôn mantra 
và bất cứ kinh nghiệm tỉnh thức nào mà chúng ta có như tuệ 
trí của bốn tôn. 


Thái độ đầu tiên phải được thông hiểu trong ý nghĩa 
không phải phát triên một nhận thức như thê qua tin tưởng, 


282 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


mà để đạt đến mục tiêu đặc thù chính yêu, đấy là để vượt 
thắng cảm giác tầm thường của chúng ta. Trong một trình độ 
tưởng tượng, chúng ta cô gắng nhận thức mọi thứ xuất hiện 
đến chúng ta trong hình sắc của bồn tôn. Do thế, sự lĩnh hội 
thái độ ấy luôn luôn được tìm thấy trên tính không. 


Một sự giải thích khác về thái độ này, một cách đặc biệt 
như được trình bày trong truyền thông Sakyapa, thảo luận về 
ý nghĩa của ba loại tantra. Sự giảng dạy của họ được biết như 
Con Đường và Quả Chứng diễn giải “tantra nhân như nên 
tảng căn bản và hành giả được rèn luyện đề thấu hiêu sự nồi 
bật và ý nghĩa của nền tảng căn bản này nhằm đề đạt đến một 
nhận thức về mọi thứ như thanh tịnh và siêu phàm (đevine). 


Một giải thích khác tìm thấy trong những tác phẩm của 
một trong những đạo sư của trường phái Đại Toàn Thiện, 
Dodrup Jigme Tenpai Nyima, gọi là Những Chủ Đề Phổ 
Thông của Những Bí Mật Căn Bản, giải thích sự trau dồi 
nhận thức này theo quan điểm rằng mọi thứ xảy ra trong cõi 
sinh tử luân hồi này và hòa bình (niết bàn tịch tình) thực tế 
là một sự biểu hiện khác nhau hay vai trò của nên tảng căn 
bản được biết như sự tỉnh thức nguyên sơ trong thuật ngữ 
của Đại Toàn Thiện. Sự tỉnh thức nguyên sơ là cội nguồn của 
mọi thứ đã xảy ra và xuất hiện trong sự mở rộng của thực 
tại — sinh tử luân hồi và hòa bình chỉ là những biểu hiện của 
sự tỉnh thức nguyên sơ, mà thực sự đây là trình độ vi tế nhất 
của tịnh quang. 


Điều này giống sự giải thích của Trung Đạo rằng tính 
không là cội nguồn hay nguyên sơ của tất cả mọi hiện tượng, 
bởi vì tất cả mọi hiện tượng là những sự biểu hiện của cùng 
tính tự nhiên căn bản, đấy là tính không. Tương tự thế, những 
sự diễn giải của trường phái Sakya và Nyingma rằng tất cả 
mọi hiện tượng xuất hiện trong vòng sinh tử luân hồi và hòa 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 283 


bình là những biểu hiện hay sự biêu diễn của tính tỉnh thức 
nguyên sơ có cùng loại khuynh hướng. 


Tính tỉnh thức nguyên sơ này, ánh sáng vi tế trong suốt, 
là thường trụ trong dạng thức của sự tương tục của nó và tính 
bản nhiên thiết yếu của nó, không bị nhiễm ô bởi những 
cảm xúc phiền não, là thanh tịnh và trong suốt một cách 
căn bản. Từ quan điểm này, nó có thể mở rộng cái nhìn 
của chúng ta về sự thanh tịnh để bao gồm tất cả mọi hiện 
tượng, là những thứ thật sự là những biểu hiện của nền 
tảng căn bản này. 


Chúng ta phải nhớ rằng những sự giải thích khác nhau này 
được phát biêu từ quan điêm của Tantra Yoga Tôi Thượng. 


Do thế, đấy là chủ đề mà chúng ta phải đảm trách trong 
thiền quán. Nếu, sau khi đã làm thế, chúng ta cảm thấy mệt 
mỏi, chúng ta có thê trì tụng mật ngôn hiện thực ngôn ngữ 
của đức Phật. Tantra Hoạt Động nói về hai loại trì tụng mật 
ngôn: Một là thì thầm, có nghĩa là chúng ta trì tụng một cách 
yên lặng vì thế chúng ta có thê tự nghe, và điều kia là trì tụng 
tinh thần (tâm niệm), có nghĩa là chúng ta không trì bằng âm 
thinh mà quán tưởng âm thinh của mật ngôn. 


HIỆN THỰC TÂM THỨC CỦA PHẬT QUẢ 


Tập trung bắt biến (nhất tâm) trong lửa là một hình thức 
cho thiền quán mà trong ấy hành giải quán tưởng những mật 
ngôn khác nhau, chủng tự âm tiết và v.v..., tại trái tìm của 
bốn tôn thiền quán và tưởng tượng ngọn lửa bùng lên từ 
trong những chủng tự. 

Tập trung bất biến trong âm thinh liên hệ đến một sự 


thiền quán mà trong ấy hành giả tưởng tượng và tập trung 
trên âm điệu của mật ngôn không giông như chúng ta đang 


284 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


trì tụng chính chúng, nhưng đúng hơn là lắng nghe đến âm 
tiêt của mật ngôn như nó được trì niệm bởi người nào khác. 


Do vậy, hành giả trau đồi nhất tâm hay một tâm tịch tĩnh 
bất biến trong những phương cách này, mà đấy là tại sao 
chúng ta thấy những thông điệp trong Tantra Hoạt Động nói 
rằng qua thực hành tập trung bất biến nhất tâm trong lửa, 
hành giả sẽ đạt đến tính mềm dẻo uyên chuyên của thân thể 
và tỉnh thần. Sau đó, qua sự tập trung bất biến trong âm thỉnh, 
hành giả sẽ thật sự đạt đến tâm tịch tĩnh bắt biến. 


Loại du già (yoga) thứ ba, được gọi là sự ban cho giải 
thoát vào lúc châm dứt âm thĩnh, là một kỹ năng mà nó cung 
câp cho hành giả với sự thân chứng cuôi cùng hay giải thoát. 


Nói một cách tổng quát, nếu chúng phải phân loại những 
giáo huấn mật tông tantric trong ba tạng, nguyên tắc (luật), 
bài giảng (kinh), kiến thức (luận), giáo huấn mật tông tantric 
sẽ được bao gôm trong nhóm thứ hai, những bộ kinh. Do vậy, 
trong mật điền tantra, chính đức Phật đã nói rằng Ngài sẽ dạy 
tantra trong phong cách của những bộ kinh. 


Sự nỗi bật của điều này là những đặc trưng đặc biệt hay 
thậm thâm của mật điển tantra mang đến qua những kỹ năng 
để trau đồi sự ồn cố của thiền quán. Đặc trưng đặc biệt, thông 
thường của tất cả bốn mật điển tantra, là phân biệt sự thực 
hành Mật tông Tantric khỏi những sự thực hành của kinh 
điển Hiển giáo là kỹ năng đặc biệt của Mật điển Tantra cho 
sự trau đồi sự ôn cố của thiền quán. 

Một điều mà tôi muốn làm sáng tỏ ở đây là, nói một cách 
tổng quát, tịch tĩnh bất biến (tam muội thiền) là một thê trạng 
hấp thu an chỉ của tâm thức mà trong ấy chúng ta có thê duy 
trì sự chú ý của mình đến một đối tượng chọn lựa mà không 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 285 


bị xao lãng. Do thế, những kỹ năng để trau đồi một th trạng 
như thê cũng là an định hâp thu (chỉ) hơn là suy tư (quán). 


Tuệ giác nội quán đặc biệt là một loại phân tích của thiền 
quán (liêu biệt thiên), vì thê những phương pháp cho trau dôi 
tuệ giác nội quán cũng là phân tích trong tự thê bản nhiên. 


Tịch tĩnh bất biến là một thê trạng tinh tế của tâm thức 
mà trong ấy không chỉ là sự tập trung nhất niệm của chúng 
ta, mà nó cũng phối hợp bởi những khả năng uyễn chuyển 
của tỉnh thân và vật lý. Một cách tương tự, tuệ giác nội quán 
là một thể trạng nhạy bén của tâm thức mà trong ây năng lực 
phân tích rất phát triển mà nó cũng được trang bị với sự uyễn 
chuyền của tinh thần và thân thể. 


Do thế, bởi vì tịch tĩnh bắt biến thiền là an chỉ trong tự thê 
và thiền quán trên tuệ giác nội quán là phân tích, khi chúng 
ta nói về thiền quán trong phổ quát, chúng ta phải cảnh giác 
rằng có nhiều loại khác nhau. Những loại nào đấy về thiền 
quán là những thê trạng của tâm thức mà chúng tập trung trên 
một đối tượng, chẳng hạn như thiền quán trên tính không, mà 
trong ấy tính không là đối tượng, trái lại trong thiền quán trên 
từ ái, chúng ta phát khởi tâm thức chúng ta thành ra một thể 
trạng của yêu thương. Thêm nữa, có những loại khác nhau 
của thiền quán mà trong ấy sự tập trung là trên sự tưởng 
tượng hay hình dung về điều gì ấy. 


Theo những sự giải thích trong kinh điển và ba tantra 
thấp, khi chúng ta trau đồi tịch tĩnh bất biến (nhất tâm bắt 
loạn) trong một buổi thiền tập, chúng ta hoàn toàn an chỉ một 
cách triệt đề, duy trì nhất niệm và không tiễn hành bất cứ một 
sự phân tích nào. Hai loại thiền tập khác nhau thường là phân 
biệt nhau đối với thứ kia, nhưng Tantra Yoga Tối Thượng 
chứa đựng một phương pháp nhận thức những điểm năng 


286 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


động của thân thể. Bằng sự phân tích những điểm nhạy cảm 
này của thân thê mà ngay cả tuệ giác nội quán đặc biệt có thê 
được trau dôi qua thiên chỉ hay tập trung. 


Trong sự thực tập của con đường kinh điển và ba tantra 
thấp, đạt đến tịch tĩnh bát biến (định) và tuệ giác nội quán đặc 
biệt (tuệ) luôn luôn liên tục tiếp theo sau. Tịch tĩnh bất biến 
(nhất tâm) đến trước, đưa đến tuệ giác nội quán đặc biệt, trái 
lại trong Tantra Yoga Tối Thượng, một số trong hầu hết những 
hành giả năng động có thê đạt đến cả hai một cách đồng thời. 


Loại du già (yoga) thứ ba đã liên hệ trước đây, sự tập 
trung cho phép sự giải thoát vào lúc chấm dứt âm thỉnh, là 
thuật ngữ kỹ thuật cho thiền quán trên tính không theo hệ 
thống Mật thừa Tantric. Nó cũng được biết như du già (yoga) 
không có biểu tượng, trong khi hai loại tập trung trước đó 
được liên hệ như du già (yoga) với biểu tượng. 


TANTRA HÀNH TƯỚNG (TANTRA TIẾN HÀNH) 


Mạn đà la thuộc Tantra Hành Tướng là vô cùng hiểm hoi 
trong truyền thống Tây Tạng, nhưng khi chúng thật sự xảy 
ra, bồn tôn thông thường nhất là Tỳ Lô Giá Na Chính Giác 
(airochana Abhisambodlhi). 


Tantra Hành Tướng cũng trình bày con đường trong hình 
thức du già (oga) với những biểu tượng và du già (yoga) 
không có biểu tượng. Ở đây, du già không biêu tượng liên hệ 
đến thiền tập. nhắn mạnh trên tính không, trong khi sự nhắn 
mạnh của du già với biểu tượng thì không. 


Cả Tantra Yoga và Tantra Hành Tướng đều nói về đòi hỏi 
sự thực hành bồn tôn du già và đảm trách sự ân cư thiền tập 
thích ứng, là điều tiếp theo bằng sự dấn thân trong những 
hành vi thực tập. Trong Tantra Hoạt Động và Tantra Hành 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 287 


Tướng điều này liên hệ một cách chính yếu đến những loại 
hành vi nào đấy chăng hạn như kéo dài sự sống trên căn bản 
của bổn tôn trường thọ. Những loại hành vị khác, như đạt 
đến sự giải thoát tối thượng và v.v..., không được diễn tả 
một cách chỉ tiết. 


TANTRA YOGA (TANTRA DU GIÀ) 


Tantra quan trọng nhất của tầng lớp này được chuyền 
dịch sang Tạng ngữ là 7oá/ Yếu Căn Bản của Tất Cả Như Lai 
(Sarva-tathagata-tattva-samgraha)?, trong ấy đề cập Kim 
Cương Giới và bao gồm những tantra Sarvavid. 


Tiến trình phố quát của con đường Tantra Du Già được 
giải thích trên căn bản của ba nhân tố: Căn bản tịnh hóa, con 
đường tịnh hóa, và kết quả tịnh hóa. Căn bản của tịnh hóa ở 
đây liên hệ đến thân thể, lời nói, tâm ý và hoạt động của hành 
giả, trong khi những con đường tịnh hóa liên hệ đến sự thực 
tập của đại ấn, hiện tượng ấn, chí nguyện ấn, và tuệ trí ấn hay 
hành động ấn. Giống như có bốn căn bản của tịnh hóa, thân 
thể, lời nói, tâm ý và hành động của hành giả và bốn con đường 
tương ứng của tịnh hóa, có bốn kết quả tịnh hóa: Thân thẻ, lời 
nói, tâm ý và hành động của Phật quả. Đây là tại sao văn bản 
chính của lớp tantra này, Toát Yếu Căn Bản, có bốn phần. 


TANTRA YOGA TỐI THƯỢNG 


Tantra Yoga Tối Thượng đối với người Tây Tạng giống 
như sự kiêng khem hăng ngày của chúng tôi. Tôi đã từng 


7. Sarva-tathagata-tattva-samgraha-mahayana- bhisamayamahakapa- 
raya — Kinh Kim Cương Đỉnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp 
Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh, kinh điển căn bản của 
mật giáo, nói về những nghi thức đặc thù Mật giáo. Kinh được ngài Bất 
Không dịch sang Hoa ngữ. 


288 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


thấy rằng sự thực hành Tantra Toát Yếu Căn Bản và Tantra 
Tỳ Lô Giá Na Chính Giác được phô biến rộng rãi ở Nhật 
Bản, nơi có rất nhiều hành giả của những tantra thấp. Nhưng 
dường như rằng Tantra Yoga Tối Thượng chỉ có thê thấy ở 
Tây Tạng, mặc dù tôi không thể tuyên bố một cách dứt khoát. 


Những thực tập sinh mà Tantra Yoga Tối Thượng dành 
cho họ là những con người thuộc thế giới khát vọng, mà cầu 
trúc vật lý của họ bao gồm sáu phần tử. Những điều này liên 
hệ đến ba phần tử mà chúng ta tiếp nhận từ cha chúng ta và 
ba phần khác chúng ta có từ mẹ chúng ta. 


Một đặc trưng đặc biệt của những con đường thậm thâm 
trong Tantra Yoga Tối Thượng là chúng sử dụng những kỹ 
năng tương ứng không chỉ những hiện tượng liên hệ đến 
căn bản của sự tịnh hóa như chúng xuất hiện trên trình độ 
thông thường, chắng hạn như chết, trung ấm thân và tái sinh, 
những cũng liên hệ đến những đặc trưng thuộc thể trạng kết 
quả của Phật quả, ba thân Phật. 


Tantra Yoga Tối Thượng giải thích thuật ngữ của tantra 
trên ba trình độ, tantra nguyên nhân, mà đấy là căn bản; tan- 
tra phương pháp mà đấy là con đường và tantra kết quả. Tất 
cả ba trình độ của tantra sinh khởi từ tâm thức nguyên sơ nền 
tảng của tịnh quang. 


Nếu chúng ta thấu hiểu điều nổi bật này, chúng ta sẽ 
thông hiểu sự giải thích của truyền thống Sakya mà nó nói 
VỆ tantra nguyên nhân gọi là căn bản của tất cả, hay căn bản 
nên tảng, liên hệ đến mạn đà la của những bổn tôn trong Ấy, 
tất cả những thứ ấy thật sự phát sinh từ căn bản nên tảng này. 


Truyền thống này giải thích rằng căn bản nên tảng hiện 
điện trong những khả năng căn bản của chúng ta và tât cả 
những hiện tượng trên trình độ thông thường trong hình thức 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 289 


của những đặc tính. Tât cả những hiện tượng trên con đường 
hiện diện trong căn bản nền tảng này trong hình thức của 
những phẩm chất, và tất cả những hiện tượng của thể trạng 
kết quả của Phật quả hiện diện trong căn bản nền tảng này 
trong hình thức của năng lực. Một cách tương tự, chúng ta 
thấy những tuyên bố như “sự bình đẳng của căn bản và kết 
quả" trong những tác phâm của Nyingmapa. 


Vì tất cả những hiện tượng của thể trạng kết quả là hoàn 
toàn hay hiện diện trong căn bản nên tảng này trong hình 
thức của năng lực, chúng ta cũng có thê thấu hiểu những 
tuyên bố như vậy như thân thể của đức Phật và tuệ trí của 
Ngài là không tách rời với nhau. Nhưng cũng quan trọng để 
hiểu những tuyên bố và những khái niệm này một cách đúng 
đắn, bằng không có một hiểm họa về một sự thừa nhận sai 
lầm, những gì đấy như quan điểm của phái Số Luận (Szm- 
khya) răng những chỗi non hiện diện khi nó là hạt giống. 


Thủ hộ khuynh hướng cốt yêu của những khái niệm như 
thế trong tâm, chúng ta có thể thấu hiệu rằng những gì Di 
Lặc đã viết trong Sự Tương Tục Siêu Phàm của ngài, “tất cả 
những cấu uế của tâm là tạm thời và ngoại lai, tất cả những 
phẩm hạnh của tâm hiện diện trong nó một cách tự nhiên” 
không có nghĩa là tất cả những phẩm hạnh và thể chứng của 
tâm thức thực sự hiện diện trong tâm thức, nhưng nó tồn tại 
trong hình thức của năng lực, bởi vì tất cả chúng hiện diện 
như năng lực trong tâm thức nguyên sơ nên tảng của tịnh 
quang. Theo quan điểm này, chúng ta có thê cũng thấu hiểu 
những tuyên bồ như, “nhận ra tính tự nhiên chân thật của chúng 
ta là bình đăng đề trở thảnh giác ngộ một cách hoàn toàn.” 

Có những thông điệp tương tự trong những tantra khác 
như mật điển Hô Kim Cương (/anra Hevajra), mà chúng ta 
đọc ở đây, “chúng sinh là hoàn toàn giác ngộ, nhưng họ bị 


290 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


chướng ngại bởi cấu uề tinh thần. Thời Luân Kim Cương 
(Kalachakra tanra) cũng nói một cách dứt khoát về điểm 
này, tâm thức nguyên sơ nên tảng của tịnh quang, nhưng nó 
bao hàm trong thuật ngữ khác, đặt tên nó là “không gian kim 
cương tỏa khắp.) 


Trong luận giải về năm tầng bậc hoàn thành của tantra Bí 
Mật (Guhyasama/a), Ngọn Đèn Bừng Sáng Năm Tầng Bậc, 
Long Thọ đề cập rằng hành giả bất động trong thiền quán ảo 
huyễn nhận thức tất cả mọi hiện tượng trong cùng một khía 
cạnh. Hàm ý ở đây là tại tầng bậc hoàn thành, khi hành giả 
có thể sinh khởi trong một thân thể vô cùng vi tế, một cách 
kỹ thuật được biết như một thân thể ảo huyễn, mà nó là tính tự 
nhiên của năng lượng vi tế nhất và tâm thức, người ấy mở rộng 
nhận thức của mình đến tất cả mọi hiện tượng, nhận thức chúng 
như những sự biêu hiện của tâm thức nền tảng của tịnh quang. 


Bây giờ, mặc dù chúng ta có thê thấu hiểu việc nhận thức 
tất cả chúng sinh như sự biểu hiện của tâm nguyên sơ nền 
tảng của tịnh quang, bởi vì một cách thiết yếu đây là nguồn 
cội nền tảng mà từ đấy tất cả sinh khởi, những câu hỏi, làm 
thế nào chúng ta có thê chứng minh một cách hợp lý rằng 
toàn bộ môi trường là một sự biểu hiện của tâm thức nguyên 
sơ nền tảng tịnh quang này? Tôi không nghĩ sự liên hệ ở đây 
đến môi trường hay những hiện tượng là tâm thức tự nhiên, 
mặc dù mặc dù trường phái tư tưởng Duy Tâm cho rằng đây 
là tính tự nhiên của toàn bộ thực thê ngoại tại. Ở đây ý nghĩa 
hơi khác. Chúng ta phải thấu hiểu toàn bộ môi trường, tất cả 
những hiện tượng ngoại tại, như những sự tạo dựng, những 
biểu hiện hay tướng mạo của tâm thức nguyên sơ nền tảng 
tịnh quang này, đúng hơn là biểu hiện tính tự nhiên của nó. 


Do thế, khi một người xuyên qua kinh nghiệm biểu hiện 
của tâm nguyên sơ nên tảng tịnh quang này, mà nó là trình độ 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 29] 


vi tế nhất của tâm, tại thời điểm ấy tất cả những trình độ thô 
thiển của năng lượng và những tiến trình tinh thần rút lui hay 
hòa tan. Sau đó những gì xuất hiện trong tâm tại một trình độ 
như thê chỉ là tính không thanh tịnh. 


Trong mật điển tantra, những kỹ năng và phương pháp 
được giải thích mà nhờ nó hành giả có thể sử dụng tâm 
nguyên sơ nền tảng tịnh quang biểu hiện một cách tự nhiên 
tại thời điểm lâm chung hay những trường hợp khác. Một 
cách tổng quát, trong hệ thống kinh điển hiển giáo, thời khắc 
cuỗi cùng của một tâm ý đang chết được nói là trung tính 
mặc dù rất vi tế, nhưng những phương pháp được giải thích 
đặt thê trạng tâm thức ấy trong việc sử dụng tích cực, bằng 
việc phát sinh nó thành điều gì đấy đạo đức. 


Tôi đã từng đọc những tác phẩm của đạo sư Ân Độ Thiên 
Thân (2subhandu) so sánh đến những tình trạng tiêu cực 
của tâm thức, thì những thể trạng đạo đức là mạnh mẽ hơn. 
Lý do là, theo một quan điểm, rằng thể trạng đạo đức của tâm 
thức có một giá trị căn bản bởi vì chúng là sáng chói và chắc 
chắn đúng đắn. Một lý do khác nữa là chỉ thê trạng đạo đức 
của tâm thức là có thể được sinh khởi tại những thời điểm 
của sự phát sinh tâm thức nguyên sơ nền tảng tịnh quang, 
[tức là] thời điểm lâm chung như thế, và thậm chí được mở 
rộng vượt xa nó. Những tình trạng tiêu cực của tâm thức có 
thê không bao giờ được phát sinh một khi tâm thức nguyên 
sơ nền tảng tịnh quang đã trở thành hiển nhiên. 

Quan điêm của Đại Ti Ấn, Mahamudra của truyền thống 
Kagyu, và quan điểm Đại Toàn Thiện, Dzogchen, tất cả cùng 


đi đến cùng một điểm — sự thấu hiểu tâm thức nguyên sơ nền 
tảng của tịnh quang. 


Chúng ta muốn hỏi rằng, bởi vì một cách thông thường 


292 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Đại Toàn Thiện được trình bày như chóp đỉnh của chín cổ 
xe (cửu thừa) vì lý do rằng trong sự thực tập nó chúng ta 
sử dụng sự tỉnh thức căn bản của chúng ta, trong khi trong 
những thừa trước, chúng ta dùng tâm thức [thông thường] 
của chúng ta. Nếu là như thế, làm thế nào chúng ta có thể nói 
rằng quan điểm của Đại Toàn Thiện nói đến điều giống nhau 
mà đấy là một sự thấu hiểu tâm thức nguyên sơ nền tảng của 
tịnh quang, là điều cũng được liên hệ đến trong Tanta Yoga 
Tối Thượng? 


Trả lời đến câu hỏi này đã được đạo sư Đại Toàn Thiện 
Tenpai Nyima nói rằng, trong khi đúng là trong Tanta Yoga 
Tối Thượng nhấn mạnh nhiều đến việc khám phá và phát 
triển tâm nguyên sơ nền tảng của tịnh quang, và điều này 
cũng là một đặc trưng của sự thực tập Đại Toàn Thiện. Sự 
khác nhau thuộc vào phương pháp của họ. 


Trong những sự thực tập Tantra Yoga Tối Thượng, những 
kỹ thuật cho việc khám phá và phát triển tâm nguyên sơ nên 
tảng của tịnh quang được giải thích như một tiến trình dần 
dần bắt đầu từ tầng bậc phố thông cho đến những tầng bậc 
hoàn thành tiếp theo sau, và cuối cùng đến sự hiện thực tịnh 
quang. Trong sự thực tập Đại Toàn Thiện sự phát triển và làm 
nôi bật tâm nguyên sơ nền tảng của tịnh quang đã từng được 
giải thích, không như một tiến trình tuần tự, mà như một sự 
năm vững trực tiếp tự chính tâm tịnh quang, ngay từ lúc khởi 
đầu, bằng việc sử dụng sự tỉnh thức cơ bản của chúng ta. 


Khi nghiên cứu Tantra Yoga Tối Thượng, chúng ta phải 
giữ trong tâm rằng trong những luận giải mật tông tantric, 
một chữ đơn độc có thể có nhiều trình độ khác nhau trong 
việc diễn giải, giống như trong trường hợp của kinh Tuệ Trí 
Toàn Thiện (kinh Đại Bát Nha) mà chúng ta đã thảo luận 
trước đây, mà nó có hai trình độ để diễn giải, một là ý nghĩa 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 293 


trên văn tự và ý nghĩa ân dụ. Trong trường hợp của mật tông 
tantric, sự diễn giải là sâu xa hơn nhiêu, một chữ có thê có 
nhiêu trình độ khác nhau về ý nghĩa và diên dịch. 


Như đã nói, một chữ của Mật điển Tantra có thể có bốn 
sự diễn dịch, bôn kiêu giải thích: 


1- Ýnghĩa văn tự; 


2- Sự giải thích thông thường theo kinh điển Hiển giáo và 
những Mật điển Tantra thấp; 


3- Những ý nghĩa ân tàng mà nó có ba loại: 


a- Điều nào ẩn tàng phương pháp cho việc tiếp nhận một 
sự khát vọng vào trong con đường. 


b- Điều nào ấn tàng tướng mạo. 

C- Điều nào ân tàng chân lý quy ước thế gian hay tục đề, 
thân thê ảo huyền. 

4- Cuối cùng, ý nghĩa căn bản, là điều liên hệ ở đây đến 
tịnh quang căn bản và sự hợp nhât. 

Cũng có một kiểu diễn giải gọi là sáu giới hạn: Ý nghĩa 
diễn dịch và ý nghĩa căn bản, ý nghĩa có chủ tâm và ý nghĩa 
không có chủ tâm, ý nghĩa theo văn tự và ý nghĩa ngoài văn tự. 

Trong sự tiếp cận phức tạp này đến Mật điển Tantra, có 
hai cách giải thích một cách thật sự đên những người đệ tử. 
Một liên hệ đên sự trình bày trong một chúng hội công cộng 
và điêu kia liên hệ đên vân đê của môi quan hệ của thây — trò. 


Nhằm đề đánh giá sự thực tập Tantra như một sự thực 
hành Phật giáo là cuối cùng nó sẽ đưa đến sự đạt đến Phật 
quả, sự liên hệ luôn luôn được thể hiện trong luận điển mật 
tông tantric đến mô thức của tiến trình trong con đường của 


294 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


kinh điển Hiển giáo. Những sự khác biệt phức tạp và vi tế 
trong những mật điển tantra khác nhau là qua những sự khác 
nhau trong sự bồ trí tỉnh thần của hành giả, cấu trúc thân thể 
vật lý và v.v...Do thế, những mật điên tantra bắt đầu với một 
dẫn nhập mà trong ấy những khả năng của thực tập sinh thích 
hợp được định rõ. Có bốn loại hành giả thực hành tantra, 
đứng đầu gọi là những hành giả quý báu. 


Mục tiêu của việc giải thích những mật điển tantra đến 
những thực tập sinh thích hợp trong một cách phức tạp như 
thế là làm cho họ có thể nhận ra hai sự thực. Hai sự thực ở 
đây không liên hệ đến hai sự thực được giải thích trong hệ 
thống kinh điển hiển giáo, mà đây là chân lý căn bản (chân 
đế)và chân lý quy ước (tục để). Đây là hai sự thực trong 
phạm vi của Tantra Yoga Tối Thượng. 


Theo sự giải thích của kinh điển Hiến giáo, cả hai chân lý 
căn bản và quy ước trong phạm vi của Tantra Yoga Tối Thượng 
sẽ đều là chân lý quy ước (tục đề). Sự diễn giải kiểu này trong 
luận giải Mật tông Tantric được giải thích trong một Mật điển 
Tantra gọi là Kim Cương Tuệ Trí Yêu Lược (Compendium oƒ 
Wisdom ỷújras), mà nó là một Mật điền Tantra giải nghĩa. 


Một đặc trưng của Mật điển Tantra là hầu hết tất cả mọi 
Mật điển Tantra được bắt đầu với hai chữ E warn. Hai chữ 
này bao hàm toàn bộ ý nghĩa của tantra, không chỉ là văn tự, 
mà cũng là ý nghĩa căn bản rốt ráo của mật điển tantra. Tất cả 
mọi tantra, bởi vì chúng là luận điển, được sáng tác từ nhiều 
mẫu tự khác nhau, mà một cách căn bản tất cả đều bắt nguồn 
từ những nguyên âm và những phụ âm, do thế tất cả những 
thứ ấy được chứa đựng trong hai chữ E warn và vì toàn bộ ý 
nghĩa của mật điên tantra bao hàm trong ba nhân tố: căn bản, 
con đường và kết quả, nên tất cả chúng cũng bao gồm trong 
ý nghĩa của E warn. 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 295 


E warn thật sự bao hàm toàn bộ vấn đề chủ yếu của tan- 
tra, như Nguyệt Xứng (Chandakirfi) giải thích khi ngài tóm 
lược nội dung toàn bộ của tantra trong một bài kệ trong luận 
giải nôi tiếng của ngài là Neon Đèn Sáng Rực. Bộ luận rất 
nỗi tiếng đến nổi một lần nó được nói là giống như mặt trời 
và mặt trăng là hai nguồn cội của ánh sáng trên bầu trời, 
trên mặt đất có hai cội nguồn của trong sáng, liên hệ đến 
Những Từ Ngữ Rõ Ràng, là một luận giải của Nguyệt Xứng 
về TÌ rung Đạo Luận của Long Thọ và Ngọn Đèn Sáng Rực, là 
luận giải bao quát của ngài về Tantra Bí Mật (Guhyasamaja 
Taunira). Bài kệ nói rằng: 


_T âng bậc phổ thông hiện thực thân thể của bổn tôn là 
đầu tiên, 
Thiên tập trên tính bản nhiên của tâm là thứ hai; 
Đạt đến chân lý quy ước vững vàng là thứ hai, 
Sự tịnh hóa chân lý quy ước là thứ tu, 
Kết nói cả hai chân lý trong sự hợp nhất là thứ năm. 


Trong căn bản, điều này là vấn đề chủ yếu toàn bộ của 
Tantra Yoga Tối Thượng. Luận giải của Nguyệt Xứng phân 
chia toàn bộ con đường mật thừa tantric thành năm tầng bậc; 
tầng bậc phổ thông và bốn tầng bậc của tầng bậc hoàn thành. 


Giống như có nhiều tầng bậc của con đường, vì thế có 
nhiều lễ khai tâm quán đảnh mà chúng là những nhân tố làm 
cho chín muồi cho những con đường này. Sự quán đánh trao 
truyền năng lực cho hành giả bắt đầu tầng bậc phô thông 
được gọi là quán đánh bình. Nhân tố truyền lực để hành giả 
bắt đầu sự thực tập về thân thể ảo huyền, mà nó bao gồm ba 
sự cô lập: Cô lập thân thể, cô lập lời nói, và cô lập tâm ý mà 
thật sự là những khởi đầu cho thân thê ảo huyễn và bao gồm 
ba tầng bậc đầu của tầng bậc hoàn thành, đấy là lễ quán đảnh 


296 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


thứ hai hai hay quán đảnh bí mật. Với lễ quán đảnh tuệ trí tri 
thức, hành giải được truyền năng lực gia trì để bắt đầu thiền 
quán trên tịnh quang, ánh sáng trong suốt. Và với lễ quán 
đảnh thứ tư, hành giả được truyền trao năng lực gia trì để bắt 
đầu thiền quán trên sự hợp nhất. 


DIỆU LẠC VÀ TÍNH KHÔNG 


Có hai ý nghĩa rộng rãi khác nhau về thuật ngữ “hợp nhất? 
(union). Một là sự hợp nhất của tính không và diệu lạc và thứ 
kia là sự hợp nhất của chân lý quy ước và căn bản (nhị đế 
dung thông). Khi chúng ta nói về sự hợp nhất trong ý nghĩa 
của chân lý quy ước và căn bản, sự hợp nhất của tính không 
và diệu lạc là một phần của một cặp và thân thể ảo huyễn 
và phần kia. Khi hai điều này được hợp nhất hay phối hợp 
không tách rời, chúng hình thành sự hợp nhất của hai sự thực. 


Một ý nghĩa của sự hợp nhất tính không và diệu lạc là, 
tuệ trí thực chứng tính không được kết nối với điệu lạc — tuệ 
trí thân chứng tính không được phát sinh trong khía cạnh 
của diệu lạc, như thế chúng là một thực thể. Một sự diễn giải 
khác về sự kết hợp diệu lạc và tính không là chúng ta sử dụng 
một thể trạng diệu lạc của tâm thức đề nhận thức tính không và 
một sự thê chứng như th về tính không qua thê trạng diệu lạc của 
tâm thức được gọi là sự hợp nhất của diệu lạc và tính không. 


và phần sự liên tục để đạt đến diệu lạc và thân chứng 
tính không có hai kiểu thức. Trong một số trường hợp, kinh 
nghiệm về thể trạng diệu lạc của tâm thức đến đầu tiên, tiếp 
theo bởi sự thê chứng tính không. Tuy thế, đối với hầu hết 
những hành giả của Tantra Yoga Tối Thượng, sự thân chứng 
tính không đến trước kinh nghiêm thực sự của diệu lạc. 


Sự thân chứng tính không của những hành giả nào đây 
có thê không hoàn toàn như của Trường phái Trung Đạo Hệ 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 297 


Quả. Họ có thê trung thành triệt để một quan điểm về tính 
không như được đề xuất bởi Hành Giả Du Già Trung Quán 
Tự Tông, nhưng bằng sự áp dụng những kỹ năng thiền tập tant- 
ric nào đấy, chăng hạn như đánh thức sức nóng nội tại, hay nhận 
thức những huyệt quan trọng của thân thê qua yoga ĐIÓ, chúng 
ta có thê phát sinh một kinh nghiệm về diệu lạc. Điều này có 
thể cuối cùng đưa đến một thể trạng nơi mà chúng ta có thê rút 
ra hay hòa tan trình độ thô thiên của tâm thức hay năng lượng. 


Một trình độ kinh nghiệm sâu như thế, khi kết hợp với 
một ít thấu hiểu về tính không, có thể đưa đến một sự thông 
hiểu vi tế hơn về tính không, một sự thông hiểu mà tất cả mọi 
hiện tượng chỉ đơn thuần là tâm tạo, chỉ đơn thuần là danh 
xưng, bị quy cho căn bản thiếu vắng sự tồn tại cố hữu và 
v.v... Đối với loại người ấy diệu lạc được đạt đến một cách 
sớm sủa hơn và sự thân chứng về tính không đến trễ hơn. 

Hành giả với những khả năng sắc bén, người là là thực 
tập sinh chính của Tantra Yoga Tối Thượng phải được trang 
bị với một sự thân chứng về tính không trước khi tiếp nhận 
một lễ quán đảnh khai tâm Tantra Yoga Tối Thượng. Đối với 
một hành giả như thế, vì vậy, tuệ trí thân chứng tính không 
được đạt đến sớm hơn kinh nghiệm về diệu lạc. 


Trong một buổi thiền tập tantric thật sự, một hành giả với 
những khả năng sắc bén cao độ sử dụng những phương pháp 
như khởi động sức nóng nội tại, hay bồn tôn du già, hay thâm 
nhập những huyệt quan trọng của thân thể qua yoga và v.v... 
Qua sức mạnh của khát vọng mà người ấy đã từng phát sinh, 
người ấy có thê hòa tan tâm thức giác ngộ hay những yếu 
tố trong thân thể của người ấy và kinh nghiệm thể trạng của 
đại lạc. Tại thời điểm này, kinh nghiệm là giông nhau cho dù 
người ấy là nam hay nữ. Người ấy nhớ lại sự thể chứng tính 
không và phối hợp nó với kinh nghiệm của đại lạc. 


298 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Phương cách đại lạc được trải nghiệm là khi tâm thức giác 
ngộ hay những yếu tô trong thân thể được hòa tan, chúng ta 
trải nghiệm một cảm giác vật lý trong kinh mạc trung tâm 
mà nó cho sinh khởi một kinh nghiệm vô cùng năng động 
của diệu lạc. Điều này lần lượt đem lại diệu lạc tinh thần vi 
tế. Khi thiền giả nhớ lại sự thông hiểu về tính không, kinh 
nghiệm của diệu lạc tinh thần được kết hợp với nó. Điều ấy 
là sự kết hợp của diệu lạc và tính không. 


Theo sự giải thích mật tông tantra, khi chúng ta nói về 
kinh nghiệm diệu lạc ở đây, chúng ta liên hệ đến diệu lạc 
xuất phát từ sự tỏa ra của yêu tố chất lỏng tái sinh, và một 
loại khác của diệu lạc xuất phát từ sự vận động của yếu tố 
ấy trong những kinh mạch, và loại điệu lạc thứ ba xuất phát 
qua thê trạng diệu lạc bất biến. Trong sự thực hành tantric, 
hai loại diệu lạc sau cùng được sử dụng cho sự thân chứng 
tính không. 


Do bởi sự nồi bật lớn của việc sử dụng diệu lạc trong sự 
thân chứng tính không, chúng ta thấy rằng nhiều bổn tôn 
thiền quán trong Tantra Yoga Tối Thượng ở trong sự hợp 
nhất với một phối ngẫu. Như tôi đã giải thích ở phía trước, 
kinh nghiệm này về diệu lạc là rất khác biệt với khoái lạc 
thông thường của kinh nghiệm dục tình. 


CHẾT, TRUNG ẤM THÂN VÀ TÁI SINH 


Vì sự thực hành Tantra Yoga Tối Thượng nhằm để lợi lạc 
cho thực tập sinh hay hành giả có cấu trúc cơ thể sở hữu sáu 
yếu tố, những tiến trình của con đường giống những kinh 
nghiệm thông thường và có những đặc trưng tương tự đến 
những kinh nghiệm của chết, trung âm thân và tái sinh. 


Do bởi cấu trúc thân thê đặc biệt của con người, người 
ta phải đi qua ba tâng bậc một cách tự nhiên: chêt, trung âm 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 299 


thân và tái sinh. Chết là một tình trạng khi tất cả những trình 
độ thô thiên của tâm thức và năng lượng rút lui hay hòa tan 
vào trong những trình độ vi tế nhất của chúng. Tại thời điểm 
ấy, chúng ta kinh nghiệm ánh sáng trong suốt của sự chết. 
Sau đó, chúng ta mang lấy một thân thê vi tế được biết như 
trung ấm thân và khi trung ấm thân khoác lấy một thân thể 
thô thiển hơn, mà người khác thấy được, nó đã tiếp nhận vào 
trong một đời sống mới. 


Mặc dù chúng ta đi qua ba tình trạng này một cách tự 
nhiên, trong những luận điển Mật tông Tantric, Long Thọ và 
Thánh Thiên đã diễn tả những kỹ năng và phương pháp đặc 
biệt nhờ đấy hành giả có thê đem những kinh nghiệm của họ 
để sử dụng một cách tích cực. Thay vì phải đi qua những tình 
trạng ấy một cách vô vọng, họ có thê đạt đến sự kiểm soát ba 
tình trạng này và sử dụng chúng đề đạt đến thể trạng kết quả 
của Phật quả. 


Tiến trình cho sự đạt đến ba thân Phật, Thân Chân Thật 
(pháp thân), Thân Thụ Dụng (báo thân) và Thân Phát Xuất 
(hóa thân), có những đặc trưng tương tự những tình trạng của 
chết, trung âm thân, và tái sinh. Do thế, có một cơ hội đạt đến 
ba thân bằng việc sử dụng ba tình trạng này. 


Như con đường của Tantra Yoga Tối Thượng được giải 
thích trong dạng thức của thiền tập trên ba thân Phật, bất cứ 
sự thực hành nào của tầng bậc phát sinh trong Tantra Yoga 
Tối Thượng phải bao gồm ba khía cạnh này. 


Những tài liệu của Nyingma diễn tả tiến trình này trong 
những thuật ngữ khác, liên hệ đến ba tam muội thiền (chỉ) 
thay vì thiền tập trên ba thân, tam muội thiền chân như, thiền 
chỉ về sự sinh khởi tướng mạo và thiền chỉ nguyên nhân. 
Những tam muội thiền này tương ứng đến những sự thực tập 


300 ‹ BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


của tầng bậc phổ thông giải thích trong cả Tantra Yoga và 
Tantra Yoga Tối Thượng, bao gồm tam muội thiền của tầng 
bậc sơ khởi, tam muội thiền mạn đà la chiến thắng và tam 
muội thiền hành động chiến thăng. 


Thiền tập trên ba thân liên hệ đến thiền tập mà trong ấy 
chúng ta tiếp nhận sự chết, trung ấm thân và tái sinh vào 
trong tiễn trình của con đường. Thí dụ, tiếp nhận sự chết vào 
trong tiễn trình của con đường như Thân Chân Thật (pháp 
thân), là nơi mà chúng ta chuyền hóa điều kiện của sự chết 
bằng việc tưởng tượng hay hình dung đi qua tiến trình của 
sự chết. Trên trình độ của tưởng tượng chúng ta rút lui và 
hòa tan tất cả những tiến trình của tâm thức và năng lượng 
của chúng ta. Tiến trình của sự chết bắt đầu với sự phân hủy 
những yếu tố trong chính thân thê của chúng ta; như một kết 
quả nó có tám tầng bậc bắt đầu với sự tan rã của những yếu 
tố đất, nước, lửa, và gió. 


Điều này tiếp theo bởi bốn tầng bậc, một cách kỹ thuật 
liên hệ đến như những kinh nghiệm của tướng mạo trắng, 
tăng trưởng đỏ, đen gần sự đạt đến và ánh sáng trong suốt 
Của sự chết. Sự tan rã này được trải nghiệm trong tầng bậc 
phô thông chỉ trên một trình độ tưởng tượng, trong khi những 
kinh nghiệm sâu hơn của tiến trình phân hủy sinh khởi như 
những tiến bộ của hành giả và nâng cao trong sự thân chứng 
của người ấy trong tầng bậc hoàn thành. Điều này cuối cùng 
sẽ đưa đến một điểm nơi mà người ấy có thể đi qua kinh 
nghiệm của tiễn trình thật sự của sự chết. 


Ngày nay, những nhà khoa học đã và đang tiến hành 
những thí nghiệm đề thâm tra tiến trình của sự chết để tìm 
xem nó hoạt động như thế nào. Tiến trình của sự phân hủy 
sẽ rõ ràng hơn nhiều trong một người đi qua tiến trình của sự 
chết một cách từ từ, chẳng hạn như ai đấy đã từng bệnh hoạn 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 30] 


một thời gian dải, và những kết luận có thê đạt được trong 
cách này. 


Một hành giả tantric đã đạt đến một thê trạng thực chứng 
cao cấp sẽ có thể nhận thức những kinh nghiệm của sự chết, 
nó là thế nào, và sẽ có thê đem nó vào việc sử dụng tích cực, 
duy trì sự tỉnh thức của hành giả ấy và đơn giản là không bị 
cái chết tràn ngập hay chôn vùi. Nói một cách thông thường, 
những người thông thường có thể duy trì trong ánh sáng 
trong suốt của cái chết cho đến ba ngày là tối đa, nhưng một 
số thiền giả có thê kéo dài đến một tuần lễ hay hơn thê nữa. 
Những øì biểu lộ rằng một người, mặc dù bên ngoài họ có thể 
hiên hiện là đã chết, vẫn còn trong ánh sáng trong suốt của sự 
chết, đấy là thân thể không phân hủy. 

Thời điểm, mà tại đấy thiền giả đi qua kinh nghiệm của 
ánh sáng trong suốt trong trình độ tưởng tượng (hình dung 
hay quán tưởng) của tầng bậc phát sinh, là thời điểm mà tại 
đây người ấy phải thê nhập vào trong đối trọng thiền - chỉ 
quán song vận - về tính không. 


Giống như một người bình thường thể nhập vào trong 
trung ấm thân và mang lấy một thân thê rất vi tế theo sau 
kinh nghiệm ánh sáng trong suốt của sự chết, trong sự thực 
hành ở tầng bậc phát sinh, sau khi sinh khởi từ thiền tập chỉ quán 
song vận về tính không, hành giả mang lấy một thân vi tế trên 
trình độ tưởng tượng, mà đây là nhân tô chín muỗi của trung ấm 
thân. Đây là sự thiền quán trên Thân Thụ Dụng (báo thân). 


Sau đó, giống như trên trình độ thông thường một người 
trong thân trung ấm mang lấy một thân thê thô phù đánh dấu 
bằng sự tái sinh của họ trong một kiếp sông mới, vì thế một 
hành giả của tầng bậc phát sinh, tiếp theo sự tiếp nhận một 
Thân Thụ Dụng, mang lấy một Thân Phát Xuất (hóa thân). 


302 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Có nhiều văn bản trình bày những thiền quán trên tầng 
bậc phát sinh để sinh khởi chính mình như một bổn tôn. 
Trong một số thực hành chúng ta thấy chính mình sinh khởi 
đầu tiên như một người thủ trì kim cương nhân, và sau đấy 
như một người thủ trì kim cương quả, trong những trường 
hợp khác, chúng ta thấy rằng chúng ta phát sinh chính mình 
trong một bồn tôn qua một tiến trình được biết như “năm tịnh 
hóa' và v.v... 


Mặc dù có nhiều cách để quán tưởng chính mình như một 
bổn tôn trong thực hành của tầng bậc phát sinh mà là những 
điều rất quan trọng, phần quan trọng nhất của thiền quán là 
điểm mà tại điểm ấy chúng ta đặt sự nhắn mạnh đặc biệt đến 
thiền quán trên sự rộng rãi và thậm thâm bằng việc trau đồi 
sự tịnh hóa quán tưởng và niềm tự hào siêu phàm. Tôi đã đề 
cập điều này khi giải thích rằng hành giả phải trau dồi sự tịnh 
hóa trong quán tưởng niềm tự hào bổn tôn và siêu phàm căn 
cứ trên điều ấy. 


Như một hành giả nghiêm khắc chúng ta phải cố gắng 
thực hành tất cả những thiền quán này, luôn luôn liên hệ 
chúng đến thê trạng tinh thần của chính và trình độ nhận thức 
chúng ta, và luôn luôn thẩm tra rằng sự thiền quán của chúng 
ta là tự do khỏi những ảnh hưởng của sự giải đãi và kích 
động tinh thần. Những hình thức như vậy của thiền quán phải 
được tiến hành trong một cung cách liên tục và quả quyết. 


Chướng ngại lớn nhất của việc đạt được và duy trì nhất 
tâm là sự xao lãng tỉnh thần. Điều này bao gồm nhiều loại 
tình trạng tinh thần khác nhau, chăng hạn như tán loạn tính 
thần, nhưng trong tất cả những loại chướng ngại, lớn nhất 
vẫn là kích động tinh thần. Điều này phát sinh khi tâm thức 
chúng ta bị lôi cuốn bởi một đối tượng tham dục. Nhằm để 
vượt thắng và đối phó với những ảnh hưởng như thê, thiền 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ....s 303 


giả được gợi ý là hãy cố gắng để làm dịu thiền quán tập 
trung, rút lui sự chú tâm khỏi những đối tượng ngoại tại và 
v.v..., vì thế tâm thức có điềm tĩnh lại. Bởi vì sự khích động 
tinh thần xảy ra khi tâm thức chúng ta quá cảnh giác hay 
sự thiền quán của chúng ta quá tập trung, nó hỗ trợ đề phản 
chiếu trên tính tự nhiên của đau khổ luân hồi và v.v... Điều 
này sẽ có thể làm cho chúng ta giảm thiêu sự tập trung cảnh 
giác của chúng ta. 


Nhằm để phát triển sự nhất tâm vững vàng, điều cần thiết 
để có cả sự trong suốt của tâm thức và sự trong suốt (rõ ràng) 
đối tượng của nó, vì không có sự trong sáng, mặc dù chúng 
ta có thê rút lui tâm thức khỏi đối tượng ngoại tại, nhưng 
chúng ta ẽ không thể đạt đến nhất tâm bắt loạn. Trong sáng 
ở đây có hai loại, trong sáng của cái nhìn và trong sáng của 
tự chính kinh nghiệm chủ quan. Nhân tố quấy nhiễu sự trong 
sáng của tâm thức là hôn trầm của tỉnh thần. Điều này có thể 
vượt thắng bằng việc làm phấn chấn trình độ của chúng ta 
về tỉnh thức. 


Khi chúng ta tiễn hành thiền quán để phát triển nhất tâm 
bất loạn, chúng ta phải phán xét tâm thức của chúng ta có quá 
cảnh giác tập trung hay không, hay nó quá giải đãi hay không 
và v.v... Ước định trình độ của tâm thức chính mình, chúng 
ta phải trau đồi nhất tâm một cách đúng đắn. 


Do bởi đối tượng của thiền quán trong thực hành Tantra 
Yoga Tối Thượng là chính mình trong hình thể bốn tôn, và 
cũng bởi vì sự thực tập nhất tâm bất loạn tập trung sự chú 
tâm của chúng ta trên những điểm (huyệt — luân xa) nào đây 
trên thân thê chúng ta, nên chúng ta có thê mang sự chuyển 
vận những yếu tố trong thân thê. Một số thiền giả đã liên hệ 
những kinh nghiệm này của họ đến với tôi. Khi chúng ta có 


304 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


thể nắm giữ một hình thê rõ ràng của bổn tôn một cách nhất 
tâm trong một thời gian dài, điều này làm che lắp những cảm 
giác thông thường của phàm tình và vì thế đưa đến một cảm 
giác kiêu hãnh siêu phàm. Tuy thế, trong tất cả những tầng 
bậc của thiền quán, tái duy trì và củng cô một cách liên tục sự 
tỉnh thức về tính không của chúng ta là rất quan trọng. 


Khi chúng ta tiên hành sự thực hành một cách đúng đắn 
trong cách này, chúng ta sẽ tiếp cận một điểm nơi mà chúng 
ta sẽ có một hình dung rõ ràng về toàn thể mạn đà la và bồn 
tôn trong nó với một sự chói lọi rực rỡ như thế giống như 
chúng ta có thể thấy và chạm đến. Điều này biểu thị sự thê 
chứng tầng đầu tiên phát sinh. 


Nếu như một kết quả của thiền quán xa hơn, chúng ta có 
thể tiếp cận tầng bậc nơi mà chúng ta có một cái thấy những 
bổn tôn vi tế được phát sinh từ những phần khác nhau trên 
thân thể chúng ta trong một chốc lát, chúng ta sẽ đạt đến trình 
độ thứ hai của tầng bậc phát sinh. 


Một khi chúng ta đã đạt đến tam muội thiền (chỉ) vững 
vàng, những thiền quán khác, như hóa thân bốn tôn, hòa tan 
trở lại trong tim chúng ta và v.v..., được giải thích nhằm 
để rèn luyện chính mình đạt đến kiểm soát trên sự nhất tâm 
này. Đây là những thiền tập bao gồm quán tưởng những biểu 
tượng vi tế của bàn tay tại sự khai mở của phần cuối trên của 
kinh mạch trung tâm và quán tưởng những giọt và âm tiết 
của phần cuối dưới. Sau đó, nêu chúng ta cảm thấy mệt mỏi 
như một kết quả của tất cả những thiền quán này, bước tiếp 
theo là hãy trì niệm mật ngôn. 

Trì tụng mật ngôn trong Tantra Yoga Tối Thượng là rất 
đa dạng, trì tụng mật ngôn là một cam kết, trì tụng mật ngôn 
được thu thập như núi, sự trì tụng mật ngôn phần nộ, Và V.V... 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ....s 305 


THỜI ĐIỂM TRỤ THIỀN (THIỀN QUÁN CHIẾU NGAY TRONG 
ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY) 


Theo sau điều này có những sự thực tập cho thời điểm 
trụ thiền. Vì hành giả tantric phải hướng đến một đời sống 
mà trong ấy người tu tập không bao giờ tách rời khỏi sự thực 
hành trong sự hợp. nhất phương pháp và tuệ trí, những thời 
điểm trụ thiền là rất quan trọng. Có những yoga khác nhau 
được thực hành trong những thời điểm này như yoga ngủ, 
yoga ăn, là những điều bao gồm những cung cách thích hợp 
cho việc duy trì sự kiêng khem của chúng ta, yoga tắm rửa 
và v.v... Thâm chí có những thực tập nào đấy là được quán 
sát trong khi mình khuây khỏa. 


Giống như những đại đạo sư nói: “Tiến trình thực hiện 
trong những buồi thiên tập phải hoàn toản và tăng Cường sự 
thực tập trong những thời điểm trụ thiên, và tiến trình thực 
hiện trong thời điểm sau những buổi thiển tập phải tăng cường 
và hoàn thành sự thực tập của chúng ta trong buổi tu tập”. 


Trong thời điểm trụ thiền, chúng ta thật sự có thể phán 
xét sự thực tập của chúng ta trong những buổi thiền tập có 
thành công hay không. Nếu chúng ta thấy rằng mặc dù đã 
tiến hành thiền tập hàng năm, nhưng cung cách suy nghĩ, lối 
sống và thái độ của chúng ta trong những thời điểm trụ thiền 
vẫn không thay đổi và không tác dụng, đó không phải là một 
dấu hiệu tốt. 

Chúng ta không dùng thuốc uống (y dược) nhằm cô gắng 
để thử nghiệm hay nêm, màu sắc hay kích thước, nhưng 
nhằm để cải thiện sức khỏe chúng ta. Nếu sau khi thực hành 
một thời gian đài nó không làm cho chúng ta bất cứ điều gì 
tốt đẹp, thì không có lý do gì tiếp tục sự thực tập ấy. Cho dù 
sự thực tập của chúng ta là ngắn hay dài, đơn giản hay phức 


306 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


tạp, chúng phải mang đến một số chuyên hóa hay thay đỏi 
nào đây khá hơn. 


TẦNG BẬC HOÀN THÀNH 


Có những loại hành vi khác nhau có thê hoàn thành trên 
căn bản của bổn tôn du già được thực hành trong tầng bậc 
phát sinh. Kiên định thực hành trong những hình thức về 
thực hành như thế, thiên giả sẽ tiếp cận một điểm nơi mà 
người ấy sẽ bắt đầu cảm thấy tác động vật lý của những sự 
thực hành này. Trải nghiệm tác động vật lý đặc biệt này trong 
thân thê chúng ta đánh dấu sự đạt đến trình độ thứ nhất của 
tầng bậc hoàn thành. 


Có nhiều loại thực hành khác nhau của tầng bậc hoàn 
thành, chăng hạn như yoga về sức nóng nội tại, yoga gió — 
đây là yoga làm những năng lượng hiện tại trở nên hữu dụng 
— và yoga của bốn hỷ lạc và v.v... Yoga gió bao gồm những 
kỹ năng như thế như giữ vững hơi thở bình (vase breath) 
hay những gì liên hệ đến một cách kỹ thuật như trùng tụng 
kim cương. 

Tại thời điểm ấy, một hành giả cư sĩ có thê tìm sự hỗ trợ 
của một phối ngẫu. Nhưng nêu hành giả là một người thọ 
giới giữ thệ nguyện tu sĩ, điểm ấy chưa tiếp cận được. Nhằm 
đê tiền hành trong những sự thực tập thậm thâm như thế của 
tầng bậc hoàn thành, hành giả trước tiên phải tỉnh thức về cầu 
trúc thân thể của người ấy. Điều này có nghĩa là sự thấu hiểu 
những kinh mạch tĩnh, những luồng năng lượng trôi chảy và 
những hạt hay giọt ở tại những phần nào của cơ thê. 


Khi chúng ta nói về những kinh mạch, một cách tổng 
quát chúng ta ba kinh mạch chính — trung tâm, bên phải, bên 
trái — và cũng như năm luân xa kinh mạch hay năm trung 
tâm năng lượng. Ba loại kinh mạch chính này phân nhánh và 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ....s 307 


tái phân nhánh vì thế theo mật điển tantric, có bảy mươi hai 
nghìn kinh mạch trong thân thê. Một sô kinh điên cũng đê 
cập tám mươi nghìn kinh mạch trong thân thê. 


Rồi thì, có những năng lượng tuôn chảy. Thứ này có 
mười loại, năm năng lượng chính và năm năng lượng thứ 
yếu. Những hạt (đrops — hay giọt) liên hệ đến những yếu tố 
trắng và yếu tố đỏ. Mật điển Thời Luân Kim Cương (Ka- 
lachaRra fanira) liên hệ đến bốn loại hạt: Hạt giữa những 
lông mày, là điều trở nên rõ ràng trong thời điểm thức; hạt tại 
cuống họng, trở nên hiên nhiên trong tình trạng của giác mƠ; 
hạt tại tim, trở nên rõ ràng ở thời g1an ngủ sâu; hạt tại rôn, trở 
nên rõ ràng tại tầng thứ tư (chết). 


Trong Kim Cương Thời Luân chúng ta tìm thấy những 
giải thích rất chi tiết về những thứ này. Toàn bộ cấu trúc 
của thân thể hành giả với những kinh mạch, năng lượng, và 
những hạt của nó được gọi là Thời Luân Kim Cương nội 
tại, mà nó là căn bản của tịnh hóa. Mật điền Thời Luân Kim 
Cương nói về ba loại Kalachakra hay Thời Luân (bánh xe 
thời gian), những luân xa (Kalachakra) nội tại và xen kẽ. 


Căn cứ trên một kiến thức chính xác về cấu trúc vật lý 
của thân thể, khi thiền giả tập trung trên những điểm (huyệt) 
quan trọng nào đấy và thâm nhập chúng, người ấy có thể rút 
lui hay hòa tan dòng chảy của trình độ thô thiển của gió và 
tâm thức. Cuối cùng, hành giả sẽ có thể phát sinh trình độ 
vi tế nhất của ánh sáng trong suốt, ánh sáng trong suốt của 
sự chết, vào trong một thực thể của con đường mà nó là tuệ 
trí nhận thức tính không. Đạt đến một sự thê chứng như vậy 
giống như đã tìm thấy chìa khóa mà nó cung cấp lối vào 
nhiều kho báu. 


Một khi chúng ta đạt đến tầng bậc ấy và chúng ta đã có 


308 ‹ BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


chìa khóa, chúng ta có thể đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn của 
Phật quả qua con đường Bí Mật (Guhyasamaja), đây là bằng 
việc hiện thực thân ảo huyền như được giải thích trong tantra 
Bí Mật (Guhyasamaj4), hay qua con đường, của Kim Cương 
Thời Luân mà nó về việc sự đạt đến hình thể trống rỗng, hay 
qua thân thể của ánh sáng cầu vồng như được giải thích trong 
MayJala Tantra, mà nó cũng được giải thích trong những sự 
thực tập Đại Toàn Thiện. 


Khi một thiền giả đã đạt đến một sự kiểm soát nào đấy 
trên tâm thức người ấy trong tình trạng thức (wa#¿ng), thiền 
giả bắt đầu sử dụng ngay cả tình trạng giấc mơ trong sự thực 
tập của con đường và những kỹ năng nào đây được diễn tả 
cho việc làm này. Những loại thiền quán này được gọi là 
“hỗn hợp”, hỗn hợp trong tình trạng thức giấc, trong tình 
trạng giấc mơ, và trong thời gian lâm chung của sự chết. 


Tantra Yoga Tối Thượng giải thích rằng hành giả tốt nhất 
là người nào có thê đạt đến giác ngộ hoàn toàn trong đời sống 
của người ấy (thành đạo ngay trong một đời sống hiện tại). 
Những ai với khả năng trung bình có thể đạt đến sự giác ngộ 
hoàn toàn trong thể trạng trung ấm và những ai với khả năng 
hạ liệt sẽ có thê đạt đến giác ngộ hoàn toàn trong những đời 
sống tương lai của họ. Đối với những hành giả sẽ trở thành 
giác ngộ trong thể trạng trung ấm thân hay trong những kiếp 
sống tương lai, những thực hành như sự chuyên hóa tâm ý 
được giải thích. Cũng có một sự thực hành khác hoàn toàn 
tương tự đến sự chuyên hóa tâm ý, nhưng với sự khác biệt 
rằng tâm ý được chuyền hóa thành một thân thể của một 
chúng sinh khác hay thị hài. 

Những kỹ năng này thuộc về điều gọi là Sáu Yoga của 
Naropa, đây là những kỹ thuật mà Naropa rút ra từ nhiều mật 
điển tantra khác nhau. Đây là trong những sự thực tập căn 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO ...s 309 


của truyền thống Kagyu. Cũng có một sự thực tập Gelug về 
Sáu Yoga của Naropa xuất phát từ truyền thống của Marpa. 
Những sự thiền quan này cũng được tìm thấy trong những 
thực tập Sakya của Con Đường và Kết Quả, và trong sự thực 
tập Nyingma về Hạt của Trái Tim. 


Chúng ta đã và đang thảo luận những tiến trình của Tan- 
tra Yoga Tối Thượng theo truyền thống mới. Nhưng truyền 
thống cũ hay cổ phái Nyingma liên hệ đến Đại Toàn Thiện 
Thừa, sự thực tập của những người ấy bao gồm Tích Tập của 
Tâm Thức, Tích Tập Trung Tâm, và Tích Tập Kiến Thức 
Tình Túy. Mặc dù có nhiều hoạt động trên chủ đề này, rất 
khó khăn để nhận thức vi tế của những sự thực tập khác nhau 
này. Trong ba sự tích tập này, Tích Tập Kiến Thức Tinh Túy 
được nói là thậm thâm nhất. Chúng ta có thê nói rằng sự thực 
tập của hai Tích Tập trước đặt những nền tảng cho sự thực 
tập “chọc thủng". 


Quan điểm tính không giải thích trong Tích Tập Tâm 
Thức và Trung Tâm phải có một số đặc trưng nào đấy phân 
biệt nó từ quan điểm của tính không giải thích trong thừa 
thấp, nhưng nó khó khăn để giải thích điều này một cách rõ 
ràng trong từ ngữ. Những sự thực tập của Tích Tập Kiến Thức 
Tinh Túy có hai khuynh hướng: Hiện thực Thân Thê Chân Thật 
(pháp thân) và hiện thực Thân Thể Thụ Dụng (báo thân). Những 
con đường mà nhờ đây chúng ta hiện thực hai thân này của đức 
Phật là sự thực tập “chọc thủng và “vượt lên" (siêu). 


Qua sự thấu hiểu những yếu tô này của Trường Phái Đại 
Toàn Thiện, chúng ta có thể hiểu ý nghĩa như thế nào theo 
căn bản của Đại Toàn Thiện, con đường của Đại Toàn Thiện 
và thể trạng kết quả của Đại Toàn Thiện. Như tôi đã lưu ý 
trước đây, đây là những nhân tố có thể được hiểu chỉ qua 
kinh nghiệm và không thê được giải thích đơn thuần qua từ 


3 10 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


ngữ. Tuy thế, chúng ta có thể cảm kích mức độ sâu xa và 
phức tạp bằng việc đọc tài liệu của Longchen-pa về những sự 
thực tập Đại Toàn Thiện gọi là Trân Báu của Siêu việt thừa, 
mặc dù tài liệu căn bản cũng như luận giải về nó là rất rộng 
rãi và khó khăn đề thông hiểu. Ngài cũng viết một tài liệu gọi 
là Kho Tàng Thực Tại, mà nó cũng phác thảo những sự thực 
tập của Đại Toàn Thiện. 


Chúng ta chỉ có thể hy vọng đạt đến một sự hiêu biết thấu 
đáo về Đại Toàn Thiện nếu chúng ta có thê giải thích những 
sự thực hành của Đại Toàn Thiện theo hai tài liệu này của 
Longchen-pa. Cũng quan trọng để nghiên cứu tài liệu của 
Kunkhyen Jigme Lingpa về Đại Toàn Thiện gọi là Kho Tàng 
Đạo Đức, trong phần hai chúng ta sẽ tìm thấy những sự giải 
thích của những sự thực tập Đại Toàn Thiện. 


Cũng có những văn bản rất ngắn gọn và súc tích được 
sáng tác bởi những đạo sư có kinh nghiệm về Đại Toàn 
Thiện. Chính tôi cũng tin rằng những văn bản này được sáng 
tác bởi những đạo sư thân chứng cao độ, những người đã có 
thê trích dẫn cốt lõi của tất cả những yếu tố của Đại Toàn 
Thiện và những sự thực tập của nó và như một kết quả, họ có 
thê thuật lại kinh nghiệm của họ trong rất Ít từ ngữ. Tuy nhiên, 
tôi nghĩ, sẽ rất khó khăn cố gắng đề thâu hiểu sự thực tập của 
Đại Toàn Thiện trên căn bản của những văn bản ngắn gọn này. 


Thí dụ, khi đức Thế Tôn dạy về Những Kinh Tuệ Trí Toàn 
Thiện (Đại Bát Nhã), ngắn nhất chỉ bao hàm trong một âm 
tiết đơn độc “Ah”. Kinh này được nói là hàm chứa toàn bộ ý 
nghĩa của Những Kinh Tuệ Trí Toàn Thiện, nhưng nó cũng sẽ 
hoặc là quá giản dị hay quá khó khăn nếu chúng ta phải cỗ 
gắng đề nghiên cứu Sự Toàn Thiện của Tuệ Trí trên căn bản 
của kinh điển ấy. Đề nói “Ah' là rất giản dị, nhưng nó không 
có nghĩa là chúng ta đã thấu hiểu ý nghĩa của kinh điên. 


TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO... s 3 Ï Ì 


Khi chúng ta học hỏi triết lý Trung Đạo trong tất cả sự 
phức tạp của nó, nghiên cứu những lý do khác nhau qua điều 
mà chúng ta có thê đi đến tại kết luận rằng tất cả hiện tượng 
thiếu văng một sự tồn tại cỗ hữu, nếu chúng ta muốn thấu 
hiểu tất cả những vi tế và quan hệ mật thiết về quan điểm của 
một triết lý như thế, cũng cần thiết để thấu hiểu quan điểm 
của những trường phái tư tưởng thấp. Chúng ta rồi thì sẽ đi 
đến tại một kết luận rất giản dị. Bởi vì mọi thứ là liên hệ hỗ 
tương, và dựa trên những nhân tố nguyên nhân khác, nên 
chúng thiểu một tính tự nhiên độc lập hay sự tồn tại có hữu. 


Nhưng nếu chúng ta tiếp cận quan điểm của Trung Đạo 
Hệ Quả về tính không, ngay từ lúc bắt đầu với tuyên bố đơn 
giản ấy, “Bởi vì mọi vật là liên hệ hỗ tương hay duyên khởi, 
nên chúng trống rỗng sự tồn tại có hữu°, chúng ta sẽ không 
thấu hiểu hoàn toàn ý nghĩa hay ấn ý của nó là gì. Nếu, trong 
một cách tương tự, chúng ta phải đọc một bài ngắn gọn được 
viết bởi một Lạt-ma kinh nghiệm về Đại Toàn Thiện và đi 
đến kết luận về quan điểm của Đại Toàn Thiện là rất giản dỊ, 
điều ấy sẽ là một dấu hiệu rằng chúng ta đã không thấu hiểu 
nó một cách đúng đắn. Nó cũng sẽ rất mỉa mai nêu cỗ xe cao 
nhất trong cửu thừa cũng có thể được nói là giản dị nhất. 

Và với điều này tôi xin kết thúc cái nhìn tổng quát của tôi 
về tất cả những sự thực hành Phật giáo bao gồm những hệ 
thống của kinh điển Hiền giáo và Mật điển Tantra thực hành 
trong truyền thống Tây Tạng. 


Luân Đôn, Anh Quốc, 1988 
Anh dịch: Geshe Thupten Jinpa, hiệu đính: Jeremy Russell. 
Chúng tôi cảm ơn đến Tổ Chức Tây Tạng cho việc cung 
cấp băng giảng này. 
Tuệ Uyền chuyên ngữ - 08/08/2010 





NHỮNG TỪ NGỮ CHÂN THÀNH 


Lời cầu nguyện được đức Đạt Lai Lạt Ma thứ mười bốn 
của Tây Tạng sáng tác, Vinh Danh và Nguyện Câu Tam bảo 
Đại BI: Đức Phật, Giáo Huân, và Cộng Đông Tâm Linh. 


k‡k 


Ô chư Phật, chư Bồ tát và các hàng đệ tử 

của quá khứ, hiện tại và tương lai. 

Có phẩm cách phi thường tuyệt diệu 

Không thê đo lường như biển cả bao la 

Những người đang quán sát chúng sinh 

Như đứa con duy nhất không ai giúp đỡ 

Xin thương tưởng lời nguyện cầu chân thành của chúng con. 


Lời Phật dạy xua tan khổ đau cho trần thế 
Hiễn hiện và tự tỏa ánh hòa bình 

Nguyện giáo nghĩa hiển dương lan tỏa 

phôn thịnh và hạnh phúc khắp cả thế giới này 
Ô những người thủ trì giáo pháp 

và những ai thực hành thành tựu 


3 14 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


Nguyện cho sự thực hành mười điều lành đức hạnh 


của các ngài chiêu soi 


Những chúng sinh phước bạc bị đọa đày 

với khổ đau không bao giờ ngưng nghĩ 

bị che lấp hoàn toàn không dứt 

bởi những hành vi tiêu cực dữ dội vô cùng 

Nguyện cho tất cả những sự sợ hãi 

từ chiến tranh không thể chịu đựng, 

đói khát, và bệnh tât được yên bình. 

Đề thở tự do trong đại dương của hạnh phúc và cát tường. 
Và riêng cho những người hiếu đạo trên vùng đất tuyết”, 
qua nhiều ý nghĩa khác nhau, 

bị tàn hại một cách nhẫn tâm 

bởi lũ người tàn ác bên màn đen tối. 

Nguyện từ ái để năng lực từ bi hưng khởi 

Đề nhanh chóng đây lui nước mắt và máu tuôn tràn. 


Những kẻ nhẫn tâm tàn ác đó, đối tượng của từ bi, 

Nỗi điên cuồng vì ám ảnh của tai ương 

Cố tình tàn hại kẽ khác và chính họ 

Nguyện cho họ đạt được con mắt của từ bỉ 

Thông suốt những gì phải được làm và không nên làm 
Và tồn tại trong vinh quang của của hữu nghị và yêu thương. 


Tâm nguyện này xin cho sự tự do hoàn toàn của Tây tạng 
Điều được đợi chờ suốt cả thời gian đài 
được thanh thoát tự nhiên toại nguyện 


NHỮNG TỪNGỮCHÂN THÀNH s 315 


Nguyện chóng được điều may mắn để mừng vui 
Lễ hội hạnh phúc tinh thần với lệ thường trần thế 


Ô đẳng hộ vệ Quán Tự Tại, từ bi thương xót cho 
Những ai đó đang chịu đựng vô vàn gian khổ 
Hoàn toàn hy hiến cuộc sống thật đáng yêu, 
thân thê và tài vật, 

vì lợi ích của giáo nghĩa, hành giả, 


dân tộc và quôc g1a. 


Vì vậy, đẳng hộ vệ Quán Tự Tại đã phát lời nguyện rộng sâu 

Trước chư Phật, chư Bồ tát, 

Đề hoàn toàn hộ trì non nước Tuyết 

Nguyện cho quả lành của những lời cầu nguyện này xuất 
hiện nhanh 

bởi sự thâm sâu của tương thuộc tính không 

và hình thể tương liên. 

Kết hợp với năng lực của từ bi vĩ đại 

trong ba ngôi tôn quý và những Từ ngữ của chân lý 

Và qua năng lực 

của quy luật không sai chạy của hành động và kết quả 

Xin cho lời cầu nguyện chân thành này không bị trở ngại 

và nhanh chóng toại nguyện. 

Lời Cầu nguyện này, “NHỮNG TỪ NGỮ CHÂN 
THANH”, được việt bởi đức Dalai Lama Tenzin Gyatso 
Thứ mười bôn của Tây Tạng vào 29 Tháng chín 1960 tại trụ 
sở tạm thời của Ngài trong Ashram Swarg tại Dharamsala, 
Khu Kangra, .bang Himachal, Ân Độ. “NHỮNG TỪ NGỮ 


3 l6 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


CHÂN THÀNH” này cho cầu nguyện cho Tây Tạng hồi 
phục những giáo huấn Phật trong an bình và hạnh phúc, và 
văn hóa quê hương được viết do nhu cầu nội tại của chính 
Tây Tạng cùng với sự đồng ý nhất trí của những cộng đồng 
tu sĩ và cư sĩ. Đặc biệt theo lời yêu cầu của Barzhi Phunt- 
sog Wansyal; LobsangTendzin-treasurer ofLhatzun Labrang 
và phu nhân, Tashi Dolma; và Lobsang DorJe-thủ quỷ của 
Shelkhar Monastery. 


Bản dịch này được thực hiện bởi Ramjampa Dupchok 
Gyaltsen và Peter Gold, dưới sự hướng dẫn chủ bút của dịch 
giả Lotsawa Tenzin Dorje và với những sự nhuận sắc của 
Yen. Geshe Lobsang Gyatfso, Giám Đốc của Học viện Biện 
Chứng Phật giáo ở Dharamsala, Ấn Độ, trong tháng Tư, 1992, 


From CHỔ YANG, The Voice oƒ Tibetan Religion & Cul- 
ture No.5 


Edifors: Pedron Yeshi & Jeremy Russell. 





LỜI TRI ÂN VÀ HỔI HƯỚNG 


Tuệ Uyến chân thành tri ân mọi nhân duyên đã góp 
phần hỗ trợ cho việc chuyển ngữ này, các bài vở liên hệ, 
các quyên từ điển, cũng như 8hism Glossary của Làng 
Đậu Võ Quang Nhân. Nguyện cho mọi người có nhân duyên 
đọc những lời giảng của đức Đạt Lai Lạt Ma có một phương 
hướng rõ ràng trên đường tu tập, tùy căn cơ trình độ, tùy sở 
nguyện lựa chọn cho cá nhân theo từng bước một của ba cấp độ: 


1- Phát nguyện tu tập hướng tới thoát ly cảnh khổ của địa 
ngục, ngã quỷ, súc sinh. 


2- Phát nguyện tu tập hướng tới thoát ly cảnh sinh tử luân 
hồi của vô sắc giới, sắc giới, dục giới. 


3- Phát nguyện tu tập hướng tới đạo quả giác ngộ hoàn 
toàn vì lợi ích của tât cả pháp giới chúng sinh. 

Trên ba căn bản mà đức Đạt Lai Lạt Ma đã dạy: 
BA KHÍA CẠNH CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG (TU TẬP) 


Tiếp theo lễ khai tâm truyền pháp Quán Tự Tại sáng nay, 
tiêp theo chúng ta sẽ luận bàn về Nghi thức thực hành Du già 
Quán Tự Tại theo những thứ lớp của Mật tông. 


Đầu tiên, chúng tôi muốn gởi đến một bản toát yêu 
hướng dân nghi thức tiệm thứ (/2mrim)ngăn gọn, “Ba khía 


3 18 s BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 


cạnh chính của con đường” của đạo sư Tông Khách Ba 
(Tsongkhapa). 


Ba khía cạnh chính của con đường là: viễn ly, tâm giác 
ngộ (bodhicirta), và sự thông suốt toàn triệt tính không; và sự 
quan trong của chúng phải được thông hiểu với định hạn của 
giáo pháp trong phạm vi Phật giáo. 


1-Sự viễn ly chân chỉnh - Phát tâm tu tập chính đáng! 


Khi chúng ta nói đến giáo pháp ở đây chúng ta đang liên 
hệ đến niết bàn, giải thoát khỏi vòng luân hồi, hay tính chất 
toàn hảo. Vì vậy để thê nhập vào con đường của đạo Phật, 
trước nhất chúng ta cần phát triển sự viễn ly (la bỏ) chính 
đáng, và điều này chỉ có thể căn cứ trên sự thấu hiểu sâu sắc 
bản chất tự nhiên của khổ đau - không chỉ những khổ đau rõ 
ràng, hiển nhiên mà chúng ta đã từng trải nhưng cũng là khổ 
đau của sự biến dị vô thường, trong tỉ mỉ chi tiết, sự khổ đau 
lan tỏa trong tình trạng cùng khắp. 

Vì vậy hành giả phải phát triển một cảm giác khiếp sợ và 
làm tan vỡ ảo tưởng với vòng luân hồi và những nguyên nhân 
cơ bản của nó - những tư tưởng và cảm xúc, ưu phiền, đau đớn, 
khổ sở. Từ trong chiều sâu của tâm thức của chúng ta, chúng ta 
phải có một cảm giác khiếp sợ trước những ưu phiền, khổ não 
và một nguyện ước chân thành đề được giải thoát khỏi chúng. 
Nguyện ước chân thành để được đạt đến tự tại, giải thoát hay tự 
do với những ưu phiền khô não là sự viễn ly chân chính. 


2- Phát tâm giác ngộ (bodhicit4) 


Tuy vậy, chỉ sự nguyện ước này không thôi thì không đủ 
cho chúng ta đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn. Để được giác 
ngộ chúng ta phải phát sinh tâm giác ngộ (bođhicifa) - khát 
vọng vị tha để đạt đến giác ngộ vì lợi ích cho tất cả chúng 
sinh; một cách đơn giản đạt giải thoát cho chính lợi ích của 


LỜI TRI ÂN VÀ HỒI HƯỚNG s 319 


chúng ta thì không đủ tích lũy công đức to tát cần thiết để 
giác ngộ. Chỉ bằng động cơ do tâm giác ngộ (bodhiciffa) 
chúng ta có thể tích lũy một kho tàng công đức như thế, bởi 
vì đối tượng của tâm giác ngộ đề, tất cả chúng sinh, là vô 
lượng vô biên - nguyện vọng cát tường tốt đẹp cho tất cả 
chúng sinh phát sinh công đức rộng lớn. 


Xa hơn, sự can đảm của một động cơ thực hành bởi tâm 
giác ngộ là vô lượng và cũng như thế hầu hết năng lực của 
tích lũy của một kho tàng rộng lớn của công đức mà chúng 
ta cần đến. Vì vậy khía cạnh chính thứ hai của con đường là 
tâm giác ngộ (bodhicifa). 


3- Thông suốt tỉnh không 


Cuối cùng, ngay cả để đạt đến giải thoát khỏi vòng sinh 
tử luân hồi, tuệ trí thực chứng tính không là căn bản thiết yếu, 
bởi vì chính tuệ trí này là thuốc giải độc trực tiếp cho những 
ưu phiền, khổ não, vọng tưởng. Hơn thế nữa, khi bố sung đầy 
đủ bởi tâm giác ngộ (bod”¡ci/a), tuệ trí thức chứng tính không 
cũng có khả năng xóa tan sự u ám, mở tối dày đặc, kiên có thành 
sự thông suốt mọi sự, sự toàn trí toàn thức và vì vậy tầm nhìn 
toàn hảo của tính không là khía cạnh thứ ba của con đường. 


ĐỌC KINH PHÁP THÂM DIỆU 
TẠO CÔNG ĐÚC VÔ BIÊN 

ĐỆ TỦ XIN HÔI HUỚNG 

CHO CHÚNG SINH MỌI MIỄN 
PHÁP MÔN XIN NGUYÊN HỌC 
ÂN NGHĨA XIN NGUYÊN ĐỀN 
PHIÊN NÃO XIN NGUYÊN ĐOẠN 
QUÁ PHẬT XIN CHÚNG NÊN. 


Cung kính, 30-01-2010 
Tuệ Uyễn 


BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ 
LUẬN GIẢI 


Linh Thùy 
Tuệ Uyên 


soạn dịch 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
BÙI VIỆT BẮC 


Biên tập: Quỳnh Trang — Thế Vinh 
Sửa bản in: Quảng Tâm 
Bìa & Trình bày: Ngọc Ánh 


NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
A2 - 261 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội 
ĐT: 08044806 - Fax: 08043538 


In lần thứ nhất 1.000 quyền, khổ 14x20 em, tại Xí nghiệp In 
Fahasa, 174 Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP.HCM. 

Giấy phép xuất bản số: 742-2012/CXB/06-18/HĐ. Cấp ngày 
10 tháng 07 năm 2012. In xong và nộp lưu chiều tháng 09 
năm 2012. 


